QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ TRONG 
NÊN KINH TẾ TRIÌ THỨC 


Đặng: Nguyên - 'Tlux Hà 


(UAN LÝ ÔNG NGHỆ 
TR0NG NỀN KINH TẾ TRỊ THỨC 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2002 


Mỏở đâu 


Trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20 thế giới đã 
chứng kiến những thay đổi rất lớn lao trong hoạt động khoa học 
kỹ thuật và công nghệ. Sự phát triển với tốc độ rất nhanh của 
công nghệ thông tin, đặc biệt trong đó có sự hình thành và phát 
triển của mạng thông tin toàn cầu (Internet), việc áp dụng thành 
công các công nghệ sản xuất tiên tiến, xu thế toàn cầu hóa ngày 
càng trở nên tất yếu cùng với những yêu cầu ngày càng nghiêm 
ngặt về môi trường v.v... đã làm cho thị trường thế giới càng bị 
thay đổi và phân hóa sâu sắc. 


Từ những năm 1990 trở lại đây, sự cạnh tranh trong thị 
trường thế giới ngày càng sôi động và quyết liệt. Có rất nhiều 
ngành sản xuất trước đây là truyền thống của các nước công 
nghiệp phát triển đã phải chuyển sang những khu vực khác của 
thế giới; nhiều nhà lãnh đạo tài ba một thời của các công ty nổi 
tiếng cũng phải lặng lẽ ra đi. Nguyên nhân của tất cả những sự 
việc đã xảy ra đó là gì nếu không phải là những nguyên nhân 
xuất phát từ hai chữ "hiệu quả". 


Bối cảnh của tình hình sản xuất kinh doanh cũng như thị 
trường cạnh tranh có vẻ rất hỗn loạn và phức tạp, đặc biệt trong 
giai đoạn hiên nay khi mà quyền lợi của các tập đoàn, lợi ích của 


3 


mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và lợi ích của cộng đồng quốc tế đan 
xen lẫn nhau. 


Tuy vậy mọi vấn đề trong sản xuất kinh doanh của các 
công ty vẫn không hề chệnh khỏi định hướng mang tính quy luật 
của nó là tính hiệu quả của công việc. 


Quản lý công nghệ là hoạt động rất rộng lớn. Nó bao trùm 
toàn bộ các tổ chức sản xuất (không kể quy mô lớn hay nhỏ) 
cùng toàn bộ thời gian tồn tại của chúng trong lĩnh vực kỹ thuật 
và công nghệ mà trong một chừng mực nào đó nó còn bao hàm 
cả các biện pháp có liên quan đến các quan hệ giữa con người 
với các yếu tố kỹ thuật và con người với con người khi tham gia 
các quá trình sản xuất kinh doanh. Như vậy vấn đề về marketing, 
quản lý nhân sự, quản lý tài năng và việc phát triển tầm nhìn 
chiến lược của những người lãnh đạo của một cơ sở sản xuất 
kinh doanh không phải là những mặt tách rời của cả quá trình 
quản lý công nghệ chung. 


Nền kính tế nước ta đang có nhiều chuyển đổi theo hướng 
đa dạng hóa loại hình sở hữu và từng bước hội nhập vào nên kinh 
tế khu vực và thế giới. Các công ty sản xuất kinh doanh của 
chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức to lớn 
trong thị trường cạnh tranh rất sôi động ở cả trong nước và ngoài 
nước. Sự tồn tại phát triển hoặc suy thoái, thậm chí "biến mất", 
của một số công ty sẽ phải là chuyện bình thường. Cũng như 
vậy, sự nối danh phát đạt hoặc phải từ bỏ vị trí của một số lãnh 
đạo các công ty sẽ không còn là điều lạ. Những câu hỏi "tại sao 
lại như vậy?” có lễ cũng không ít người muốn tìm hiểu. 

Trên cơ sở các tài liệu của các nhà kinh tế trong và ngoài 
nước, chúng tôi biên soạn quyển sách này với mục đích góp 
thêm một số tài liệu tham khảo cho bạn đọc, nhất là những người 
đang ở cương vị quản lý các hoạt động của một công ty sản xuất 
4 


kinh doanh và cho những người đang sắp sửa làm những công 
việc ấy. Đúng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng 
định "Khoa học công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt, kinh tế tri 
thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực 
lượng sản xuất" °”. 


Vì trình độ còn hạn chế nên trong quá trình biên soạn, 
chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong 
bạn đọc gần xa góp ý và xây dựng để quyển sách được hoàn 
thiện hơn. 


Đăng Nguyên - Thu Hà 


(1) Văn kiện Đại hội Đẳng - Trang 66 - NXB Chính trị Quốc gia - 2001 


5 


Chương ï 
CÔNG NGHỆ LÀ GÌ 


Có sự nhất trí của những người làm chuyên môn và các 
chuyên gia xung quanh vấn đề định nghĩa công nghệ, có những 
giả thuyết khác nhau của những nhà chuyên môn đề nghị và 
cũng có cả những ý kiến của các chuyên gia. Trong số các ý kiến 
này, người ta cho rằng định nghĩa "8P" của công nghệ là có thể 
chấp nhận được. Trước khi xem xét định nghĩa "8P", chúng ta 
hãy xem một số định nghĩa khác. 


I. ĐỊNH NGHĨA CÔNG NGHỆ 


1. Công nghệ là gì? 


Để hiểu rõ hơn về công nghệ và làm thế nào để quản lý 
công nghệ, chúng ta có thể bắt đầu bằng một vài câu hỏi đơn 
giản. Công nghệ là gì? Thuật ngữ "công nghệ” có ý nghĩa như 
thế nào? v.v... Những câu hỏi đơn giản này có thể có một phạm 
vi cho câu trả lời rất rộng lớn đối với các nhà quản lý, các kỹ sư 
và các nhà khoa học quan tâm tới vấn đề này. 

Dưới đây là một vài giả thuyết mà các nhà chuyên môn 


<x„ H 


đưa ra về từ "công nghệ" (technology). 
6 


Giả thuyết 1: "Công nghệ là một cái gì đó phức tạp" 


Một vài người cảm thấy rằng công nghệ là một cái gì đó 
phức tạp và khó có thể hiểu được ngay một cách đầy đủ - giống 
như tàu con thoi của NASA hay kính thiên văn Hubble, Internet, 
thực tế ảo v.v... Những người khác phản bác lại rằng nếu có một 
cái máy hay dụng cụ công kềnh phức tạp dùng để làm một cái gì 
đó cụ thể, chẳng hạn như làm đông một khối nước, làm bột nở ra 
hay thắt một cái nút đơn giản thì chúng ta lại không cho đó là 
công nghệ. Vậy cái gì đó "phức tạp” tức là công nghệ hay sao? 
Không phải, một mình tính phức tạp không đủ để định nghĩa về 
công nghệ. 


Giả thuyết 2: "Công nghệ là hiện đại" 


Có người cho rằng “Công nghệ” là một cái gì đó hiện đại 
nhất, mới nhất đang xảy ra. Nếu ta tin tưởng một cách hoàn toàn 
vào khả năng sáng tạo không giới hạn của trí tuệ con người đã 
được chứng minh trong một vài thế kỷ qua thì thuật ngữ "hiện 
đại" lại có thể có thời hạn sử dụng rất ngắn. Người ta chế tạo 
những đôi dép đi trên bãi biển, trong dép có dùng các con chíp 
điện tử MMX của hãng Intel, môi một bước đi đôi dép lại loé 
sáng. Hầu hết mọi người đều không cho những đôi dép như thế 
là “công nghệ" mặc dù chúng không hề kém phần "hiện đại". 


Giả thuyết 3: "Công nghệ là một cái gì đó sản xuất ra các sản 
phẩm tỉnh vi, cao siêu" 


Có người nói rằng "công nghệ" là quá trình sản xuất ra các 
sản phẩm "công nghệ cao". Thật không? Chúng ta hãy xem xét 
loại giấy Post-it của hãng 3M. Chúng được dùng như những 
chiếc thẻ đánh dấu có thể sử dụng lại được khi đọc sách, nhưng 
nó cũng rất thuận tiện cho việc ghi chép những mẩu ghi chú 


7 


ngắn hoặc những ý mới chợt nấy ra. Nhiều người sử dụng giấy 
Posi-it hình như không xem đó là sản phẩm công nghệ cao. 
Nhưng phải thấy giấy Post-it được sản xuất bằng cách sử dụng 
công nghệ phủ lớp màng rất mỏng, đồng đều và phết hồ vừa đủ 
để có thể đính được nhưng không nhiều đến mức giấy không thể 
bóc ra được một cách dễ dàng. Sự phát triển và sản xuất các tập 
giấy Post-it nhìn có vẻ đơn giản lại đòi hỏi một công nghệ rất 
tính vĩ. Giả thuyết này sẽ phải được hiểu thế nào đây? 


Giả thuyết 4: "Công nghệ là điều chưa biết" 


Nó dường như giống một trạng thái không thể đạt tới được. 
Một số người khác không muốn mạo hiểm lại bổ sung: "Công 
nghệ là cái gì đó tôi không biết". Vậy bạn nghĩ gì về Coca - Cola? 
Rất ít người trên thế giới biết công thức của một trong số những 
đồ uống nổi tiếng nhất trên thế giới này. Các thành viên gia đình 
của chủ nhân của Coca-Cola gửi bí mật của "Sản phẩm Chính 
cống” của mình một cách rất cẩn thận. Tuy nhiên, rất ít người xem 
thứ đồ uống ngon lành này như một công nghệ đáng ghi nhớ. 


Đến ngày nay, hầu hết mọi người đều bị hấp dẫn bởi đỉnh 
nghĩa "thực” của công nghệ và họ bắt đầu suy xét thực tế một 
cách nghiêm túc. 


Gia thuyết $: "Công nghệ là quá trình công nghệ cao sẵn xuất 
ra các sảu phẩm công nghệ cao 


Có người vẫn khăng khăng bám vào lập luận: "Công nghệ 
phụ thuộc vào quá trình công nghệ cao sản xuất ra các sản phẩm 
công nghệ cao (ngược lại, những sản phẩm công nghệ thấp được 
sản xuất bởi quá trình công nghệ thấp)". Chúng ta cần các ví dụ 
để hiểu giả thuyết này một cách rõ ràng, cụ thể lấy ngay ví dụ về 
trường hợp máy tính. Liệu máy tính có xứng đáng là biểu tượng 


8 


của kỹ thuật cao không Không đơn giản như thế. Trước hết, 
trong các bài báo hoặc báo cáo về công nghệ, chúng ta thường 
không thấy các thuật ngữ về nền công nghệ có “quá trình công 
nghệ cao/sản phẩm công nghệ cao” hay nên công nghiệp có "quá 
trình công nghệ cao/sản phẩm công nghệ thấp”. Nhưng thuật ngữ 
hay sử dụng thông dụng là công nghiệp "công nghệ cao" hay 
"công nghệ thấp” mà thôi. Điểm thứ hai, trong công nghệ máy 
tính ở Thung lũng Silicon (Mỹ) hầu như sự lắp ghép và sản xuất 
các mạch điện tử cho các máy tính được thực hiện nhờ một vài 
quá trình lau rửa hóa học và thủ công đơn thuần chỉ đòi hỏi công 
nghệ thấp. Những quá trình này có thể được thực hiện một cách 
đễ dàng nhờ việc sử dụng một vài công nhân bậc thấp, hưởng 
mức lương tối thiểu. Nói cách khác, không phải mọi sự điều 
khiển quá trình trong công nghiệp máy tính "công nghệ cao” đều 
tinh vi và có "công nghệ cao". Việc thiết kế vi mạch điện tử có 
thể mới chính là một quá trình như vậy. 


Định nghĩa này về công nghệ vẫn chưa có sức thuyết phục 


Có hai giả thuyết khác thường được trình bày, đó là: 


Giả thuyết 6: "Công nghệ là cái gì đó làm tăng năng lực và 
tính sáng tạo của con người 


Một vài nhà chuyên môn cho rằng công nghệ cho phép mở 
rộng những khả năng sinh học bị giới hạn của chúng 1a. Các 
công nghệ về y học, dược học và sinh học cho phép kéo đài cuộc 
sống của chúng ta. Hầu hết mọi người đều thừa nhận điều đó. 
Những công nghệ như thụ tình nhân tạo đã giúp đỡ các cặp vợ 
chồng có con khi số mệnh sinh học của họ cho thấy họ không có 
khả năng về điều đó. 


9 


Bên cạnh những phân tích cực, công nghệ còn có những 
phần tiêu cực. 


Giả thuyết 7: "Công nghệ là những thứ nguy hiểm và phá hoại" 


Người ta có thể tranh luận thẳng thắn rằng công nghệ đã mở 
rộng khả năng to lớn của nhân loại và khiến cho con người dễ 
đàng hủy diệt hàng ngàn sinh mạng cùng với mọi thứ xung quanh. 
Sự tàn sát khủng khiếp của phát xít Hitle với công nghệ hóa học 
các chất khí là một ví dụ như thế. Những công nghệ mà những tên 
khủng bố sử dụng trong những vũ khí của chúng, trong đó có các 
chất nổ, chất độc cũng là những ví dụ. Chúng ta nghĩ gì về việc 
trong quân sự người ta sử dụng công nghệ tên lửa hạt nhân? 


Nếu tàu chở dầu vận chuyển xăng dầu và khí đốt mà va 
phải đá ngầm sẽ tàn phá môi trường và gây ra ảnh hưởng đến đời 
sống của các động vật biển như thế nào. Chúng ta nghì gì về kỹ 
thuật CPC là đối tượng đang được xem là đã làm thủng tầng 
ozon của hành tinh chúng ta? Một vài nhà quan sát cho rằng 
thiệt hại này không thể được đền bù đầy đủ bằng một vài nghìn 
tỷ đôla của một tập đoàn kinh doanh nào đó. 


Tất cả những phần trên đây minh họa sự phức tạp của vấn 
đề định nghĩa công nghệ. Ngay cả những nhà chuyên môn cũng 
không thể rút ra các kết luận chính xác được. 


2. Quan điểm của các nhà chuyên môn về định nghĩa công nghệ 


Ngay cả đối với các nhà chuyên môn cũng khó định nghĩa 
được công nghệ - nghĩa là trong định nghĩa đó sẽ phải tính đến 
cái gì và bỏ qua cái gì. Đó là những khái niệm riêng của công 


10 


nghệ hay là chỉ trong lĩnh vực khoa học? Chúng ta có tính đến 


yếu tố con người trong định nghĩa công nghệ của chúng ta 
không? v.v... 


Đã có rất nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế, ở đó các giáo 
sư và các nhà chuyên môn đã thảo luận những vấn đề này hết 
phiên họp này tới phiên họp khác, từ năm này qua năm khác. 

Chúng ta cần phát triển một quan niệm có thể chấp nhận 
được của thuật ngữ "Công nghệ”: Sau đó, sẽ xem xét xem chúng 
ta bắt gặp công nghệ như thế nào trong cuộc sống thường ngày. 
Điều đó sẽ giúp chúng ta nhận ra những dạng khác nhau của 
công nghệ và biết làm thế nào để quản lý công nghệ một cách có 
hiệu quả. 

Nhưng chúng ta cần phải biết một vài lý luận mà các nhà 
chuyên môn đã trình bày về công nghệ. Điều đó sẽ cho chúng ta 
bớt những khó khăn liên quan tới việc định nghĩa công nghệ và 
để chắc chắn rằng chúng ta đã không bỏ qua bất cứ thứ gì, đồng 
thời có sự hiểu biết khá thấu đáo về mọi lĩnh vực. 


Quay trở về lịch sử, Francis Bacon là một trong những nhà 
tư tưởng vĩ đại của thế kỷ 17, người đã có công gắn khoa học và 
công nghệ với nhau. 


Trước Bacon, công nghệ thường là lĩnh vực của các thợ thủ 
công, những nhà chế tạo máy làm việc dựa trên kinh nghiệm 
thực nghiệm. Còn khoa học chỉ liên quan tới những ý tưởng. 
Bacon khẳng định rằng trên thực tiễn những ý tưởng khoa học 
cũng có thể có ích đối với nhân loại. Trong quyển "New 
Atlantis” (Lục địa Atlantic mới) của mình, ông đã mô tả một xã 
hội riêng biệt, không tưởng, khai thác những lợi ích của khoa 
học và công nghệ. Xã hội của ông ta sống trong những toà nhà 


II 


cao nửa dặm, sử dụng các ống dẫn và đường đây để truyền âm 
thanh đi rất xa. 


Peter Drucher, người rất được tôn trọng về những nhãn 
quan kinh doanh và những lý lẽ có sức thuyết phục, đã khẳng 
định chính Alfred Wallace (người đồng khám phá ra thuyết tiến 
hóa với Darwin) đã cho rằng con người khác muôn loài vì họ có 
khả năng chế tạo ra các công cụ, theo Drucher, "Sự sáng suốt 
của Wallace" đã thay đổi sự định nghĩa cổ xưa của công nghệ từ 
"mọi vật đã hoạt động hoặc được tạo ra như thế nào” thành “con 
người làm hoặc tạo ra như thế nào”. Điều này dẫn kết luận của 
Drucher đến chỗ "công nghệ không liên quan tới các vật mà chỉ 
liên quan tới việc (con người) làm các vật đó như thế nào” .Ông 
ta cũng đề nghị răng công nghệ cần phải được xem xét như một 
hệ thống với "những sự liên kết và hoạt động có quan hệ qua lại 
với nhau”. 


Qua nhiều năm, ranh giới giữa nghiên cứu khoa học và sự 
phát triển của công nghệ đã đan xen và hoà hợp với nhau. Bây 
giờ chúng ta không thể làm cái này mà không có cát kia. Cũng 
như vậy, các nhà khoa học luôn theo đõi sự ra đời của các công 
nghệ mới và các nhà công nghệ cũng luôn luôn đòi hỏi các khái 
niệm mới. 

Cố vấn Lowell Steele đã đưa ra một định nghĩa về công 
nghệ tổng quát hơn: “Công nghệ là một hệ thống mà xã hội phải 
hy sinh những nhu cầu và mong muốn của mình”. Ông ta cho 
rằng định nghĩa này "khá bao quát". Giáo sư Michael Badawy 
của Trường Bách khoa và Đại học Quốc gia Virginia (Mỹ), trong 
quyển sách có tựa đề “Management as a New Technology ( Quản 
lý là một công nghệ mới)” của mình cũng thừa nhận rằng "công 
nghệ là một khái niệm khó định nghĩa". Tiếp đó ông định nghĩa 
công nghệ quản lý như: "Cấu trúc hoặc hình thể của các hệ 
12 


thống quản lý, các chính sách và thủ tục điều hành chức năng 
hoạt động và chiến lược của xí nghiệp nhằm đạt được các mục 
tiêu của xí nghiệp... một dạng của công nghệ mang tính xã hội”. 


Giáo sư Albert Rubenstein, người thầy của nhiều giáo sư 
tương lai về quản lý kỹ thuật ở Trường Đại học Northwestern 
(Mỹ) tuyên bố rằng "công nghệ bao gồm một phạm vi rộng lớn 
của các hoạt động và các chức năng trong công ty được uỷ thác 
sản xuất các sản phẩm mới và hoàn thiện cùng những quá trình, 
vật liệu và các bí quyết đối với công ty. Robcrt Burgelman ở 
Trường Đại học Stanford; Modesto Maidique ở Trường Đại học 
Quốc tế Florida và Steven Wheelwright ở Trường Đại học 
Harvard (Mỹ) đã đưa ra một định nghĩa công nghệ tương tự như 
thế. Theo họ, công nghệ "dựa trên những ktến thức lý thuyết, 
thực tế và kỹ năng để tạo ra các sản phẩm và các dịch vụ cũng 
như những hệ thống phân phối và sản xuất”. Ngoài ra, họ cũng 
nhấn mạnh rằng "công nghệ có thể bao gồm cả con người, vật 
chất, tr: thức cùng các quá trình vật lý, nhà máy, trang thiết bị và 
các công cụ lao động". 


Chúng ta có thể kể ra rất nhiều định nghĩa khác do các 
chuyên gia khác đưa ra về công nghệ. Sự nhất trí duy nhất mà 
chúng ta có, đó là: Cáng nghệ rất khó định nghĩa. 


3. Một số định nghĩa công nghệ được thừa nhận 


Một con đường khác để mở rộng định nghĩa công nghệ của 
_ chúng ta là sử dụng các dạng công nghệ khác nhau mà chúng ta 
tiếp xúc hàng ngày. Ít nhất chúng ta có thể dễ dang nhận ra 8 
loại hình công nghệ. Để dễ nhớ, chúng ta gọi chúng là "§P" công 
nghệ (giống như 4P ở marketing). 


13 


Định nghĩa "8P'' công nghệ 
P1: Công nghệ là các sản phẩm (Product) 


Công nghệ có thể được định nghĩa bằng các sản phẩm có 
liên quan. Đó là những sản phẩm, dụng cụ, vật chất có ích lợi, 
làm tăng chất lượng cuộc sống của chúng ta. Các sản phẩm này 
bao gồm xe ôtô, máy vi tính, điện thoại, pin ,TV, radio, đĩa 
Compac v.v... 


P2: Công nghệ là quá trình (Process) sản xuất hoặc hoạt 
động 


Một con đường khác để xem xét công nghệ là coi nó như 
một kiểu quá trình hoạt động liên quan tới quá trình sản xuất. Ví 
dụ: quá trình tình chế dầu thô, lên men bia v.v... Ö điểm đầu của 

uá trình sản xuất, nguyên liệu thô có giá trị thấp được nạp vào. 
đầu ra sẽ nhân được sản phẩm có giá trị cao hơn. 


P3: Công nghệ là sự sở hữu (Proprietary) các bí quyết 


Công nghệ cũng có thể được định nghĩa như một thực thể 
của tri thức. Công thức Coca-Cola hoặc chế tạo một loại dược 
phẩm không quan trọng lắm nhưng các yếu tố như nhiệt độ, 
trọng lượng và các điều kiện khác để sản xuất ra một cái gì đó 
đem lại sự thoả mái như trong trường hợp của Coca-Cola và 
giảm bớt sự đau đớn (chữa được bệnh) như trong trường hợp thứ 
hai thì lại là vấn đề. Công nghệ cũng được xem là một dạng sở 
hữu độc quyền hoặc những sự độc quyền hợp pháp về phát minh, 
mác nhãn hoặc bản quyên. Điều đó đem lại cho người ta độc 
quyền khai thác về mặt thương mại các bí quyết đó trong một 
khoảng thời gian xác định. 


14 


Thực vậy, nếu Polaroid đã nhận được quyền khai thác công 
nghệ chụp ảnh lấy ngay thì Eastman Kodak không thể sử dụng 
cùng một công nghệ trong thời gian được cấp bằng sáng chế của 
Polaroid, trừ phi Kodak yêu cầu và trả tiền bản quyền tác giả 
một cách thoả đáng cho Polaroid. 


P4: Công nghệ là sự rriển khai (Processing) thông tin. 
Trong thời đại thông tin, nhiều người đồng nhất công nghệ với 
máy tính và các thiết bị và dịch vụ xử lý thông tin khác. Đối với 
họ, công nghệ không là gì khác ngoài những bộ chíp bán dẫn và 
các cơ sở dữ liệu phức tạp hoặc Internet cho phép làm chủ không 
gian điểu khiển. Những công nghệ đó giúp người ta xem lướt 
qua từ một trang web ở Boston đến một trang web khác ở Bắc 
Kinh và trang thứ ba ở một nơi khác. : 


Đáng ngạc nhiên là nhiều người dân thường và một vài nhà 
báo sử dụng thuật ngữ "công nghệ" trong những hoàn cảnh này 
lại không có tiền tố "máy tính" hay "thông tin". Bởi vậy, họ đã 
thu hẹp nghĩa của thuật ngữ "công nghệ". Người ta tự hỏi xem 
công nghệ sử dụng trong máy tính có xứng đáng được gọi là 
"công nghệ” hơn là các phương pháp trước đây mà chúng ta vẫn 
sử dụng để triển khai các quá trình thông tin (ví dụ: bút kim, bút 
chì hoặc máy tính dùng năng lượng mặt trời) hay không. 


PS: Công nghệ là sự đđzm bảo (Promise) 


Công nghệ cũng có thể được định nghĩa như một sự đảm 
bảo - đó là sự đảm bảo từ phía những nhà sản xuất hàng hóa và 
các ngành dịch vụ đối với các khách hàng của họ. Các khách 
hàng thừa nhận rằng giá mà họ trả cho sản phẩm (hoặc dịch vụ) 
là bao gồm cả chất lượng cao của hàng hóa được sản xuất bởi 
các quá trình đáng tin cậy. Công nghệ phải đảm bảo như đồng 
hồ cực tốt, nghĩa là luôn luôn "tích tắc” bất chấp mọi sự va đập. 
Công nghệ dịch vụ chuyển phát nhanh thuộc nghiệp đoàn (hăng) 

15 


Express (Fed Ex) cũng đảm bảo dù có khó khăn đến đâu, kiện 
hàng Fed Ex đã nhân chác chắn sẽ được giao cho người nhận vào 
ngày hôm sau. Các túi khí và dây an toàn trong ôtô đảm bảo sẽ 
cứu con người chứ không làm cho họ sợ hãi, còn phụ nữ thì được 
đảm bảo rằng những bộ ngực được bơm silicon làm cho cuộc 
sống tốt hơn chứ không phải là làm cho cuộc sống tồi tệ hơn 
v.v... Tất cả những “đảm bảo" đó là "công nghệ". 


P6: Công nghệ là con người (People) cùng những kỹ năng 
của họ 


Có một cách mà chúng ta gặp công nghệ là khi chúng ta 
xem xét công nghệ nhĩ một con người với những kỹ năng và khả 
năng làm cái gì đó. Một lập trình viên đặt đồng thời vài trăm 
nghìn dòng mã lệnh trong một lệnh nào đó để cho chúng ta có 
thể xử lý một cách thuận tiện những ý tưởng của chúng ta. 


Người thợ cắt tóc cử động hai bàn tay của mình cùng với 
chiếc kéo và cái lược trong khoảng thời gian ngắn và thế là mái 
tóc của chúng ta trông đẹp hơn trước rất nhiều. Người thiết kế 
thời trang dùng vài mảnh vải với những sự phối hợp màu khác 
nhau và tạo ra một bộ quần áo đẹp tuyệt vời, trông thật thích 
mắt. Bác sĩ thể hiện sự hiểu biết qua việc kê đơn thuốc khí chúng 
ta trình bày những chỗ bị đau trên cơ thể mình. 


P7: Công nghệ là một dự án (Project) 


Đôi khi chúng ta bắt gặp công nghệ như một dự án. Ví dụ, 
công nghệ của Brooklyn Bridge liên quan tới một dự án nhiều 
năm trước đây nhằm liên kết các hòn đảo Manhattan thành một 
vùng đất của Brooklyn. Các dự án còn bao gồm cả lời cam kết 
đưa người lên mặt trăng trước những năm cuối của thập kỷ 60 
của Tổng thống Jonh F.Kennedy và dự án xây dựng mođun 
Apollo Lunar để có thể đổ bộ lên mặt trăng; hoặc công nghệ đòi 


16 


hỏi phải thiết kế và xây dựng khu công nghiệp liên hợp hóa dầu 
để có thể tinh chế dầu mỏ và sản xuất chất dẻo, cao su và sợi 
tổng hợp v.v... 


P8: Công nghệ mở đường cho lợi nhuận (Profit) 


Cuối cùng, công nghệ còn là khả năng nhận thức của 
người đứng đầu về việc nắm chắc được những thứ cần được kết 
hợp với nhau trong phương thức mới của hãng để sinh ra lợi 
nhuận nhằm bù lại những cố gắng bền bỉ trong thời gian dài. 


Fred Smith, người sáng lập ra hãng Federal Express đã sử 
dụng một vài máy bay, một vài xe vận tải, một vài băng tải. Đó 
là những thứ rất thông dụng mà nhiều người trong chúng ta có 
thể xoay xoả được. Nhưng ông đã sắp xếp chúng một cách có bài 
bản nhằm tập hợp được các kiện hàng và phân phối chúng xuyên 
quốc gia để có được sự giao hàng "được đảm bảo một cách tuyệt 
đối chính xác vào ngày hôm sau". Sau một vài khó khăn ban 
đầu, người đứng đầu của hãng chuyển phát nhanh đã thu được 
lợi nhuận cao do những nỗ lực và những khoản vốn đã đầu tư của 
mình. Bill Gates đã làm tương tự với một vài dòng mã lệnh được 
lập trình do chính sách ông ta (hoặc người khác) triển khai và đã 
thu rất nhiều lợi nhuận. 


Định nghĩa thực hành về công nghệ của R.Ray Gehami (Đại 
học Akron - Mỹ) 


Từ những lý luận đã trình bày ở phần trên, R.R.Gehan: đã 
xem xét một định nghĩa công nghệ có thể chấp nhận được. Dựa 
trên sự tiếp xúc của chính ông với công nghệ và những điều mà 
chuyên gia đã để nghị. R.R.Gehani cho rằng định nghĩa này đơn 
giản hơn các định nghĩa khác. “Công nghệ là một hệ thống 

17 


chuyển đổi các bí quyết độc quyền thành sự thương mại hóa sản 
phẩm”. Điều này bao gồm cả những hoạt động sản xuất, chất 
lượng được đảm bảo, con người, quá trình thông Iin, hợp thành 
một thể thống nhất dưới dạng những dự án. 


Định nghĩa này có tính đến các ý kiến của Drucher với 
định nghĩa cố điển về công nghệ. Nó cũng phù hợp với những 
điều trích dẫn của Steele và Badawy. Hy vọng rằng, định nghĩa 
8P của công nghệ sẽ đễ nhớ, thuận tiện và định nghĩa thực hành 
trên đây có thể chấp nhận được đối với tất cả những gì liên quan 
tới công nghệ. 


II. QUẦN LÝ CÔNG NGHỆ 


1. Quản lý công nghệ không hẳn chỉ là quản lý nghiên cứu và 
phát triển 

Trước đây, các nhà nghiên cứu thường định nghĩa công 
nghệ chủ yếu trên cơ sở những kết quả nghiên cứu và phát triển 
(R&T) và vì vậy họ định nghĩa quản lý công nghệ như là sự 
quản lý R&Ð. Sự thừa nhận cơ bản là sự thừa nhận sở hữu trí tuệ. 
Đây là mục tiêu cơ bản và quản trọng nhất của quản lý công 
nghệ. 
__ Bộ Khoa học Mỹ đã định nghĩa các ngành công nghiệp tập 
trung công nghệ phải là các ngành dành hơn 3% lợi nhuận của 
hàng hóa bán được của mình cho. việc nghiên cứu và phát triển. 
Các ngành đó bao gồm: công nghiệp máy tính, công nghiệp 
được, công nghiệp hình ảnh và thiết bị văn phòng và công nghiệp 
thiết bị khoa học. | : _ 


18 


Trong năm 1988, các ngành công nghiệp Mỹ tiêu tốn 59,4 
tỷ USD cho R&D. Sau 5 năm, chỉ phí này tăng đến 83 tỷ USD 
(trong năm 1993), với sự tăng bình quân 6% mỗi năm trong 
vòng 5 năm. Đây là một tin rất thú vị. Người ta tin rằng khi đầu 
tư nguồn lực nhiều hơn cho nghiên cứu R&D, người ta sẽ có các 
kỹ thuật mới, độc quyển với các khoản lợi nhuận cao hơn. Tuy 
nhiên, với các ngành công nghiệp phức tạp, mối tương quan này 
không đơn giản như vậy. 


Nhiều tập đoàn Nhật Bản dành ít vốn hơn cho R&D nhưng 
lại phân phối nhiều hơn cho việc triển khai sản phẩm mới, đầu tư 
cho sự tự động hóa và mở rộng năng lực sản xuất. Nhưng khoản 
đầu tư này thu được lợi nhuận cao hơn đáng kể trong một 
khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, có lẽ phải mở rộng định nghĩa 
của việc quản lý công nghệ. Người ta thừa nhận rằng, năng lực 
cạnh tranh của một công ty phụ thuộc không chỉ vào sự phân 
phối nguồn lực cho R&D mà còn phụ thuộc vào việc phân phối 
các nguồn lực này cho những năng lực tiểm tàng khác trong 
chuỗi gía trị công nghệ chung của công ty như thế nào. 


Theo Tiến sĩ John Armstrong, người đứng đầu trung tâm 
nghiên cứu và phát triển của [BM "Xưa nay quan niệm không 
thực tế là quan niệm: Trước hết bạn làm nghiên cứu cơ bản sau 
đó nghiên cứu áp dụng, rồi triển khai sản xuất và cuối cùng 
chuyển giao nó cho công nghiệp. Nhưng .... người Nhật Bản đã 
thành công trong việc chuyển một cách nhanh chóng nghiên cứu 
(của chính họ và của người khác) thành những sản phẩm thương 
mại..[BM đã buộc phải cố gắng để tạo ra những sản phẩm mới 
nhanh hơn”. 


Lời nhận xét này của người quản lý của một công ty công 
nghệ nổi tiếng đã chỉ ra rằng sự quản lý công nghệ thường không 
phải luôn luôn bắt đầu và kết thúc cùng với những năng lực 
R&D của la công ly. 


Tình hình nguồn công nghệ transistor của Sony 


Trong trường hợp của Sony, một công ty công nghệ đo 
người Nhật Bản lãnh đạo, sự quản lý công nghệ đôi khi lại bắt 
đầu bằng sự phân phối nguồn lực cho khả năng phát triển sản 
phẩm mới. Sony thường mua bản quyền trí tuệ cần thiết từ những 
nhà nghiên cứu có bí quyết sản xuất ở ngoài công ty. 


Nguồn lực cần cho việc quản lý công nghệ nylon 


Wallace H.Carothers đã tình cờ phát hiện ra sự tạo thành 
sợi polyme nylon trong một bơm tiêm sau khi đã tiêu tốn rất 
nhiều tiền bạc (hàng triệu USD) và thời gian cho R&Ð. Ông đã 
tổng hợp được nylon với đặc tính mong muốn. Sau đó, Carothers 
trao lại dự án công nghệ nylon cho Du Pont. Du Pont đã đầu tư 
thêm 44 triệu USD để bố trí một xưởng sản xuất thử và kiểm tra 
những điều kiện xử lý thích hợp cho quá trình sản xuất quy mô 
lớn với những trang thiết bị và nhà xường đắt tiền. Chính việc Du 
Pont đầu tư cho các giai đoạn triển khai và sản xuất trong công 
nghệ nylon "đã làm giảm bớt những chỉ phí cho R&D". Sau đó, 
Du Pont còn cấp nhiều kinh phí hơn cho sự triển khai sản phẩm 
mới và hướng dẫn khách hàng chấp nhận các sản phẩm nylon. 
Cùng với thành công thị trường nổi bật, Du Pont đã tăng năng 
lực sản xuất và làm cho quá trình sản xuất phong phú hơn. Như 
vậy, theo thời gian trọng tâm của việc quản lý công nghệ chuyển 
từ sự nghiên cứu sang sự triển khai sản phẩm, thiết kế quá trình 
và mở rộng thị trường mới. 


20 


Công nghệ máy tính Alto vúa Xerox 


Trường hợp của việc quản lý công nghệ máy tính văn 
phòng Alto của hãng Xerox lại hoàn toàn ngược lại. Đó là một ví 
dụ về chí phí không thu lãi từ những kinh phí cấp cho R&D của 
Trung tâm Nghiên cứu Alto Palo (PARC). 


Trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến trước năm 1980, 
Công ty Xerox đã đầu tư kinh phí rất lớn cho nghiên cứu cơ bản 
để triển khai công nghệ máy tính văn phòng ở PARC. sau một 
vài thất bại, các nhà nghiên cứu ở PARC để nghị ban quản trị 
cấp cao hơn ở Rochester, New York (Mỹ) đón đầu cho công 
nghệ máy tính cá nhân trong khâu tự động hóa văn phòng. Họ đã 
triển khai một cách thành công ngôn ngữ máy tính thực nghiệm. 


Nhưng Xerox không thành công trong việc chuyển những 
phát hiện R&D của họ thành những sản phẩm có thể thương mại 
dược. Mặt khác, những công ty khác như Công ty Apple, Adobe 
System và Grid đã thiết lập những cơ sở kinh doanh lớn dựa trên 
những phát minh công nghệ của chính Xerox. Những công ty 
này giành được những phát minh nghiên cứu công nghệ của 
Xerox (bằng cách thuê các công nhân Xerox). Vì vậy, họ có thể 
quản lý công nghệ máy tính văn phòng một cách thành công và 
kiếm được những khoản lợi nhuận đáng kể. Điều này cho thấy sự 
quản lý công nghệ có hiệu quả cần phải bao gồm cả những khả 
năng quản lý R&D về sáng tạo và bí quyết công nghệ độc quyền 
và sự kết hợp chúng với sự quản lý các khả năng khác. 


2. Quản lý công nghệ đa nãng 


Trong các thị trường toàn cầu hóa ngày nay, công nghệ tạo 
ra sự cạnh tranh vì sự phát triển và tôn tại của các tổ chức. Tuy 


21 


nhiên, việc quản lý công nghệ cũng đòi hỏi việc phân phối các 
nguồn lực cho các vấn đề khác. 


Các nhà kinh doanh và các sinh viên cần phải hiểu vấn đề 
công nghệ liên quan tới sự đổi mới, sự sản xuất có hiệu quả, sự 
phát triển sản phẩm mới, kỹ năng của con người cùng chiến lược 
kinh doanh của các tổ chức để đạt được lợi thế vượt lên trên đối 
thư như thế nào. 


3. Thực tiễn quản lý công nghệ 


Một ví dụ được dẫn ra dưới đây sẽ cho thấy việc quân lý 
công nghệ không chỉ đơn thuần là quản lý nghiên cứu và triển 
khai (R&D) 


Câu chuyện về công nghệ transistor: cổng vào thời đại điện tử 


Transistor - thiết bị bán đẫn nhỏ, thường được xem là điểm 
đi vào thời đại điện tử của nhân loại. Transistor đã được phát 
triển vào tháng 12 năm 1947 ở phòng thí nghiệm nghiên cứu 
Bell (Bell Labs) của hãng AT&T do John Bardeen, Walter 
Brattain và William Shockley tiến hành. Để hiểu được các 
nguyên lý cơ bản về hiện tượng bán dẫn, đòi hỏi phải có kiến 
thức sâu về vật lý chất rắn. Ba nhà phát minh trên đã đóng góp 
đáng kể trong lĩnh vực này và đã được nhận giải Nobel về vật lý 
vào năm !956, 


Sự phát hiện ra công nghệ transistor ở Bell Labs cũng còn 
nhờ những đóng góp quan trọng về mặt tài chính của các tổ chức 
khác nhau. 


22 


Sự thay đổi liên tục trong công nghệ trạng thái rắn 


Sự phát triển của công nghệ transistor cũng thường được 
coi như hệ quả liên tục từ những phát mình đèn chân không sử 
dụng trước đây trong các thiết bị điện. Đèn chân không sử dụng 
một bóng thủy tinh lớn được hút chân không cùng catôt được đốt 
nóng. Transistor bán dân đã loại trừ được những bất tiện này. 


Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ transistor có thể có 
được cũng còn nhờ những kết quả của những phát minh về điện 
trước thế kỷ L9. 


Vào những năm 1870, một nhà vật lý người Đức tên là 
Ferdinand Braun đã phát hiện thấy một số tỉnh thể chỉ dẫn điện 
theo một chiều. Các chất này đã được sử dụng như những máy 
chỉnh lưu tinh thể và chúng đã giúp mở ra khả năng tách sóng 
radio. Radio tính thể ra đời đã sử dụng đèn với tình thể silic 
cacbua hoặc chì sunfua. Một dây kim loại móng, dẻo (dòn gọi là 
râu mèo) được di chuyển (dò) trên tính thể để nhận tín hiệu một 
cách mò mãm. 


Những hạn chế này của máy thu radio bằng tình thể đã 
được loại trừ bởi.phát minh đèn 2 cực và 3 cực chân không vào 
năm 1904 và 1906 của John Fleming và Lee De Forest. Phát 
minh đèn chân không, loại đèn đã phát triển như một sản phẩm 
phụ của bóng đèn điện, đã cho phép khuyếch đại tín hiệu nhận 
được và thay thế máy phát thanh kiểu tách sóng tinh thể đã lỗi 
thời vào những năm 1920. 


Tuy nhiên, lợi ích của những bộ tách sóng bằng tính thể 
vẫn còn kéo dài trong những năm Chiến tranh thế giới thứ II 
trong quân sự vì máy thu kiểu đèn chân không bắt được các sóng 
ngắn trong khi những bộ tách sóng bằng tình thể lại có tác dụng. 
Công nghệ rađa đã được phát triển và các tinh thể đã được dùng 


Ác 


trong lĩnh vực sóng cực ngắn (viba). Các vật liệu tinh thể như 
§€cmani, silic/vonfram đã được sử dụng. 


Các nhà khoa học ở Bell Laboratory trên cơ sở những bộ 
tách sóng cực ngắn bằng gecmani đã nghiên cứu chế tạo ra 
những transistor bằng gecmani rất dễ điều khiển. Nghiên cứu 
tương tự đã được tiến hành trong nhiều phòng thí nghiệm trên 
khắp nước Mỹ. Các transistor cuối cùng được cải tiến, được gắn - 
vào trong các vỏ bọc bằng thủy tỉnh giống như ở đèn chân 
không. Sau đó Shockley đã thay thế transistor tiếp xúc điểm 
bằng các transistor theo kiểu nối chân và công nghệ điện tử chất 
rắn được ứng đụng rộng rãi trong đồ dùng gia đình. 


Rất nhiều phát minh điện tử dựa trên transistor đã được kết 
hợp với nhau để tạo ra mạch tích phân (IC) và mạch tích phân 
cực lớn (VLSI). 


Tuy công nghệ transistor đã được các nhà khoa học Mỹ và 
châu Âu phát minh nhưng lần đầu tiên lại được người Nhật Bản 
khuyến khích và khai thác về mặt thương mại. 


Trách nhiệm của người đỡ đầu của Sony đối với các chất 
bán dán 

Sau sự thất bại, hãng Occupation Forces của Mc Arthur đã 
giải tấn các kỹ sư đang làm việc. Một vài người trong số họ 
trong đó có Akio Morita và Masaru Ibuka, những người trước 
đây đã từng làm việc với nhau, đã quyết định hợp tác để ứng 
dụng tài chuyên môn về viễn thông trong hàng dân dụng. Họ đã 
sáng lập ra Tokyo Telecommunications Engineering Company 
(Công ty Kỹ thuật Viễn thông Tokyo). Họ đã sản xuất nhiều loại 
dụng cụ điện, từ vôn kế đến nồi cơm điện và máy ghi âm với 
băng từ dùng trong các trường học (1949 - 1951). Nhưng họ vẫn 
chú ý đến những sản phẩm tiêu dùng khác. Vào năm 1953, 
24 


Masaru Ibuka, trong một chuyến đi thăm Mỹ đã biết được rằng 
Western Electric sắp bán bản quyền sử dụng phát minh ra 
transistor của họ. Trong khi không có một công ty điện hoặc 
điện tử lớn nào ở Mỹ hoặc Nhật Bản tỏ sự quản tâm đặc biệt đến 
vấn đề này. Ibuka đã quyết định mua bản quyền công nghệ 
transistor vào năm 1954. Sau đó, ông đã cho các kỹ thuật viên 
Nhật Bản sang Mỹ để thu thập mọi thông tin liên quan đến 
transistor đã hoặc chưa được công bố. Họ đã đi thăm các phòng 
thí nghiệm và nói chuyện với các nhà nghiên cứu, kỹ sư, nhà 
khoa học và các kỹ thuật viên, những người đã từng làm về công 
nghệ transistOr. 


Kiến thức này đã được áp dụng trong công nghệ transistor 
để chế tạo ra các máy thu radio cỡ nhỏ có thể bỏ túi. Vào năm 
1955, do radio mini đã được bán trên thị trường mà các nhà sản 
xuất đã thay đổi tên công ty của họ thành Sony, xuất phát từ việc 
họ hy vọng công ty của mình được liên tưởng với ấn tượng âm 
thanh (SON). Sự thành công về transistor của Sony là sự thành 
công quan trọng trong loạt những đồ điện dân dụng đã được sản 
xuất thành công dựa trên công nghệ chất bán dẫn - một công 
nghệ được phát minh từ nơi rất xa Nhật Bản. 


Không muốn thay đổi 


Vào những năm 1950, các nhà sản xuất dụng cụ điện tử 
của Mỹ dựa vào công nghệ đèn chân không đang thắng đậm 
không muốn thay đổi bằng công nghệ bán dẫn. Vì vậy họ đã để 
cho các công ty điện tử đang còn non nớt của Nhật Bản một thị 
trường rộng lớn về các dụng cụ dân dụng dựa trên chất bán dẫn. 
Mặc dù người Mỹ cũng nhận thấy một tiềm năng to lớn của công 
nghệ bán dẫn trong lĩnh vực máy vi tính, quốc phòng và vũ trụ. 

25 


Phần thị trường mới đang phát triển 


Những kiểu radio của Nhật Bản đã tham dự vào phần thị 
trường không cạnh tranh với những nhà sản xuất người Mỹ. 
Các nhà sản xuất người Nhật Bản đã cạnh tranh không phải 
bảng việc phát mình ra công nghệ transistor mà bằng việc giảm 
kích thước và trọng lượng của tụ xoay, loa phóng thanh, pin và 
anten. Họ đã mở ra công nghệ transistor song song với những 
công nghệ khác cho phép tạo ra thị trường radio bỏ túi mà trước 
đó chưa hề tồn tại. 


Điều này đã giúp những người Nhật Bản xâm nhập vào các 
thị trường tiêu thụ ở Mỹ, và làm cho khách hàng quên đi tiếng 
xấu về hàng hóa của Nhật Bản kém chất lượng và rẻ tiền trước 
đây. Đến năm 1962, các radio dựa trên transistor của người Nhật 
Bản đã chiếm được khoảng 58% thị trường ở Mỹ. 


26 


Chương lí 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 


Về mặt lịch sử những hoạt động sản xuất và công nghệ tự 
động đã có từ những nền văn minh cổ xưa. Những hoạt động sản 
xuất bao gồm các quá trình biến đổi kỹ thuật chuyển hóa những 
nguyên liệu thô ban đầu có giá trị thấp thành hàng hóa thành 
phẩm với giá trị cao. Ở đây, chúng ta xem xét dựa vào những 
hoạt động sản xuất ở những thời điểm khác nhau trong nền văn 
mình nhân loại. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ thấy cách thức người 
ta quản lý những hoạt động sản xuất như thế nào. 


I. SỰ PHÁT TRIỂN NHỮNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT: TỪ 
BÁNH XE BẰNG ĐÁ 


Những hoạt động sản xuất có ý nghĩa quan trọng, chúng 
thường xác định trạng thái của nền văn minh nhân loại. Vì vậy, 
trước khi chúng ta muốn nắm được phương pháp quản lý các công 
nghệ sản xuất, trước hết chúng ta phải nghiên cứu kỹ các bài học ấn 
dấu trong lịch sử hoạt động sản xuất. Việc xem xét lại di sản lịch sử 
sẽ giúp chúng ta hiểu biết tốt hơn về một vài vấn đề, chẳng hạn: 


1. Tại sao chúng ta sản xuất hàng hoá trong nhà máy chứ không 
phải tại nhà? 
2. Làm thế nào mà các nhà máy, xí nghiệp đạt dược tính tập 
trung cao và thích hợp để làm việc. 
Si 


3. Làm thế nào để thay đổi từ một công nghệ sản xuất này sang 
một công nghệ sản xuất khác? 


4. Công nghệ mới sẽ làm tăng thêm hay làm bới đi các việc làm 
cho người lao động. 


5. Bản chất sản xuất trong nền kinh tế dịch vụ là gì? 


1. Bài học từ lịch sử 


Cho dù hầu như công nghệ sản xuất hiện đại của chúng 1a 
ở cuối thế kỷ 20 đều dựa vào sự nghiên cứu khoa học triển khai 
mới đây trong các máy vi tính và các vi mạch bán dẫn nhưng 
lịch sử của công nghệ vẫn bất nguồn từ những nền văn minh cổ 
xưa. Lịch sử chứa đựng nhiều bài học về quản lý công nghệ. 
Lịch sử kể lại cho chúng ta cách thức những người thợ làm việc, 
cách thức những người chủ thống trị và tổ chức người làm của 
họ. Lịch sử cũng kể lại cho chúng ta những tiêu chuẩn đã từng 
thịnh hành ở một số thời điểm và đã thay đối cùng với thời gian 
như thế nào. 


Quyền lực của con người phụ thuộc vào khả năng phát 
triển công cụ sản xuất, hái lượm thức ăn và các vũ khí để chiến 
đấu. Các nền văn minh nhân loại cổ xưa (như ở thời kỳ đồ đá, 
thời kỳ đồ sắt hay đồ đồng) được phân loại bởi các công nghệ. 
Những công nghệ đối với những nhu cầu cơ bản của con người 
như việc canh tác hoặc hái lượm thức ăn, làm ra quần áo để bảo 
vệ cơ thể khỏi tác động của tự nhiên, xây dựng những nơi ẩn náu 
để chống lại các điều kiện thời tiết v.v... đã tiến triển theo kiểu 
kinh nghiệm và mò mẫm. Trong 6000 năm qua, những bài học 
đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với nhịp độ tiến 
triển nhanh của cuộc sống trong thời đại ngày nay, chúng ta 
thường hay quên những sự kiện của quá khứ. 


28 


2. Bánh xe bàng đá 


Bánh xe là một vật tượng trưng cho phát minh công nghệ 
quan trọng đầu tiên của con người. Bánh xe đầu tiên có lẽ đã 
không có hình dạng như hiện nay của chúng và ban đầu người ta 
sử dụng chúng không phải là để vận chuyển mà chỉ để trang trí 
hoặc để dùng trong các nghi lễ. Những bánh xe được sản xuất 
đầu tiên là những bánh xe bằng gốm. Mẫu bánh xe cổ nhất đã 
được làm trên một tấm gốm ở Mesopotamia năm 3500 trước 
Công nguyên. Người ta đánh giá rằng, trong thời kỳ này bánh xe 
đã được sử dụng ở thung lũng Ân Hà và ở Trung Quốc. 


Những người Ai Cập biết về bánh xe khoảng năm 2500 
trước Công nguyên, tức là gần một nghìn năm sau. Đối với 
những nền văn minh cổ xưa, bánh xe đã giúp cải thiện việc vận 
chuyển bằng ngựa và cũng giúp cải thiện công việc đồng áng. 


Đá dân dân được thay thế bằng đồng, là thứ dễ chế tạo và 
khó bị mòn hơn. Việc khai thác kim loại và những công nghệ 
luyên kim đã xuất hiện ở những vùng quặng có chứa đồng thuộc 
vùng Tiểu Á và Cyprus (từ "đồng" được bắt nguồn từ từ Cyprus 
(Kyprios) theo tiếng Hy Lạp). Khoảng năm 3000 trước Công 
nguyên, người Mesopotamian biết cách trộn và nấu đồng cùng 
với thiếc để làm ra đồng thau bền hơn. 


II. NHỮNG NỀN VĂN MINH CỔ ĐẠI TRONG ĐƯỜNG XOẮN 
ÔC PHÁT TRIẾN 


Loài người sản xuất ra của cải từ lâu trước khi chúng ta 
biết công nghiệp hoá. Trong nền văn minh nhân loại, sự công 
nghiệp hoá là một hiện tượng tương đối mới. Trong quá khứ, hầu 


29 


hết các hàng hoá và dịch vụ đã được các thợ thủ công làm việc 
tại gia đình cung cấp. Họ không được tập trung và chuyên môn 
hoá. Tuy vậy, khoảng 6000 năm trước việc sản xuất và buôn bán 
các hàng hoá sản xuất được đã phát triển khá thịnh vượng. Con 
người đã sản xuất và trao đổi ngay từ khi chưa có các con đường 
và các địch vụ viễn thông. 


1. Các nhà sản xuất ở những nên văn minh cổ đại. 


Giống như Mesopotamia, nền văn mình Ài Cập cũng đã 
bắt nguồn từ thung lũng của một dòng sông lớn khác, sông Nile. 
Sự phát triển kinh tế thịnh vượng ở đây phụ thuộc vào phù sa 
màu mỡ của dòng sông này sau những trận lũ lụt lớn. Sản phẩm 
nông nghiệp dư thừa đã giúp người Ai Cập nâng cao cuộc sống. 
Còn người Babilon lại cho rằng những sự kiện diễn ra trong tự 
nhiên như mưa, lũ lụt v.v... là do những sức mạnh siêu nhiên và 
có sự tồn tại của các thân linh. Trong mên toán học. họ đã đưa ra 
và phát triển một tổ hợp lai các số với cơ số 10 và cơ số 6 như Ì, 
10, 60, 3600 v.v... và đã biết sử dụng bảng: cửu chương. Ngày 
nay, chúng ta vẫn sử dụng hệ thống trên cơ sở con số 60: việc 
chia vòng tròn thành 360 độ một giờ thành 60 phút và một phút 
thành 60 giây là cũng do từ những xuất phát lịch sử như vậy. 


2. Sự xây dựng các kim tự tháp do nhà nước điều hành 


Những người Ai Cập thiếu những nguồn gỗ hoặc kim loại 
để xây dựng nhưng họ đã để lại cho nhân loại những kỳ quan 
tuyệt vời. Những kim tự tháp Ai Cập có từ hơn 4000 năm trước 
là những bằng chứng về sự tổ chức và quản lý năng lực kỹ thuật 
của người Ai Cập cổ đại khi thực hiện những công trình vĩ đại. 


30 


Vào khoảng năm 2575 trước Công nguyên, vua Ai Cập 
Khufu cho khởi công xây dựng Kim tự tháp khổng lồ Giza với 
nền hình vuông hoàn hảo. Rất lâu sau, các nhà thám hiểm thuộc 
thế ký 19 đã hết sức kinh ngạc phát hiện ra răng độ lệch so với 
góc chuẩn chỉ là 0,05%. Các mặt bên của kim tự tháp đã được 
định hướng một cách chính xác về hướng Đông - Tây và Bắc - 
Nam. Kim tự tháp đã sử dụng các tảng đá hoa cương (granit) 
trọng lượng khoảng 50 tấn. Có khả năng người ta đã phải mất 
khoảng 25 năm để xây dựng công trình. 


Theo những khám phá khảo cổ học của nhà thám hiểm 
người Anh Piazzi Smith, người đã đi du lịch ở Ai Cập năm 1864 
thì những bí ẩn của Kim tự tháp khổng lỏ Gizza còn liên quan 
đến việc áp dụng các khái niệm toán học. Với sự khảo sát cẩn 
thận Smyth đã phát hiện rằng "tỷ lệ giữa chiều cao của Kim tự 
tháp trên hai lần chiều rộng của đáy vuông cũng giống như tỷ lệ 
của đường kính trên chu vi của hình tròn. Tỷ lệ này có liên quan 
đến con số Pi (m) bí ẩn, gần bằng 22/7 hoặc 3,14159. 


Những kim tự tháp Ai Cập và các kênh đào là những công 
trình kỹ thuật đáng kinh ngạc. Những công trình này cũng như 
những hoạt động khai thác đá và khai thác mỏ đã được các quan 
lại quản lý và những người cầm quyền nhà nước trang trải cho 
các dịch vụ thầu khoán với những người thợ tự do và những 
người nô lệ. Điều này chắc chắn đòi hỏi sự tính toán cẩn thận với 
sự phát triển của những công nghệ tính toán hiện đại nào đó. 


Ngoài việc áp dụng các công nghệ xây dựng và kiến trúc, 
những người Ai Cập cổ đại còn sử dụng những kỹ thuật dự báo 
để ước lượng tình hình 1ữ lụt tuần hoàn của sông Nhe. 

Quyền lực của các Pharaon đã suy sụp vào khoảng năm 
L10O trước công nguyên. Những cuộc xung đột với nước ngoài 
và sự tập trung dần đân quyền lực trong tay của các thầy tu đã 

31 


tước đi phân lớn phúc lợi của nhân dân. Các Pharaon không thể 
thi hành quyền lực của họ lâu hơn nữa. Những cuộc xâm lược từ 
nước ngoài và những cuộc nội chiến làm cho Ai Cập suy yếu 
hơn. Cuối cùng, Ai Cập đã bị hợp nhất vào đế chế Ba Tư vào 
năm 525 trước Công nguyên. 


3. Những dự án công nghệ về quy hoạch đô thị của các nhà 
cảm quyền ở thung lũng Ân Hà 


Vào khoảng thời gian khi công trình Kim tự tháp khổng lồ 
Giza sắp sửa hoàn thành, năm 2500 trước công nguyên không xa 
phía đông của Kim tự tháp, ở cùng thung lũng Án Hà, những 
trung tâm đô thị được quy hoạch tốt như Harappa và Mohan 
Jôdaro đã được phát triển mạnh dọc theb các bờ của Ấn Hà và 
các nhánh của nó. Những thành phố đô thị được quy hoạch này 
đã có các hệ thống cống rãnh. Những thành phố đầu tiên này 
cũng đã có các hệ thống đường trực giao với các đại lộ rộng lớn 
và các phố hẹp đan xen nhau. Người dân Harappa cũng đã xây 
dựng các thành lũy khổng lồ (dài 425m và rộng I8Øm), cùng 
những ngôi nhà được mođun hóa theo các kích cỡ được tiêu 
chuẩn hóa bằng gạch nung. 


Xa hơn nữa về phía đông, dọc theo hai bờ Hoàng Hà (sông 
"Vàng"), người dân vùng Hoa Hạ thuộc cộng đồng Trung Hoa 
rộng lớn đã biết phát triển nền công nghiệp tơ lụa. Nền công 
nghiệp này đã được khởi nguồn một cách ngẫu nhiên vào khoảng 
năm 2600 trước công nguyên từ thời vua "Hoàng đế”. 


4. Nền văn minh Hy Lạp và những ý tưởng triết học 

Về nhiều mặt, những nên văn mình Hy Lạp và La Mã đã 
tạo nên xương sống của những nền văn minh phương Tây hiện 
đại. Trong khoảng thời gian 2500 năm, những nên văn minh này 
32 


đã thiết lập không chỉ biện pháp quản lý và kinh doanh mà còn 
biết bao công trình công cộng khác đã được xây dựng. 


Nền văn minh Hy Lạp xuất hiện xung quanh biển Aegean 
khi những người mục đồng định cư thành những cộng đồng nhỏ 
phân tán trên các hòn đảo, những vùng núi và thung lũng khác 
nhau. Khoảng năm 500 trước Công nguyên thành phố độc lập và 
có chủ quyền Sparta xuất hiện như là một thành phố độc lập và 
có chủ quyền hùng mạnh nhất về mặt chính (rị trong vùng. Bộ 
bình vững mạnh của Sparta cùng với hải quân mạnh đến từ 
Athens đã đánh bại được nhiều cuộc xâm lược của người Ba Tư. 


Nên văn minh Hy Lạp đã đóng góp vào sự phát triển của 
trí tuệ nhân loại nhiều hơn sự tiến bộ của kỹ thuật. Trong chế độ 
phân loại giá trị ở Hy Lạp, công việc chân tay và buôn bán là 
đành cho những người nô lệ, trong khi đó, những người đáng 
kính thì dự tính những ý tưởng cao siêu hơn. Trong thời gian 
cuối thế kỷ thứ năm và thứ tư trước Công nguyên, các nhà tư 
tưởng vĩ đại như Socrat, Plato và Aristotle đã phát triển các ý 
tưởng triết học góp phần mở rộng sự nhận biết mà loài người đã 
có đến lúc ấy. 


3. Tâm nhìn của nhà lãnh đạo 


Socrat, Plato và Aristotle đã có những quan điểm khoa học 
trong lý luận và tư duy. Họ đã quan tâm tới khả năng lãnh đạo và 
quản lý những vấn đề công cộng. Trong luận thuyết "Politics" 
của mình (luận thuyết nói đến những điều liên quan tới nhà nước 
- 'polis”) Aristotle đã thảo luận mối quan hệ giữa sự quản lý của 
gia đình và khả năng lãnh đạo nhà nước. Trong một cuốn sách 
nổi tiếng khác, "Republic" (Nền công hoà), Plato đã raïêu tả sinh 
động một nhà nước lý tưởng, được công lý điều khiển. Trong 

33 


cuốn "Laws" (Luật pháp) của ông, luật pháp đã điều khiển cộng 
đồng. Cùng với sự phát triển tư duy lý luận, những người Hy Lạp 
đã dân dần bác bỏ thuyết thân bí trước sự quan sát và suy luận 
theo lối kinh nghiệm. 


Hy Lạp hưng thịnh một thời đã suy sụp vào thế kỷ thứ tư 
trước Công nguyên do sự tân phá sinh thái các tài nguyên thiên 
nhiên và rừng cùng với chủ nghĩa biệt lập và sự sa sút kinh tế. 


6. Đế chế La Mã và các biện pháp tài trợ cho sự thâm hụt 
tài chính 


Đế chế La Mã đã vượt lên trên và lấn át các thành phố độc 
lập và có chủ quyền của Hy Lạp với những sự liên minh và sự 
tập trung tổ chức lao động hơn. Những người La Mã cổ đại đã 
xây đựng những con đường quốc lộ được lát đá toả đi từ Rome 
đến những vùng xa xôi vừa chiếm được. Những con đường này 
đã được sử dụng để vận chuyển nhanh chóng binh lính và hàng 
hóa. Vào khoảng năm 312 trước Công nguyên, công trình đường 
Appian nổi tiếng đã được hoàn thành. 


Những người La Mã đã sản xuất vũ khí trong các nhà máy 
quốc doanh. Thợ thủ công thì sản xuất các loại hàng đệt và đồ 
gốm cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Hàng hóa để xuất 
khẩu thường được đánh thuế với biểu thuế quan của nhà nước 
(tước đó người Hy Lạp và phương Đông cũng đã biết buôn bán 
và xuất khẩu). Một hệ đo lường trọng lượng, kích thước và tiền 
tệ tiêu chuẩn hóa đã được chấp nhận và thực hiện. Các chính phủ 
La Mã đã đưa các công trình công cộng của họ vào hoạt động 
theo những hình thức sơ khai của các công ty có vốn được cổ 
phần hóa. 


34 


___ Công nhân và thợ thủ công đã được chuyên môn hóa và tự 
tổ chức dưới các hình thức tổ hợp (colegia) hay các phường hội 
nghề nghiệp. 


Những người cầm quyên La Mã đã đưa ra các luật lệ 
nghiêm khắc và tìm cách làm cho mệnh lệnh có hiệu lực. Các 
quyền hành pháp và lập pháp đã được tách rời nhằm hạn chế sự 
lộng quyền của các nhà độc tài. Cùng với sự mở rộng của Đế chế 
La Mã, luật pháp cũng được phát triển rất mạnh. Hình thái toàn 
_ quyền của chính phủ được áp dụng để thống trị đế chế. 

-- Mào cuối thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, qua thời kỳ 
- nội chiến kéo dài một thế kỷ, Julius Caesar, lãnh tụ của các tầng 
_ lớp nhân dân đã nắm quyền hành và dần dần trở thành nhà độc 


-- tài. Sau Caesar, Octanan đã nối nghiệp vào năm 27 trước Công 


nguyên và đã đưa vào một thể thức mới của chính phủ, bắt đầu 
một thời kỳ hoà bình của Đế chế La Mã kéo dài 200 năm. 


Những người La Mã không thích những sự suy đoán lý 
thuyết của người Hy Lạp. Họ là những người thực tế và chính 
Jullus Caesar đã cho sửa lại lịch theo Mặt Trăng sang lịch theo 
Mặt Trời (dương lịch) như chúng ta đã biết. 


7. Việc xây dựng tập trung các nhà thờ Thiên Chúa giáo - cơ 
hội phát triển công nghệ xây dựng 


Một vài sử gia cho rằng, sự phát triển của Cơ Đốc giáo là 
nguyên nhân cơ bản làm Đế chế La Mã sụp đổ. Những người 
khác lại cho rằng đạo Cơ Đốc chỉ là kết quả của sự sụp đổ của 
Đế chế này. Đạo Cơ Đốc đã đem lại niềm hy vọng cho dân 
nghèo và những người nô lệ. Từ rất nhiều hình thức khác nhau 
của các tổ chức đạo giáo độc lập ban đầu do chịu ảnh hưởng của 
quyền lực tập trung của đạo Cơ Đốc theo thánh St.Peter ở thành 


35 


Vatican mà về sau sự tập trưng đã trở thành những chính sách 
được xác định rõ ràng cho toàn bộ mọi sự hoạt động của tôn giáo 
này. Các chính sách đã xác định cách thức thu góp tiền của, xây 
dựng các nhà thờ, đào tạo các thầy tu và phân phối thông tin. 


Giáo hội tập trung cũng đã trở thành người chủ thầu đầu 
tiên của những công trình xây dựng phức tạp, tỉnh vi ở phương 
Tây trong giai đoạn này. 


II. SỰ SẢN XUẤT CỦA CÁC THỢ THỦ CÔNG TẠI GIA ĐÌNH 


1. Thời kỳ trung cổ và phong kiến 

Vào cuối thời kỳ La Mã, việc nuôi giữ các nô lệ đã trở nên 
không có lợi về mặt kinh tế. Các địa chủ La Mã đã phát hiện ra 
rằng việc thuê mướn những nông dân tự do làm việc lại có lợi 
hơn vì không phải chịu những phí tổn sinh hoạt như khi sử dụng 
nô lệ. Điều này rất quan trọng, đặc biệt khi nền kinh tế đang đi 
xuống, chẳng hạn như sau sự suy tàn của La Mã trong thế ký thứ 
7. Sự phát sinh tình trang vô chính phủ, hỗn loạn chính trị và 
hình thành chủ nghĩa phong kiến thời trung cổ là đặc trưng trong 
suốt 9 thế kỷ (từ năm 600 đến năm 1500). 


Chế độ phong kiến đã bắt đầu ở châu Âu vào khoảng 
năm 800 và dựa trên một hệ thống kinh tế cứng nhắc và nặng 
nề. Gánh nặng của việc duy trì hệ thống phong kiến được 
chất lên vai của các nông nô hoặc nông dân tự do, những 
người mà về mặt kinh tế bị bóc lột rất nặng giống như những 
người nô lệ. Trong suốt thời kỳ này, hầu hết châu Âu đều là 
nông thón. Không hề có dấu hiệu của sự thành thị hóa ở vùng 


này của thế giới và việc phát triển của công nghệ cũng không 
có gì đáng kể. 


.36 


Những cuộc Tháp tự chỉnh và sự buôn bán quốc tế 


Quyền lực phong kiến mạnh mẽ cùng với sự phát triển 
chung đã dẫn đến những cuộc Thập tự chính tôn giáo vì những 
tham vọng bành trướng. Những cuộc Thập tự chính hay là những 
cuộc chiến tranh thần thánh vì cây thánh giá của Đức Chúa đã 
kéo đài từ năm 1096 đến 1291. Sau 200 năm chiến tranh tôn giáo 
ở châu Âu và Bắc Phi, sự tác động của tôn giáo đan xen nhau, 
đạo Hồi và nền văn hóa của Trung Đông đã được người châu Âu 
chấp nhận. Quân chữ thập cũng đã giúp mở mang những con 
đường buôn bán mới, mở mang các thị trường. Các nhà buôn 
cũng phát đạt nhờ vào tiền lãi thu được từ việc cấp cho Quân chữ 
thập. Vì vậy việc buôn bán đã được mở mang lên một bước mới. 
Hàng hóa xa xỉ từ phương Đông (như quần áo, lụa đẹp, đồ gia vị, 
các tấm thảm và đồ bạc v.v...) đã được đưa vào các thị trường 
châu Âu. 


Hệ thống sản xuất kiểu thu gom 


Sự giao lưu quốc tế mới đã mở rộng sự buôn bán của châu 
Âu với các thị trường mới được phát hiện ở phương Đông. Trong 
giai đoạn này, thị trường chiếm ưu thế là hàng dệt. Một hình 
thức ban đầu của sản xuất công nghiệp - sản xuất công nghiệp 
kiểu gia đình - đã xuất hiện dưới dạng các "đại gia” thu gom. 
Với hệ thống này, các nhà buôn đã thu được những số lượng 
hàng hóa cần thiết. Những hàng hóa này được những người lao 
động cá thể hoặc "gia đình” tập hợp lao động hợp đồng trả lương 
làm ra. Họ đã chế biến và sản xuất hàng hoá tại gia đình họ, sử 
dụng máy móc và thiết bị mà họ mua sắm được và chính họ là 
chủ nhân của chúng. Hàng hóa được các nhà buôn tập hợp lại và 
được buôn bán trong nước hoặc trên các thị trường quốc tế. 


37 


Về nhiều mặt, hệ thống này đã không khác lắm so VỚI 
phương thức mà những nhà buôn dùng để mua hàng hoá từ những 
đại lý và những cơ sở sản xuất nhỏ trong những năm 1990. Chúng 
ta còn nhớ trong ngành công nghiệp kim cương của Ấn Độ vào 
những năm I980, hầu hết việc đánh bóng và cắt gọt kim cương 
đều được các hệ thống sản xuất kiểu 'g1a đình” thực hiện. 


Nghề nghiệp của thợ thủ công 


Để có nghề, có thể một người thợ thủ công phải học nghề 
Suốt 7 năm từ người thầy dạy nghề. Sau đó anh ta có thể trở 
thành những người thợ làm công. Anh ta phải làm những mẫu 
hàng trong công trình của thầy hoặc tạo ra các "tác phẩm" riêng. 
Nếu sản phẩm được phê chuẩn anh ta mới được thừa nhận là một 
thợ thạo nghề. 


Những thợ thủ công lành nghề của một ngành sản xuất nào 
đó có thể trở thành những thành viên của một hội thủ công. Đã 
có những hội thủ Công và những phường buôn cho những người 
la công, những thợ dệt, người làm bánh mì, thợ mộc, dược sĩ, 
bác sĩ, luật sư và nhiều nghề nghiệp khác nữa. Những hội này đã 
đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp tục tồn tại của các 
thành phố đồng thời đã #óp phần bảo vệ các thành viên khỏi sự 
áp bức của giới thống trị. : 


Xuất hiện sự kiểm kê, kế toán và ngân hàng 


Hệ thống sản xuất "gia đình” này bao gồm nhiều sự 
chuyển giao và đòi hỏi sự tính toán chi tiết các hàng hóa lưu 
chuyển vào và ra. Kế toán đơn và kép đầu tiên của bên nợ và bên 
có đã xuất hiện để đáp ứng sự cần thiết này. Vào năm 1494, một 
38 


người dân thành Venise (ở Jralia) tên là Luca Pacioli đã viết một 
quyển sách về sự thực hành kế toán. Quyển sách đã cung cấp hệ 
thống thông tín cho những nhà buôn ở thời kỳ này. 


Các nhà buôn cũng đã phải liên tục đương đầu với các thử 
thách để làm tăng thêm vốn và phát triển sản xuất. Nhớ lại trước 
đó, trong suốt quá trình thăng trầm của Cơ Đốc giáo và chủ 
nghĩa phong kiến, việc cho vay lãi là không được quan niệm tôn 
giáo chấp nhận. Hầu hết các quốc gia đều phản đối lại những sự 
cấm đoán này. 


Các chủ ngân hàng ở Venise, Genoa và Florence đã tiến 
hành những biện pháp mới để cho vay và thu hút vốn, đây là 
những hình mẫu đầu tiên của ngân hàng hiện đại. 


Xuất hiện các trường đại học 


Nhà thờ lớn kiểu trung cổ và các trường dòng đã sinh ra 
các trường đại học. Thuật ngữ "university” có nghĩa là "tất cả 
(mọi người) cùng nhau". Sau đó, nghĩa của từ này đã trở nên bị 
thu hẹp lại cho một nhóm hạn chế các học sinh, những người đã 
tập hợp nhau lại để học tập. Những trường đại học lớn nhất thời 
trung cổ chỉ có bốn nhóm khoa. Đó là cho khoa học nhân văn, 
luật, thần học và y. Việc nghiên cứu luật còn được chia nhỏ hơn 
nữa thành a) luật tập tục hay luật giáo hội và b) luật dân sự hay 
luật La Mã. 


Như các phường hội, các trường đại học cũng theo cách 
luyện tập của các hội thủ công. Những người học được gọi là 
"bachelors" (tú tài). Khí họ đã hoàn thành việc học tập thì ở "lễ 
phát bằng", họ sẽ được cấp bằng để có thể tiến lên nghiên cứu, 
học tập cao cấp hơn. Thầy giáo phải có giấy phép dạy học và 
được đối xử tương đương với "tiến sĩ", nghĩa là cán bệ giảng dạy. 


39 


Về sau này, học vị tiến sĩ lại đòi hỏi phải thi cử công khai và 
phải bảo vệ luận văn. 


2. Qua đi thời thủ công tại gia đình 


Hệ thống sản xuất gia đình đã hoạt động rất hiệu quả cho 
các nhà buôn cũng như cho các thợ thủ công cá thể. Tuy nhiên, 
dân dần xuất hiện những yếu tố bất lợi trong sự tồn tại và phát 
triển của họ. Những nhà sản xuất tại từng gia đình riêng lẻ có tỷ 
lệ thu nhập thấp và rất hạn chế trong đầu tư vào các thiết bị sản 
xuất mới hoặc phát triển công nghệ mới cho các quá trình hoạt 
động của mình. Ngoài ra các thợ thủ công cũng không biết được 
những sai lầm của những người khác. Các nhà buôn đã giữ bí 
mật hầu hết mọi lợi nhuận của mình và những người thợ thủ 
công phải làm việc dưới quyền của các nhà buôn, những người 
kiếm được nhiều tiền hơn mà lại không phải mất nhiều công sức. 
Hệ thống cần sự thay đổi. Sự thay đổi đã dẫn đến thời kỳ Phục 
hưng ở châu Âu. 


III. THỜI KỲ PHỤC HƯNG 


1. Châu Âu thời kỳ Phục hưng 


. Vào năm 1215, Hiến pháp đã ra đời. Ở một số nước (như 
nước Anh) Nghị viên được phân thành Hạ viện và Thượng viện. 
Những sự kiện như vậy đã dân dần trả lại sự ổn định chính trị 
của châu Âu. Những điều đó đã sỉnh ra thời kỳ Phục hưng và sự 
cải tổ ở châu Âu. Thời kỳ phong kiến trung cổ đã được thay thế 
vào đầu thế kỷ ló, thời kỳ Phục hưng đã mở ra một luồng ánh 
sáng mới rực rỡ của tự do và tiến bộ. 

Giai đoạn đầu của thời kỳ Phục hưng đã bát đầu ở Italia 
khoảng năm 1300 và kéo dài chừng 300 năm. Đây là sự kiên mới 
40 


của những tư tưởng La Mã sau giấc ngủ gần 1000 năm. Nó đã 
đánh dấu sự phát triển mới của mỹ thuật, âm nhạc, nghệ thuật 
sân khấu và triết học, Trong thời gian này có một số phát minh 
mang tính công nghệ, đó là: máy in, giấy, vải, thấu kính quang 
học, kính thiên văn và kính hiển vị. Trong thời kỳ này, thuốc 
súng, các máy cưa lớn, guồng quay tơ và tranh sơn dầu cũng đã 
bắt đầu được sử dụng. 


Các nhà phát minh ở thời kỳ Phục hưng 


Leonardo đa Vinci (1452 - 1519) được coi là một trong 
những họa sĩ, nhà phát minh tiêu biểu nhất của thời kỳ Phục 
hưng. Ông đã đưa ra những khái niệm về tàu ngầm, máy bay, 
máy bay lên thẳng, xe tăng cùng nhiều sản phẩm và công nghệ 
khác thường được dùng hiên nay, tức là sau thời của ông hơn 
500 năm. Ngoài "nghề kỹ sư" và tài năng về công nghệ, ông còn 
nổi tiếng với các bức tranh Last Supper và Mona Lisa - hai trong 
số các bức tranh có giá trị nhất thế giới. 


Trong số các nghệ sĩ, Michelangelo (1474 - 1564) là người 
nổi tiếng nhất và chấc chắn là nhà điêu khắc giỏi nhất trong thời 
kỳ Phục hưng. Những kiệt tác của ông gồm có trần của nhà thờ 
Sistine ở thành La Mã cũng như những bức tượng David và 
Moses. Những nghệ sĩ nối tiếng khác của thời kỳ Phục hưng còn 
có Raphael và Donatello. 


Quan điểm của Machiavelli về khả năng lãnh đạo 


Sự nổi lên của những tư tưởng mới trong thời kỳ Phục hưng 
cũng đã mang lại một tầm nhìn mới trong ban lãnh đạo và quản 
lý của các thành phố. Ví dụ, vào năm 1513, Nicolo Machiavelli, 


41 


người cầm quyền Florence đã có quyển sách "The Prince" (joàng 
tử). Quyển sách của Machiavelli là một cẩm nang cho các nhà 
cầm quyền của các nhà nước. Quyển sách đã giải thích cho họ 
cách thống trị và điều khiển thần dân của mình như thế nào. 
Macbiavelli cho rằng, tất thảy mọi người đều xấu và luôn luôn sẵn 
sàng cư xử xấu. Bởi vậy, ông thuyết phục các nhà cầm quyền các 
nhà nước cần lãnh đạo một cách thích hợp bảng cách sử dụng các 
mánh khoé lừa bịp. Ông cho rằng các nhà lãnh đạo cần được nể sợ 
và phải mạnh mẽ như một con sư tử hơn là được yêu mến, vì như 
thế họ sẽ bị cơi là những nhà cầm quyền yếu đuối. 


Máy in và sự truyền bá thông tin, khoa học 


Một trong những phát minh kỹ thuật quan trọng của thời 
- kỳ Phục hưng là máy in sử dụng con chữ ¡n bằng kim loại. Máy 
in đã được Johannes Gubenberg (1400 - 1468) hoàn thiện và 
được sử dụng vào năm 1444 tại Đức. Máy ¡n đã giúp ¡n ra sách 
và các tài liệu tôn giáo nhanh hơn, rẻ hơn với số lượng nhiều 
hơn, có thể đáp ứng yêu cầu cho một số lượng lớn người. Sau 
máy ¡n, những nhà tư tưởng đã đề nghị dựa nhiều hơn nữa vào 
những quan sát và chứng minh suy ra từ thực nghiệm. 

Những sáng kiến mang tính kỹ thuật cơ bản này đã trở 
thành nguồn gốc của một số lượng lớn những ý tưởng, phát minh 
và phát hiện đáng kinh ngạc sau đó một thời gian. 


Người đầu tiên là Nicolaus Copemius (1473 - 1543), người 
đã không thừa nhận quyền lực tối thượng của Nhà thờ và phủ 
nhận niềm tin vững chắc của Nhà thờ, cho rằng trung tâm vũ trụ 
được đặt ở Trái Đất, nơi được xem là ngôi nhà của các bậc thần 
thánh. Copernius đã dựa trên sự quan sát trực tiếp của mình hơn 
42 


là dựa trên logic suy luận từ những niềm tin mà Nhà thờ đã thừa 
nhận và tin rằng vũ trụ của chúng ta, kể cả Trái Đất, là hệ nhật 
tâm (lấy Mặt Trời làm tâm) - tức là quay quanh Mặt Trời. 


Chẳng bao lâu sau lại có người ủng hộ Copernius, đó là 
Galileo Galilei (1564 - 1642). Ông cũng đã nghiên cứu lực hấp 
dẫn và dùng rất nhiều thì giờ để quan sát các vật thể rơi từ trên 
tháp nghiêng Piza xuống cũng như hiện tượng giao động của con 
lắc đồng hồ. 


Nước Pháp đã sinh ra Rene Descartes (1596 - 1650), người 
đã cho rằng vũ trụ vận động theo các định luật toán học và vì vậy 
mốn toán học có thể miêu tả những sự chuyển động của chúng. 
Nước Anh cũng có Isaac Newton (1642 - 1727). Ông đã được 
ghi công nhờ những quả táo rơi và những định luật về các vật 
chuyển động. 


Thực tiễn mới của các vấn đề khoa học theo trường phái 
kinh nghiệm đã tạo tiên đề cho một cơ sở vững chắc đối với sự 
phát triển nhanh sau HÃY: của các công nghệ mới. Ề 
2. Thời kỳ cải tổ: từ buổi ban đầu đến cuộc cách mạng công 
nghiệp 

Thời kỳ cải tổ, từ năm 1500 đến 1648 được đánh dấu bởi 
sự thay đổi đột ngột về tôn giáo ở Đức năm 1517. Điều này đã 
dẫn đến sự thiết lập các giáo phái thuộc thuyết Luite, thuyết 
Canvi và đạo Tin Lành thuộc giáo phái Anh. Vào năm 1690, 
John Lock đã viết "Civil Government” (chính quyên đản sự) và 
lại một lần nữa ông nghi ngờ quyền thiêng liêng của nhà vua cai 
trị những người khác. Ông cho rằng hầu hết mọi người bị chỉ 
phối bởi lẽ phải và không dễ dàng bị hăm doa bởi quyền lực. 
Ông đã sinh ra quá sớm nên không được nhìn thấy nước Đức sau 


43 


Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ông đã bày tỏ chủ trương xây 
dựng một xã hội dân sự với việc tôn trọng quyền làm chủ tài sản 
tư nhân. Điều này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nước Anh của 
Cromwell. Phong trào của Locke đã dẫn đến sự thay đổi căn bản 
trong Hiến pháp của nước Anh vào năm 1688. 


Chủ nghĩa thực dụng về chính trị kết hợp với sự mở mang 
tri thức trong thời kỳ Phục hưng và thời kỳ cải tổ đã sinh ra một 
thời đại đặc biệt trong lịch sử nước Anh. Trong thời đại đó, 
những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ đã tăng nhanh và sự phát 
triển đã thúc đẩy con người nhanh chóng cải tiến quá trình sản 
xuất hàng hoá. Khoảng năm 1750 - 1751, nước Anh đã có máy 
móc cơ khí thay thế sức người trong các xí nghiệp tập trung, 
những lượng lớn than đá và các hàng hoá khác đã được sản xuất 
để dành cho những thị trường đang ngày càng phát triển. 


IV. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CƠ GIỚI HÓA TẬP TRUNG 


1. Cuộc cách mạng công nghiệp 


Cuộc cách mạng công nghiệp đã đánh dấu bằng sự thay đổi 
nhanh chóng từ sự sản xuất ở gia đình với các xưởng tai nhà sang _ 
các quá trình sản xuất tại các nhà máy tập trung - nói cách khác, 


một sự chuyển tiếp từ "sản xuất thủ công” sang "sản xuất cơ giới". 


Trong nửa sau của thế kỷ I§, một trong những quá trình 
đưa máy móc vào sản xuất sớm nhất là quá trình xe sợi và dệt 
vải bông. Trong thời kỳ này (được gọi là thời kỳ cách mạng công 
nghiệp), việc sản xuất vải bông đã được chuyển từ các nhà riêng 
ở nông thôn sang các nhà máy. Năng lượng dùng cho sản xuất 
tập trưng được lấy từ sức nước. Những nhà máy đệt đầu tiên đã 
hoạt động qua cả một thế hệ trước khi năng lượng hơi nước được 
đưa vào công nghiệp sản xuất vải. 

44 


Động cơ của James Watt chạy bằng hơi nước năm 1776 đã 
được áp dụng để chạy búa rèn năm 1783, đúng vào thời gian 
chuyển giao từ sức nước sang năng lượng hơi nước. 


- Công nghiệp bông vải là khu vực đầu tiên đã thể hiện sự 
lớn mạnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp. Việc cơ giới hóa và 
sự vận động liên tục đã làm giảm rất mạnh giá thành của các 
hàng hoá. Trong một phần tư thế kỷ, giữa năm 1760 và 1785, 
mức sản xuất của công nghiệp bông ở Anh đã tăng lên 10 lần. 

- Công nghiệp bông lại phát triển gấp 10 lần nữa vào giữa những 
năm 1785 và 1827. Đồng thời, những phương pháp mới trong 
công nghệ dệt đã dẫn đến các thay đổi lớn về địa lý và chính trị 
khắp thế giới, kể cả sự phát triển của nước Anh với nên công 
nghiệp mới, được coi như đứng đầu thế giới. 


2. Ba thời kỳ phát triển của sự sản xuất bông vải ở thế kỷ 18 


Lịch sử của công nghệ bông vải ở thế kỷ 18 có thể được 
chia thành 3 thời kỳ phát triển riêng biệt. Ở thời kỳ đầu tiên, giữa 
năm 1700 và 1740, tốc độ phát triển sản xuất vải bông thấp hơn 
1,42/năm. Đó là trước khi ]ohn Kay phát minh ra con thoi dùng 
cho khung cửi khổ rộng. Sau đó cho đến những năm 1770, trong 
thời kỳ phát triển thứ hai, tốc độ sản xuất bông đã tăng lên đến 
2,89%/năm. Trong thời kỳ thứ ba cho đến những năm ¡800, tốc 
độ sản xuất bông vải đã tăng đột ngột lên 8,5%/năm. Những máy 
đệt kiểu mới của Hargreaves, Arkwright và Crompton đã được 
đưa vào áp dụng. 


45 


Rất khó suy doán xenì cái gì đã xảy ra trước: Việc phát 
mình ra máy dệt trong công nghệ dệt đã tạo ra sự phát triển phi 
thường trong sản xuất bông, hay là chính sự phát triển trong sản 
xuất bông đã sinh ra những phát minh của công nghệ dệt. Một 
vài nhà phân tích cho rằng sự phát triển gấp hàng trăm lần trong 
sản xuất bông giữa năm 1760 và 1827 đã không thể có được nếu 
chỉ nhờ việc tăng sức lao động. Sự phát triển đó chỉ có thể được 
lý giải bởi sự cải thiện năng suất do kỹ thuật với các máy xe sợi 
và máy dệt phát triển. 


Năng suất, chất lượng cao hơn và giá thành của sợi và vải 
bông thấp hơn, vì vậy trên khắp thế giới vải bông đã chiếm chỗ 
của vải phíp, lanh và lụa trong nhiêu mục đích sử dụng. Lượng 
bông thô nhập khẩu vào Anh hàng năm từ 1,1 triệu pao lên 44 
triệu pao. 


Các nhà máy đệt nhanh hơn và dễ sử sụng hơn, phất triển 
trong suốt cuộc Cách mạng Công nghiệp ở nước Anh giữa những 
năm 1750 và 1780, đã có một ảnh hưởng to lớn đến quá trình 
công nghiệp hóa ở Anh. Công nghiệp bông ở Anh đã phát triển 
một cách mau lẹ. Sợi bông giá 38 silinh/pao năm 1786 giảm 
xuống còn 2 sinh LÍ penni/pao năm 1832. 


Trong những năm 1840 nhà máy bông đã sử đụng động cơ 
100 mã lực và đã sử dụng 750 công nhân để vận hành 50.000 
con suốt. Nhà máy đã sản xuất lượng sợi bông tương đương với 
lượng sợi bông mà 200.000 thợ máy sản xuất sử dụng các bàn 
quay xe sợi. Tương tự, một lượng vải 4 màu cần đến 200 người 
có thể ¡n bằng tay trong L giờ nay chỉ cần một người in trên máy 
in vải hoa. 


46 


Sự phát triển của công nghệ đệt bông trên lục địa châu Âu 


Các máy dệt vải bông mới phát triển ở Anh đã sớm được 
đưa vào Pháp và Đức nhờ các nhà buôn và các thợ cơ khí Anh. 


Một người đi đày thuộc phái Jacobanh, John Holker đã 
định cư ở Rouen vào năm 1751 và đã lập nên nhà máy dệt ở 
Saint Sever. Khi ông đã trở thành tổng thanh tra của các nhà 
máy, ông đã đưa máy đệt mới nhất vào và đã mời các thợ mấy 
lành nghề từ Lancashire về để huấn luyện cho các công nhân 
Pháp. 


Sau chiến tranh của Napoleon, các chuyên gia Anh như 
Job Dixon và Richard Roberts đã đưa máy dệt hiện đại vào 
Alsace. Các máy chải len, xe sợi len và máy cắt vải cũng được 
William Douglas và lohn Collier đưa vào Pháp. Trong những 
năm 1790, ở Đức K.F.Bernhard cũng cho hoạt động các xưởng 
đệt vải ở Hartau vùng Sanoxy. Vào năm 18 L0 William Cockerill 
cũng mở những nhà máy len ở Guben và Grunberg. 


Một vài loại máy móc như máy đệt lụa của Jacquard, trục 
lăn máy in của Oberkampf - Widmer và kỹ thuật nhuộm cũng 
được Macquer và Berthollet cải tiến. 


3. Động cơ thúc đẩy sự đổi mới 


Tại sao châu Âu lại sinh ra nhiều phát minh như thế vào 
thế kỷ 18? Động cơ nào đã thúc đẩy việc phát minh? Đó chỉ là 
sự trùng hợp? Hay đó là công việc của những kẻ thống trị thực 
dụng trong thời kỳ đó? Trả lời những câu hỏi này như thế nào? 


Sự khủng hoảng là Mẹ của sáng kiến. Rất nhiều sáng 
kiến về máy dệt đã được sinh ra từ những hoàn cảnh khủng 
hoảng. Ví dụ, vào năm 1824, Lancashir đã bị khủng hoảng bởi 


47 


cuộc đình công lớn của các công nhân làm bông. Điều này đã đc 
đọa tương lai của công nghiệp xuất khẩu đang nổi lên ở Anh. 
Nhằm chặn đứng cuộc bãi công của công nhân, những người chủ 
của 3 nhà máy quan trọng đã uỷ quyền cho Richard Roberts lắp 
đặt một máy kéo sợi hoạt động tự động không cần người giám 
sát. Robert đã phát triển máy kéo sợi tự vận hành thoả mãn yêu 
cầu các chủ nhà máy. Theo Andrew Ure và Samuel Smiles, rất 
nhiều máy móc công nghiệp đã được phát minh để phản ứng lại 
những bất đồng của công nhân lao động và để thay thế những 
công nhân đang bãi công. 


Thử, thử và lại thử. Rất nhiều phát mình của cuộc Cách 
mạng Công nghiệp trong công nghiệp dệt ở Anh thế kỷ 18 là kết 
quả của sự nghiên cứu mò mẫm hơn là áp dụng những nguyên lý 
khoa học chính xác. Crompton là thợ quay tơ còn Hargreaves là 
thợ đệt vải, đều không phải là các kỹ sư. 


Sự di chuyển giữa các ngành cóng nghiệp của các phát 
mình. Đôi khi, một phát minh của ngành đệt lại phát triển và 
được sử dụng một cách thành công trong một vài ngành công 
nghiệp khác. William Fairoom đã đưa nhiều cải tiến vào các 
máy đệt và các máy chạy bảng sức nước. Ông cũng đã xây dựng 
một xưởng đóng tàu ở Millwall (London) để đóng những con tầu 
bằng sắt. Matthew Murray ở Leeds đã phát mình ra các máy Xe 
sợi dây mềm và máy chải sợi lanh. Ông cũng chế tạo cả các đầu 
máy xe lửa. 

Chạy đua phát minh. Trong thời kỳ này các nhà phát 
mình khác nhau khi cùng phải cố gắng giải quyết những vấn đề 
giống nhau thường thường đều đi tới những giải pháp hoàn toàn 
tương tự nhau. Họ có thể ở những vùng rất xa nhau trên thế giới, 


không có khả năng vi phạm bản quyền của nhau. 
48 


V. SẢN XUẤT TRONG CHẾ ĐỘ TƯ BẢN KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG 


1. Giải thích nguyên nhân sự thịnh vượng về công nghiệp của 
các nước 

Trong khi cuộc Cách mạng Công nghiệp đang được gia tốc 
ở Anh. Năm 1776, Adam Smith (1723 - 1790) đã công bố quyển 
sách "Điều tra về bản chất và nguyên nhân sự thịnh vượng của 
các nước”. 

Ađam Smith đã đưa ra điều được xem là học thuyết cổ 
điển của nên !inh tế. Ông cho rằng, nền thương mại quốc doanh 
và những quy cịnh về thuế có chọn lọc của nền thương mại này 
đối với những hàng hoá sẽ tự hủy điệt chính nó. Sự "hiển nhiên” 
này cùng với sự kiểm soát trực tiếp của nhà nước đối với xí 
nghiệp công "›ghiệp, theo Smith, không thể đảm bảo sự phân 
phối tối ưu những nguồn lực trong xã hội. Thay vào đó, ông cho 
rằng "sự kiểm soát vô hình" bằng những sức mạnh thị trường của 
"những tư lợi" sẽ mang lại sự điều chỉnh tốt hơn đối với thu thập 
và nguồn lực. "Sự thịnh vượng” và phồn vinh của quốc gia, theo 
Adam Smith, chính là ở chỗ cho phép tư nhân và các hãng công 
nghiệp theo đuổi và khai thác lợi nhuận tối đa một cách tự do và 
không bị hạn chế. 


2. Đạo lý cải cách của đạo Tín lành và sản xuất tư bản chủ 

nghĩa 
Việc mở rộng buôn bán cùng với sự trao đổi những ý 
tưởng mới với những miền đất xa xôi đã nhen lên tư tưởng phản 
đối ngấm ngầm sự kiểm soát tập trung của Nhà thờ Thiên chúa 
49 


giáo. Ở Đức, Martin Luther và John Calvin đã đưa ra phong trào 
đạo Tin lành đòi quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng: Năm 1905, 
Max Weber đã công bố quyển "Đạo đức học của đạo Tìn lành và 
tỉnh thần của chủ nghĩa tư bản”. 


Đạo Tin lành tôn vinh hoạt động tích cực của cá nhân và” 
điều này rất phù hợp với quan điểm chuyên món hóa lao động 
của Adam Smith trong các xí nghiệp kinh doanh theo cơ chế 
kinh tế thị trường. Adam Smith đã minh họa những lợi ích của sự 
chuyên môn hóa bằng ví dụ đơn giản của nhà máy sản xuất đinh. 
Ông cho rằng "sự thịnh vượng của các quốc gia” phụ thuộc vào 
sự chuyên môn hóa lao động và điều này dẫn đến nên kinh tế 
phân cấp. Ví đụ, người làm đỉnh cá nhân có thể sản xuất một 
cách rất vất vả được 20 chiếc/ngày/người. Mặt khác, ở một nhà 
máy đinh, cùng với sự chuyên môn hóa cao độ, một công nhân 
lao động ở những nguyên công sản xuất khác nhau có thể sản 
xuất trên 48.000 chiếc/ngày. Sự tăng trưởng đáng kể này trong 
năng lực sản xuất là do 3 yếu tố quan trọng: : 

¡. Tài khéo léo của mỗi công nhân được phát huy. 

2. Giảm được thời gian đo chuyển từ một kiểu lao động này 
sang một kiểu lao động khác. 

3. Tạo nhu cầu và thúc đẩy các phát minh để chế tạo nhiều máy 
móc giúp giảm bớt số công nhân lao động. 

Sự chuyên môn hóa lao động theo Adam Šmith đã đặc 
biệt thích hợp với sự phát triển tăng vọt trong nền kinh tế. Hệ 
thống sản xuất tại nhà đưới nên kinh tế thương nghiệp chỉ phát 
huy hiệu quả khi nhu cầu chung là thấp và ít tăng. Nhưng khi 
nhu cầu bắt đầu tăng lên nhanh chóng thì nền kinh tế phân cấp 
50 


cùng với sự chuyên môn hóa lao động là thích hợp và có thể có 
lợi hơn. 


3. Những cái nhìn khác nhau về cách quản lý 


Mc Clelland cho rằng chủ nghĩa cá nhân của đạo Tìn lành 
đã sinh ra chế độ thầu khoán với quan điểm giảm bớt rủi ro và 
tăng cường khả năng sáng tạo, tăng tính quyết đoán và cần mẫn 
trong công việc. Điều này phù hợp với khái niệm về chế độ tư bản. 


Bàn về cách quản lý và tổ chức một số lớn người trong một 
nhà máy tập trung, Nicolo Machiavclli cho rằng người lãnh đạo 
luôn phải nghĩ mọi công nhân lao động đều là những kẻ phá rối. 
Vì vậy, ông đã khuyên người lãnh đạo phải "thống trị" họ bằng 
các mánh khoé lừa bịp và đe doa! Thomas Hobbes cũng đã để 
xuất một cách lãnh đạo để đàn áp xu hướng gây rối tự nhiên của 
con người. Nhưng John Lock lại đi theo một con đường khác, 
ông khuyên các nhà lãnh đạo tin tưởng vào sự biết điểu của 
người dân và ông đã đề nghị nên khuyến khích quyền sở hữu và 
sự mưu cầu hạnh phúc của người dân để dẫn đến một chế độ văn 
minh trong xã hội. 

Tất cả những điều đã trình bày ở trên có những mối liên quan 
chặt chẽ với những hoạt động trong các cơ sở sản xuất hiện nay. 


VI. TỰ ĐỘNG HÓA CÁC MÁY MÓC SẢN XUẤT: CUỘC CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP THỨ HAI 


1. Một số nét đặc trưng của quá trình tự động hóa 


Kiểm tra tự động hay còn gọi là tự điều chỉnh, nét đặc 
trưng quan trọng của nhiều quá trình sản xuất, là sự phỏng theo 
các quá trình trong tự nhiên. Quá trình điều khiển tự động trong 


5 


sản xuất có thể làm giảm sự phụ thuộc vào người lao động và tiết 
kiệm chi phí. Điều khiển tự động đã trở thành nhu cầu ngày càng 
tăng khi sản xuất các loại hàng hoá có tính đồng dạng và có chất 
lượng cao. Tự động hóa đã giúp cho tốc độ và nắng suất sản xuất 
được tăng lên đồng thời giúp cho các quá trình sản xuất có thể 
tiến hành trong các điều kiện nóng, ẩm hoặc độc hại. 


Tuy nhiên, tự động hóa có thể làm cho tình trạng thất 
nghiệp ở quy mô rộng lớn. Điều này có thể dẫn đến các khó 
khăn về kinh tế cho người lao động và gây ra các biến động xã 
hội như nó đã từng xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. 


Trước đây, một vài nhà phân tích đã sợ rằng nếu sản 
xuất được tự động hóa có thể sẽ cướp mất của con người cơ 
hội áp dụng những đặc tính sáng tạo của mình, tức là sự tự 
động hóa có thể giảm bớt sự khéo léo của con người. Tuy 
nhiên như thực tế đã chứng minh sự tự động hóa đã làm phát 
sinh những nghề nghiệp mới và làm giảm cường độ lao động 
đơn điệu của con người. 


2. Các hệ thống tự điều chỉnh mở là gì 


Nguyên lý cơ bản của sự tự điều chính rất đơn giản. Mỗi 
hệ điều hành ồn định đều thể hiện các đặc trưng điển hình. Nó 
đòi hỏi có nguồn năng lượng và những nguồn đầu vào khác. Các 
hệ thống mở vận hành cân bằng khi các điều kiện môi trường 
thay đổi. Sự thay đổi điều kiện môi trường ngoài có thể được làm 
cho thích nghi bằng cách thay đổi các nguồn nạp vào hoặc quá 
trình vận hành của hệ thống. Hệ thống điều khiển tự động sẽ duy 
ta được các quá trình đặc trưng của nó, ngay cả khi các điều 
kiện môi trường thaY đổi đột biến. Một số cơ cấu thiết bị dưới 
đây thuộc loại hệ thống tự điều chỉnh mở: 


52 


Cơ cấu điều chỉnh động cơ hơi nước 


Vào năm 1788, James Watt đã phát minh ra cơ cấu điều 
khiển tự động động cơ hơi nước. Đấy chính là sự đóng góp to lớn 
của Watt đối với sự phát triển của động cơ hơi nước ban đầu. Cơ 
cấu phản hồi là nguyên tắc điều khiển chính của hệ thống tự 
động điều khiển này. 


Thiết bị tự điêu chỉnh cối xay gió _ 


Cơ cấu phản hồi cũng được áp dụng từ rất sớm trong thiết 
bị đơn giản được dùng trong các cối xay gió. Nó giúp giữ cánh 
gió của cối xay gió luôn luôn hướng về phía gió. Thiết bị này 
gồm một cối xay gió nhỏ, gắn vào góc bên phải của cối xay gió 
chính. Khi những cánh gió chính bị lệch hướng gió, gió sẽ tác 
động vào cánh gió của máy xay nhỏ. Máy xay nhỏ này quay và 
sẽ làm cho các cánh gió chính quay trở lại vị trí thích hợp. 


Sự tự động hóa chậm trê của các máy công cụ 


Điều đáng ngạc nhiên là ngành công nghiệp chế tạo công 
cự cắt gọt kim loại lại là một trong những ngành công nghiệp 
chậm trễ nhất trong việc áp dụng kỹ thuật điều khiển tự động. 
Mãi đến cuối những năm 1950, các nhà chế tạo máy tài hoa vẫn 
tin rằng sự mau lẹ, khả năng suy xét, sự khéo léo linh hoạt của 
họ trong việc sử dụng máy cất gọt không tăng lên nhờ áp dụng 
các máy móc tự động. Họ cho rằng những công việc của họ có 
tính tính vi và rất khác biệt với sự sản xuất hàng loạt các bộ phận 
ôtô. Nhiều kỹ thuật điều khiển tự động tỉnh ví hơn đã phát triển 
trước khi họ bị thuyết phục. Để hiểu đầy đủ sự bảo thủ này của 


53 


các nhà tạo máy, trước tiên chúng ta có thể xem xét lịch sử của 
ngành công nghiệp chế tạo cơ khí. 


Lịch sử của công nghiệp máy công cụ 


Cho đến những năm cuối thế kỷ 18, các nhà chế tạo máy 
(hay những người thợ cối xay như trước đây người ta thường gọi) 
chủ yếu sử dụng búa, đục và dũa. Họ đo các kích thước bằng 
cách sử dụng thước gỗ và các dụng cụ đo đường kính có sai số 
lớn. Họ chuẩn bị các vật liệu bằng cách rèn bằng tay hoặc đúc 
khuôn. Các máy tiện dùng sức người, có độ chính xác không cao 
đã được sử dụng lần đầu tiên để tiện gỗ hoặc để làm các chi tiết 
đồng hồ. 


Sự đổi mới máy công cụ đầu tiên là đưa ra thiết bị khoan 
kiểu xylanh do John Wilkimson phát minh năm I774. Thiết bị 
này cho phép James Watt tạo ra động cơ hơi nước đúng kích cỡ 
mong muốn. Máy khoan của Wilkimson chính là công cụ đã giúp 
cho động cơ hơi nước của James Watt thành công trong lĩnh vực 
thương mại. Trước đó, James Watt đã phải rất nỗ lực phấn đấu 
trong 10 năm để khoan xylanh thật kín khít nhằm thực hiện công 
trình phát minh của mình. Một lần, ông đã viết về các xylanh có 
đường kính 18 inch của mình rằng "ở chỗ xấu nhất, đường kính 
thừa ra đến 3/8 inch". Đến năm 1726, Matthew, trợ lý của Watt, 
đã thừa nhận rằng "Ông Wilkinson đã khoan một số xylanh của 
chúng tôi mà không khi nào bị sai lệch; xylanh có đường kính 59 
inch mà chúng tôi đã lắp ở Tipton không hề có sai sót ở bất kỳ 
bộ phận nào”. 


Máy khoan Wilkinson là máy tiền thân của các máy công 
cụ trong những năm sau này. Joseph Bramah và cộng sự Henry 
54 


Maudslay đã phát minh ra máy tiện đính ốc với giá đỡ thiết bị 
trượt và các cơ cấu thay đổi giống như nhiều kiểu máy tiện hiện 
đại. Họ đã phát mình thành công các loại clê, máy ép thủy lực, 
nhiều máy móc làm nghề mộc, van bốn chiêu, bơm bia và cấc 
thiết bị nhà vệ sinh. 


VII. CÁC BỘ PHẬN CÓ THỂ LẮP LẦN NHAU TRONG SẲẢN 
XUẤT HÀNG LOẠT 


1. Các bộ phận súng hoä mai có thể lắp lần nhau của Whitney 


Nhà phát minh người Mỹ Eli Whitmmey (1765 - 1825) là 
người phát minh ra máy tách hạt bông. Đóng góp to lớn hơn của 
ông là sự sử dụng các bộ phận máy móc có thể lắp lẫn nhau. 


Năm 1789, sau khi đã kiếm được một ít tiền nhờ phát minh 
và bán máy tách hạt bông, Whitney đã bắt đầu sản xuất các súng 
hoả mai cho chính phủ Mỹ tại nhà máy New Haven. Đối với hợp 
đồng quốc phòng này, Whitney đã dự định sử dụng các bộ phận 
có thể lấp lẫn được với nhau. Vào thời gian đó, hầu hết các 
chuyên gia công nghiệp đều nghĩ ngờ liệu các bộ phận kiểu này 
có áp dụng được cho các súng hoả mai hay không? Năm 1791, 
Whitney đã đến Washington để cam kết với chánh văn phòng 
phụ trách chiến tranh của Mỹ và các sĩ quan quân đội khác về sự 
tiến triển của công việc. Ông đã mang theo I0 khẩu súng hoả 
mai đã sản xuất với các bộ phận có thể lắp lẫn được với nhau và 
đã chứng minh bằng hiện vật cho những người tài trợ rằng các 
bộ phận lắp lẫn của súng không gây ảnh hưởng xấu đến khả 
năng bắn của chúng. 

Whitney cũng chỉ rõ rằng các bộ phận có thể lắp lẫn được 
sản xuất ngay ở nhà máy New Haven của ông, nơi đang sử dụng 
các máy chính xác mà không đòi hỏi các công nhân có tay nghề 

1h; 


cao thao tác. Ông khẳng định rằng, điều đó đã tiết kiệm được chỉ 
phí cho việc thuê các thợ cơ khí lành nghề đang còn rất hiếm 
thời bấy giờ. Những nhà phản biện của ông vẫn không bị thuyết 
phục. Để chứng tỏ tính hữu hiệu của các bộ phận có thể lắp lẫn 
nhau, các khẩu súng hoả mai của ông đã được tháo rời ra và các 
bộ phận của chúng được trộn lẫn với nhau. Sau đó các khẩu súng 
được lắp ráp lại từ đống phụ tùng đó. Kết quả là việc sản xuất bộ 
phận có thể lắp lẫn nhau đã trở thành một thực tiễn chung trong 
việc sản xuất mọi bàng hoá sản xuất hàng loạt khác. 


Việc sản xuất các bộ phận có thể lấp lẫn nhau chỉ sử đụng 
hai công cụ cơ bản, đó là máy tiện và máy phay. Máy tiện là 
máy giống như công cụ mà Maudslay đã phát minh và sử dụng 
trước đây. Khoảng năm 1854, ngăn xoây đựng dụng cụ dược 
thêm vào trong máy tiện và máy tiện đình ốc tự động đã được 
phát triển. 


Năm 1818, Thomas Blanchard đã phát minh máy tiện "bắt 
chước" để tiện các báng súng. Các kiểu máy công cụ này được 
gọi là các máy "tuân theo sự điều khiển của cam”. Các máy này 
tự động hướng theo những hình dạng không đều tùy theo đường 
bao bên ngoài của bộ phận cam. Đôi khi, do sử dụng, cam bị 
mòn đi và chúng cần phải được giám sát một cách cần thận và 
được cơ khí hóa để thực hiện điều đó. 


Năm 1818, Whitney đã chế tạo cái máy phay đầu tiên để 
sản xuất các bộ phận có thể lắp lẫn nhau có hình dạng khác 
thường. Nó có thể được sử dụng không chỉ cho súng hoả mai mà 
cho cả các bộ phận có thể lắp lẫn cho nhau của nhiều thiết bị 
khác. Máy phay gồm có một cái bàn chuyển động dưới một máy 
cắt quay ở góc phải. Theo lời kể lại, Whitney đã không đăng ký 
bằng sáng chế máy phay này và đã chia xẻ miễn phí bản thiết kế 
máy với nhiều nhà sản xuất súng khác. Trong thời kỳ của 
56 


Whitney, máy phay đóng vai trò quan trong hơn máy tách hạt 
bông của ông trong quá trình phát triển công nghiệp của nước Mỹ. 


2. Phương pháp sản xuất "hoàn toàn Mỹ" 


Có điều chắc chắn là máy tách hạt bông của Eli Whitney 
đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống và sản xuất nông nghiệp trên 
các đồn điền, đặc biệt là việc sử dụng các nô lệ của các đồn điển 
này. Nó đã giúp đỡ về mặt kính tế cho miền Nam nước Mỹ. 
Những sự thay đổi này ở miền Nam nước Mỹ trong những năm 
1860 đã gây ra cuộc nội chiến ở Mỹ giữa miền Nam nông 
nghiệp và miền Bắc công nghiệp. 


Tuy nhiên, Whitney cũng đã gây ảnh hưởng lớn đến các 
miền phía Bắc nước Mỹ đang nổi bật về mặt công nghiệp. Nhờ 
phát triển các máy công cụ chuyên môn hóa, việc sử dụng các bộ 
phận đã được tiêu chuẩn hóa, việc giành được các hợp đồng của 
chính phủ và nhiều hoạt động công nghiệp khác, Whitney hầu 
như đã một mình sáng tạo ra "Phương pháp sản xuất kiểu Mỹ" 
như ngày nay chúng ta đã biết. Trước Whitney, những người Mỹ 
đã chế tạo các súng hoả mai theo kiểu làm từng khẩu một. Một 
số người làm thủ công tất cả các bộ phận khác nhau của khẩu 
súng hoá mai một cách riêng lẻ, do đó các bộ phận này khác với 
các bộ phận tương ứng trong những khẩu súng hoả mai khác. 
Tuy nhiên những ý tưởng tiến bộ của Whitney được phần còn lại 
của ngành công nghiệp Mỹ chấp nhận lại là một điều không mấy 
đễ dàng. 

Sau đó, năm 1862, nhà phát minh Ioseph R.Brow đã cải 
tiến máy phay của Whirney thành máy phay vạn năng sử dụng 
trong cuộc công nghiệp hóa của Mỹ. Thế ký 19 còn có thêm các 


537 


máy công cụ khác như các máy khoan, máy đục lễ, máy cưa và 
máy đúc Km loại. 


Vấn đề điều khiển máy móc trong thời gian đó cũng bắt đầu 
có thay đổi. Máy công cụ để chế tạo các bộ phận lắp lẫn đã bắt 
đâu được sử dụng với các thiết bị điều khiển. Những thiết bị này 
giúp cải thiện độ chính xác và tăng tốc độ sản xuất, đồng thời 
giảm nhu cầu kỹ năng, kỹ xảo và sự can thiệp của con người. 


VIII. SẢN XUẤT HÀNG LOẠT, TÍNH KINH TẾ VỀ QUY MÔ VÀ 
HIỆU QUÁ CỦA ĐƯỜNG CONG KINH NGHIỆM 


1. Hiệu quả của đường cong kinh nghiệm 


Đường cong kinh nghiệm là một đạng đường cong học hỏi, 
đường con tiến triển (hoặc làm phát triển) sản xuất. Đường cong 
kinh nghiệm biểu thị tốc độ kỳ vọng của việc cải thiện năng lực 
sản xuất, tức là càng có nhiều đơn vị sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
được làm ra, thì kinh nghiệm càng tích luỹ được nhiều từ việc 
sản xuất đó. 

Đường cong kinh nghiệm này tiêu biểu cho cái gì? Giả sử 
chúng ta phải học kỹ năng mới, ví dụ đánh máy chữ. Khi chúng ta 
thực hành nhiều hơn, chúng ta sẽ thu được kinh nghiệm và chúng 
ta trở nên ngày càng giỏi hơn. Lúc mới học đánh máy, trang đầu 
tiên mất 100 phút. Nhưng chúng ta sẽ biết nơi đặt các ngón tay và 
làm thế nào để đánh các chữ khác nhau hoặc kết hợp các chữ 
thành các từ như thế nào. Tốc độ đánh máy được cải thiện một 
cách đáng kể cùng với sự thực hành. Trang thứ hai có thể mất 80 
phút và trang thứ tư có thể chỉ mất một giờ. Các số liệu này tập 
hợp thành một đường cong - đường cong kinh nghiệm. 

58 


Xuất xứ đường cong kinh nghiệm - căn cứ không quán Mỹ 


Đường cong kinh nghiệm được mặc nhiên công nhận lần 
đầu tiên tại căn cứ không quân Mỹ. Vào những năm 1920, tại 
căn cứ không quân Mỹ Wright Patterson các nhà quản lý sản 
xuất chế tạo các máy bay đã nhận thấy một quy luật là số giờ lao 
động cần để chế tạo chiếc máy bay thứ hai chỉ bằng 80% số giờ 
cần để chế tạo chiếc máy bay thứ nhất. Nói cách khác, tổ sản 
xuất máy bay đã tăng tốc độ sản xuất, số giờ lao động cần để tạo 
ra một máy bay được giảm theo một tý lệ cố định nào đó. Trong 
thí dụ trên, tỷ lệ đó là 0,8 và được gọi là "hệ số kiến thức". 


Giá trị của hệ số kiến thức phụ thuộc vào công nghệ sử 
dụng và hoạt động liên quan. Nếu hoạt động tuân theo "đường 
cong kinh nghiệm 80%” thì do sự sản xuất tích lũy đã tăng gấp 
2 lần từ N máy bay thành 2N máy bay, thời gian lao động cần 
để sản xuất chiếc máy bay thứ 2N sẽ được giảm còn 80% thời 
gian cần để sản xuất chiếc máy bay thứ N. Nếu những số đo 
hiện tại chỉ ra rằng chiếc máy bay thứ 10 chúng ta chế tạo mất 
1000 giờ thì chiếc máy bay thứ 20 chỉ mất 800 giờ. Nếu chúng 
ta đi theo cùng một đường cong kinh nghiệm thì chiếc máy bay 
thứ 40 hy vọng chỉ phải chế tạo mất 80% của 800 giờ, tức là 
640 giờ. Và chiếc thứ 80 có thể chỉ cần 80% của thời gian cần 
để chế tạo chiếc máy bay thứ 40, tức là 512 giờ. 


Nếu hoạt động sản xuất sử dụng công nghệ khác nhau thì 
nó sẽ tuân theo qui đạo đường cong kinh nghiệm khác nhau. 
Nếu công nghệ mới tuân theo quy luật này với hệ số 90%, thì 
chiếc máy bay thứ 20 cần 90% số giờ lao động đòi hỏi để chế 
tạo chiếc máy bay thứ 10 - có nghĩa là cần 900 giờ sản xuất cho 
một chiếc. Chiếc máy bay thứ 40 cần 810 giờ với công nghệ đó 
và chiếc thứ 80 chỉ cần 729 giờ lao động. Chú ý rằng mức độ 
tiết kiệm của hệ số kiến thức 90% giảm với tốc độ thấp hơn cái 


59 


mà chúng ta quan sát trên đường cong kinh nghiệm tuân theo hệ 
số kiến thức 80%. Những giá trị này được minh họa ở hình 2. |. 


Giá thành 


Kính nghiệm tích lũy 


Hình 2.1. Đường cong kinh nghiệm 


Nhìn chung, những mối tương quan này vân còn đúng với 
những biện pháp khác nhau của nguồn đầu vào. Chiều hướng đó 
đĩ nhiên cũng áp dụng được cho chi phí cũng như yêu cầu về 
nhân lực v.v... Chẳng hạn nếu chiếc máy bay thứ 10 cần chi phí 
10 triệu đôla để chế tạo, thì chiếc thứ 20, trên đường cong kinh 
nghiệm 80%, chỉ tiêu tốn mất 8 triệu đôla. Chiếc thứ 40 được hy 
vọng chỉ tiêu tốn hết 6,4 triệu đô]a. 


Nguyên nhán hiệu ứng của đường cong kinh nghiệm 


Hiệu ứng của đường cong kinh nghiệm không xảy ra một 
cách tự động hay "tự nhiên”. Vì kinh nghiệm tích lũy (hoặc khối 
lượng sản xuất của sản phẩm) tăng lên, các nhà quản lý cần phải 
thực hiện giảm chi phí một cách hệ thống bằng các biện pháp 
quản lý liên hoàn, hiệp đồng. Một số nguồn gốc của sự hiệp 
đồng như thế được đưa ra sau đây: 

60 


T1. Cái thiện năng lực lao động 


Khi đã có kinh nghiệm thực tiễn, một người lao động có 
thể sản xuất được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian. 
Người lao động được động viên đúng lúc, đúng chỏ, họ có thể 
làm nhiệm vụ của họ hiệu quả hơn. Đôi khi, người làm việc ghi 
nhớ các bước có liên quan nên phối hợp trong thực hiện công 
việc sẽ tốt hơn vì trí óc luôn luôn biết cái phải làm mà không cần 
nghĩ nhiều về cách thức tiến hành. 


2. Mức độ chuyên môn hóa cao hơn 


Vì khả năng sản xuất sản phẩm tiêu chuẩn tăng lên, những 
việc sản xuất phức tạp có thể được phân nhỏ thành những phần 
việc đơn giản và được chuyên môn hóa hơn do người làm có 
Kinh nghiệm hơn hoặc đã được đào tạo chuyên môn hóa để làm 
những việc này. 


3. Đổi mới trong các phươn § pháp sản xuất 


Với kinh nghiệm đã tích lũy tăng lên và sự chuyên môn 
hóa cao hơn, hiểu được những cách thức mới và hữu ích hơn để 
hoàn thành những nhiệm vụ. 


4. Triển khai kỹ thuật hợp lý có điều chỉnh rất thận trọng 


Vì người trực tiếp lao động có được kinh nghiệm qua quá 
trình sản xuất nên có thể áp dụng các kỹ thuật hợp lý để giảm 
chi phí và thời gian thực hiện công việc. Ví dụ cắt giảm hợp lý 
các chỉ tiết thừa vừa giảm chi phí sản xuất vừa giản chỉ phí thực 
hành. 


61 


5. Cân đối dây chuyển sản xuất 


Mức độ sản xuất cao hơn cho phép các nhà quản lý thực 
hiện việc tăng nhanh nàng lực sản xuất chỉ bằng cách bổ sung rất 
ít và có chọn lọc các bộ phận thiết bị cần thiết. Các bộ phận thiết 
bị bổ sung này sẽ táng năng lực cho một vài vị trí "chậm” trong 
dây chuyền sản xuất tổng thể (chính những vị trí chậm này làm 
chậm tốc độ của toàn bộ quá trình sản xuất). Việc tăng thêm một 
số thiết bị cân đối có chỉ phí đầu tư thấp hơn nhiều so với chỉ phí 
cần để nhân đôi cả dây chuyền sản xuất. 


Giá trị của các đường cong kinh nghiệm 


Các đường cong kinh nghiệm có vẻ dễ sử dụng và dễ hiểu. 
Tuy nhiên, chúng thực sự chỉ là những hình ảnh gần đúng, đơn 
giản của những tương tác phức tạp xảy ra giữa trạng thái khác 
nhau của các thông số tương quan. Do đó, để đưa ra quyết định, 
các nhà giám sát sản xuất phải vận dụng một cách thận trọng. 


2. Ứng dụng của đường cong kinh nghiệm 


Với những điều đã nêu ra trên đây, các đường cong kinh 
nghiệm có thể được sử dụng trong những hoàn cảnh sản xuất 
khác nhau. 


1. Để dự đoán ngân sách tương lai và sự lưu thông vốn 


Nhờ sử dụng đường cong kinh nghiệm, các nhà quản lý 
biết rằng chỉ phí tổng cộng của một quá trình sản xuất không tỷ 
lệ tuyến tính với số các đơn vị hàng hoá sản xuất ra. Nó thấp hơn 
con số này. Có những bảng lập sẵn dùng để đánh giá chi phí sản 


62 


xuất (chẳng hạn có thể tính chi phí cho chiếc máy bay thứ 3000 
theo đường cong kinh nghiệm với hệ số 80% nếu biết chỉ phí của 
chiếc máy bay thứ 150). 


2. Để biết số tiên cần chỉ 


3. Để đặt giá cạnh tranh của các hợp đồng 


Đường cong kinh nghiệm có thể giúp đánh giá chính xác 
hơn khi cần đặt giá trong cạnh tranh. 


4. Tính toán hạ giá thành trong sẵn xuất hàng xuất khẩu 


Đường cong kinh nghiệm còn có thể được sử dụng để 
định giá các sản phẩm cho các thị trường xuất khẩu. Các thị 
trường này thường được định giá một cách khác với cách thức 
mà các sản phẩm được định giá đối với các thị trường nội địa. 


Chúng ta hãy xem xét một ví dụ có tính chất giả thiết. 
Công ty Acme sản xuất một loại linh kiện điện tử ở La La 
Land. Nhu cầu nội địa là 2 triệu linh kiện (đơnvi) một năm. 
Nếu Acme sản xuất 2 triệu đơn vị một năm, chi phí cho một 
đơn vị của nó là 100 đôla. Acme bán lẻ với giá 120 đôla/lđơn 
vị và chia lợi nhuận với người bán buôn thì Acme có được 10% 
lãi. Acme là thí sinh đến muộn và chưa từng sản xuất cho các 
thị trường quốc tế, 

Õ Liberty Land có ba nhà sản xuất lớn loại linh kiện này. 
Các linh kiện của họ được bán với giá 110 đôla mỗi đơn Vị và 
ba nhà sản xuất Alpha, Bêta và Gamma, sản xuất tương ứng là 
4 triệu, 2 triệu và Ï triệu đơn vị sản phẩm. 

John Smith hoàn thành bằng cử nhân Quản trị Kinh 
doanh của mình ở Trường Đại học Acoơm và làm việc tại bộ 


63 


phận phát triển kinh doanh ở Acmc. Ông chủ của anh yêu cầu 
anh xây dựng chiến lược toàn cầu cho 7 năm tới. lohn đã nhớ 
lại bài học của anh về hiệu quả của đường cong kinh nghiệm và 
gợi ý cho bản quản trị của hãng mở rộng khả năng sản xuất lên 
4 triệu linh kiện trong một năm. Với hệ số lý thuyết của đường 
cong là 0,8, điều này có thể giảm được chỉ phí cho một đơn vị 
xuống còn 80 đôla cho mỗi đơn vị sản phẩm. Họ có thể tiếp tục 
bán 2 triệu linh kiện trong thị trường nội địa đã thích nghị với 
giá 120 đôla mỗi chiếc và nhờ thế đã thu được lợi nhuận là 30 
đôla mỗi sản phẩm. Họ có thể xuất khẩu số sản phẩm còn lại 
với giá bán lẻ là 100 đôla mỗi chiếc, rẻ hơn giá bán của ba nhà 
sản xuất kia kể cả khi Acme cộng thêm 10% tiền hoa hồng cho 
người bán lẻ và cộng thêm 5 đôla nữa cho việc chuyên chờ và 
lưu giữ từ La La Land đến Liberty Land, tổng thu nhập của 
Acme vẫn còn là 100 - 10 - 5 = 85 (đôla). Tức là vẫn còn lãi 
được 5 đô]a cho mỗi đơn vị sản phẩm trên các thị trường nội 
địa. Khoản lợi nhuận này có thể đủ để chia đều cho gần Š năm 
và thu hồi chí phí cho nhà máy mới để sản xuất thêm 2 triệu 
sản phẩm một năm. 


Ba nhà sản xuất sản phẩm tương tự lớn ở Liberty Land vô 
cùng tức giận. Họ tố cáo Acme đã xuất khẩu với giá hạ. Có 
nghĩa là Acme bán hàng phá giá. Làm thế nào Acme có thể bán 
loại linh kiện này với giá 120 đôla ở thị trường nội địa tại La La 
Land và có đủ khả năng để bán chúng với giá 100 đô la ở 
Liberty Land, sau khi đã cộng thêm tiền vận chuyển và các chỉ 
phí lưu kho? 


Có thể John Smith đã nhầm chăng? Chắc chắn là không, 
anh ta có những cách tính của mình trên cơ sở sử dụng đường 
cong kinh nghiệm. 


64 


IX. MẪU SẢN XUẤT TIẾT KIỆM - HỆ THỐNG SẢN XUẤT 
ĐÚNG THỜI HẠN "KANBAN" CỦA TOYOTA 


1. Các cơn sốc dầu mỏ và công nghiệp sản xuất ôtô 


Trong những năm 1970, việc sản xuất ôtô ở Mỹ thay đổi 
một cách cơ bản. Trong thời gian đầu, việc sản xuất ôtô ở Mỹ và 
các thị trường ôtô bị các nhà sản xuất của Nhật Bản, một quốc 
gia đã bị thất bại trong chiến tranh thế giới II từ gần 3 thập ký 
trước, chí phối. 

Ngành công nghiệp ôtô ở Mỹ đã 3 lần gặp khó khăn: hai 
lần vì cơn sốc dầu mỏ ở Trung Đông và lần thứ ba là vì sự cạnh 
tranh của các nhà sản xuất ôtô của Nhật Bản. Cơn sốc giá dầu 
mỏ đã làm các nhà sản xuất Mỹ khiếp sợ. Nhưng hầu hết đều 
cho rằng đó là giai đoạn tạm thời và rằng nó có thể qua đi. Sau 
một vài tháng khó khăn đúng là cuộc sống đã trở lạt bình 
thường. Nước Mỹ có sự dự trữ dầu của mình ở Alaska và Texas. 


2. Sản xuất ra sản phẩm mỏng hơn, nhẹ hơn và bên hơn ở 
Nhật Bản 


Các nhà sản xuất và các nhà tiêu thụ Nhật Bản đã không có 
sự xa xỉ về các nguồn đầu lửa nội địa. Họ phải nhập khẩu 100% 
các nhu cầu về dầu lửa và nhiên liệu từ mọi nguồn trên thế giới. 
Cơn sốc dầu đầu tiên đã làm cho nền kinh tế của Nhật Bản đi 
xuống. Người Nhật Bản đã phải đối đầu với điểm yếu của họ. 


Chính phủ và các nhà sản xuất Nhật Bản đã bắt đầu xây 
dựng lại quá trình sản xuất với sự nỗ lực rất cao giống như trong 
thời chiến. Bởi vì họ biết rằng sự phát triển và sống còn của họ 


65 


phụ thuộc vào việc xuất khẩu các sản phẩm đến các thị trường 
thế giới. Đây là các thị trường với các khách hàng đã được xác 
định rõ. Để có thể cạnh tranh được trong thị trường này, các nhà 
sản xuất Nhật Bản phải giảm bớt chỉ phí về nhiên liệu và dân dần 
từng bước cải tiến những năng lực sản xuất của chính mình. Ö 
nước này có phong trào toàn quốc nhằm tiết kiệm năng lượng Ở 
bất kỳ nơi nào, lúc nào. Người ta tiết kiệm năng lượng bằng cách 
làm ra các bộ phận và các sản phẩm mỏng hơn, nhẹ hơn và bền 
hơn. Họ còn kiên nhẫn giảm bớt số lượng các phụ tầng và làm ra 
các thiết bị hoặc những chiếc ôtô tân dụng tối đa năng lượng. 
Trên cơ sở đó các nhà sản xuất bắt đầu thu được các khoản tiết 
kiệm rất đáng kể. 


3. Cơn sốc dâu thứ hai đã ảnh hưởng như thế nào 


Cơn sốc đầu bất ngờ thứ hai xây ra năm 1979 - 1980, các 
nhà sản xuất trên thế giới đã không sắn sàng đương đầu với nó. 
Những người Nhật Bản thì đã sản sàng, các sản phẩm của họ tiết 
kiệm năng lượng tối đa hơn bất kỳ một loại hàng cạnh tranh nào 
khác. Chúng nhẹ hơn, bền hơn và gọn gàng hơn. 


Sự tăng vọt của giá dầu mỏ đã làm thay đổi nhanh chóng 
những sở thích của các khách hàng ở Mỹ. Họ không thể giữ 
những chiếc ôtô ngốn nhiều xăng và nặng nẻ nữa. Những người 
tiêu thụ Mỹ là những người đã từng sớm vứt bỏ những chiếc xe 
gon nhẹ của Detroit để đổi lấy những chiếc xe to hơn, bây giờ lại 
khao khát mua sắm những chiếc xe nhỏ nhẹ hơn, tiết kiệm hơn. 
Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã mang đến cho những người 
tiêu dùng Mỹ những cái mà họ muốn. Các ôtô và các thiết bị của 
Nhật Bản đã bất đầu xâm nhập vào các thị trường khó tính của 


66 


Mỹ. Các công ty như Toyota và Honda là những công ty đã gặt 
hái được nhiều thành công trong hai thập kỷ qua. 


4. Thời kỳ sản xuất tiết kiệm 

Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã làm thế nào để giành 
được thị phần trên các thị trường ôtô Mỹ? Ngoài việc có được sự 
may mắn với các khách hàng, họ đã phải lao động cật lực để 
vượt qua mọi thành kiến và khó khăn. Các khách hàng Mỹ đã 
luôn có thành kiến với các sản phẩm rẻ tiền và kém chất lượng 
của Nhật Bản. Qua hai thập ký, các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản 
như Honda và Toyota đã sửa đổi những chiếc ôtô gọn nhẹ của 
mình để thích nghi với những điều kiện đường xá ở Mỹ. Xâm 
nhập được vào các thị trường Mỹ có nghĩa là người Nhật Bản đã 
phải làm việc nhiều hơn. 


Để cải thiện hình ảnh của mình, các nhà sản xuất Nhật Bản 
như Toyota đã xây dựng lại toàn bộ các quá trình sản xuất của 
họ. Họ đã sáng tạo ra hệ thống sản xuất mới, gọi là phương pháp 
Kanban hay phương pháp sản xuất "kịp thời hạn". 


5. Mục tiêu là phải đưa chi phí sản xuất xuống thấp nhất 


sản xuất ôtô đã phát triển rất mạnh trên thế giới. Người ta 
tiến hành nhiều quá trình đổi mới công nghệ quan trọng trong 
công nghiệp ôtô từ những thập kỷ trước. Các nhà sản xuất ôtô 
Nhật Bản đã đi vào công việc kinh doanh ôtô chậm hơn nhiều so 
với các đối tác châu Âu hoặc Mỹ. Công ty Motor Toyota là thí 
sinh "độc lập” khá muộn mản, tức là chỉ sau những năm 1930. 
Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cũng biết rằng các thị trường nội 
địa của họ là quá nhỏ để phát triển. Họ phải phụ thuộc vào các 
thị trường toàn cầu. Điều này có nghĩa là phải làm ra không chỉ 


67 


một sản phẩm tiêu chuẩn mà là một loạt kiểu ôtô khác nhau để 
đáp ứng nhu cầu phong phú tại các thị trường quốc tế khác nhau. 


Những nhà sản xuất Nhật Bản cũng biết rằng chi phí các 
nguyên liệu của họ cao hơn nhiều so với những chi phí tương tự 
ở Mỹ. Họ bị buộc phải cắt giảm các chỉ phí. Mục tiêu của công 
ty là phải "đưa các chỉ phí sản xuất xuống thật thấp". 


"Cuộc chiến" của Nhật Bản chống lãng phí 


Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản không thể sử dụng các 
công nghệ mới để cải tiến sản xuất của mình. Trong quá trình 
láp ráp ôtô cũng không có nhiều công nghệ mới có thể áp dụng. 
Hơn nữa, khách hàng trên thế giới đã có thành kiến xấu về các 
sản phẩm của Nhật Bản. Toyota đã quyết định theo đuổi chiến 
lược "khả năng lãnh đạo tạo ra chỉ phí thấp”. Họ phải giảm bớt 
mọi sự lãng phí. Mọi hoạt động sản xuất được hợp lý hóa cao đô. 
Các công ty lớn sử dụng giấy viết trên cả 2 mặt để in các tài liệu 
kinh doanh. Ở Công ty Motor Toyota những mẩu thép nhỏ ở 
cuối cuộn thép được tập hợp lại và tái sinh. Việc sử dụng máy 
điều hòa nhiệt độ tại căn phòng được hạn chế tới mức tối thiểu, 
ngay cả trong những ngày nóng và ẩm của những tháng mùa hè 
của Nhật Bản. 


6. Sản xuất theo kiểu đấy (Push) tới 


Các kỹ sư ở Toyota nhận thấy rằng một nguồn lãng phí lớn 
trong quá trình sản xuất ôtô của họ nằm ngay ở những lượng vốn 
lớn đọng trong những hàng tồn kho. Như Henry Ford nhiều năm 
trước đây đã chỉ rõ thách thức trong sản xuất ôtô là ở việc quản 
lý dây chuyển cung ứng. Để cho dây chuyển lắp ráp duy trì được 
hoạt động, hàng ngàn phụ tùng, vật liệu và thợ lắp ráp phải được 
chuyển đến những nơi làm việc thích ứng trước thời gian. Các 
68 


nhà sản xuất ôtô đã đáp ứng điều này bằng cách dự trữ những số 
lượng rất lớn vật liệu, phụ tùng trong kho ở mỗi nguyên công 
trong quá trình sản xuất. Vậy điều này sẽ là lợi hay hại? 


Lượng vật liệu phụ tùng cung cáp tối tu 


Trong hệ thống sản xuất kiểu đẩy, phòng kế hoạch sản 
xuất xác định các số lượng và thời gian biểu tối ưu cho các phụ 
tùng khác nhau cần cho các trung tâm công việc khác nhau. 
Người ta đưa ra các nguyên liệu tại nơi bắt đầu của dây chuyền. 
Nếu hoạt động tại một trung tâm công việc được hoàn thành, sản 
phẩm được "đầy". 


Số lượng tối ưu của hàng tồn kho được đánh giá bởi công 
thức đơn giản do F.W.Harris xây đựng năm 1915. Số lượng lô 
hàng tồn kho tối ưu sẽ làm giảm tối thiểu tổng chi phí sản xuất. 


lập kế hoạch nhu cầu vật liệu (Naterial Requirement 
Planning - MRP) 


Sau khi đưa các máy tính vào hệ thống sản xuất, việc lập 
kế hoạch cho nhu cầu vật liệu đã được tiến hành nhờ sử dụng các 
mô hình dựa vào máy tính. Mô hình lập kế hoạch nhu cầu vật 
hiệu (MRP) sẽ tạo ra các kế hoạch để đặt hàng các vật liệu,phụ 
tùng và bộ phận thiết bị. 

Cuối cùng, các hệ thống MRP được tổ hợp đầy đủ để lập 
kế hoạch công việc kinh doanh đã xuất hiện. Chúng được gọi là 
"lập kế hoạch quỹ sản xuất, hay MRP - II”. Trong tất cả các hệ 
thống này, sơ đỏ sản xuất đầu tiên là dựa vào sự đẩy về phía 
trước, với việc tồn trữ hàng tồn kho để trợ giúp những sự lên 


69 


xuống thất thường và các yếu tố khác. Việc giám sát sơ đồ này 
không nằm trong tay các nhà điều khiển sản xuất mà nằm trong 
tay các chuyên gia lập kế hoạch sản xuất. 


7. Những điều kiện thị trường đối với mẫu sản xuất mới 
(chẳn hạn ôfô) 

Có một số điều kiện thị trường cần cho mẫu sản xuất mới, 
có cắt giảm chỉ phí. Ví đụ những điều kiện để tồn tại và phát 
triển cơ sở sản xuất ôtô là: 

1. Các sản phẩm ôtô nhanh chóng trở thành các sản phẩm được 
tiêu chuẩn hóa về công nghệ và các quá trình sản xuất chính. 


2 


Ôtô được sản xuất với số lượng lớn. 


3. Ôtô được sản xuất từ nhiều phụ tùng. Những phụ tùng này có 
thể được sản xuất cả ở trong và ngoài cơ sở sản xuất. 

4. Ôtô đang vào giai đoạn trưởng thành trong vòng đời của nó. 

5. Các thị trường ôtô trên thế giới đang có tính co giãn cao về 
giá cả. Vì lẽ đó, việc hạ thấp chi phí sản xuất và giá bán là 
rất quan trọng trong việc tăng nhu cầu hoặc giữ cho sản xuất 
khỏi bị thu hẹp. 


8. Hệ thống sản xuất theo kiểu kéo (Pull) 


Toyota đã quyết định thay đổi sơ đồ quản lý hàng tồn kho 
trong sản xuất ôtô. Thay vì việc luôn luôn giữ nguyên các mức 
hàng hoá tồn kho nào đó, Toyota đã quyết định chỉ dự trữ hàng 
tồn kho khi cẩn thiết. Người Nhật Bản gọi đó là hệ thống 
Kanban có nghĩa là tương tự như "bảng thông báo”. Các nhà 


70 


quản lý sản xuất ở phương Tây gọi đó là hệ thống sản xuất đúng 
thời hạn hay kịp thời hạn - Just In Time (JT) 


Hệ thống Kanban hay JTT 


Hệ thống sản xuất Kanban hay ITT là hệ thống không ¿ có 
hàng tồn kho. Nó đã được Công ty Motor Toyota xây dựng để 
kiểm soát chi phí sản xuất. Về cơ bản, việc sản xuất một phụ 
tùng nào đó sẽ được tự động tiến hành tại khâu công việc chỉ khi 
khâu sau có nhu cầu. Nếu phụ tùng đó không cần thiết ở phân 
đoạn công việc tiếp theo, nó sẽ không được sản xuất. Các phụ 
tùng được sản xuất một cách trực tiếp để sử dụng ngay, kịp thời 
hạn, đúng khi chúng được cần đến. Chúng không được sản xuất 
để trữ trong kho như trường hợp của các hệ thống sản xuất kiểu 
"đẩy" (Push). 


Hệ thống sản xuất kiểu "Pull” sử dụng các tấm thẻ và các 
thùng chứa đơn giản để ghi chép và tồn trữ các bộ phận phụ tùng 
được sử dụng kịp thời khi được cần đến. 


Mỗi trung tâm công việc giữ một số thùng đã được định rõ 
các khoản. Trung tâm công việc X sẽ sản xuất ra các phụ tùng 
mới chỉ khi thùng phụ tùng đầy của nó đã được trung tâm Y kế 
tiếp sử dụng hết. Sau đó trung tâm X chỉ cần sản xuất các phụ 
tùng đủ để làm đầy lại thùng phụ tùng do trung tâm Y đã dùng 
hết. 

Hệ thống kiểu "Pull" làm việc theo cơ chế phản ứng dây 
chuyển. Những phản ứng này được phát động do nhu cầu tiêu 
thụ hiện tại hơn là do một số kế hoạch được định trước hoặc 
những số lượng đã được tối ưu hóa. 

Hệ thống Kanban là một phương pháp thông tin đơn giản 
sử dụng các tấm "thẻ" và “bảng trưng bày” gọi là Kanban. 


7] 


Những thứ này được sử dụng để truyền tải thông tin thích ứng 
đến các trung tâm công việc - ví dụ, số lượng mà các trung tâm 
này phải sản xuất để làm đầy các thùng "đã được đẩy đi”. Trong 
thực tế công việc có hai kiểu thẻ được sử dụng. Thể P 
(production) được sử dụng cho việc sản xuất và thẻ M (material) 
được sử dụng cho bộ phận chuyển nguyên vật liệu. Hai bộ thẻ 
này được tái sử dụng liên tục. 


. Phương pháp sản xuất kiểu "Pull” là cách cải tiến của 
MRP. Phương pháp này thích hợp với Nhật Bản, nơi mà các máy 
tính còn chưa được sử dụng nhiều. Trong hệ thống JIT, thời gian 
ứ đọng vật tư giảm xuống gần như bằng 0. So với MRP, JIT 
không đòi hỏi nhiều các vấn để hóa đơn chứng từ cho nguyên vật 
liệu. 


Những điều kiện tiên quyết đối với sản xuất kiểu Pull 


Hệ thống sản xuất kiểu Pull dựa trên những thông số sau 
đây: 
I. Có sự thoả thuận về tốc độ sản xuất trung bình của dây 
chuyền. 


2. Có sự nhất trí về những điều khoản giữa các trung tâm công 
việc khác nhau. 


3. Doanh nghiệp sớm đàn xếp được với các nhà cung cấp các 
thông tin về kế hoạch sản xuất/mua hàng của mình. 


Hệ thống sản xuất kiểu Pull chỉ vận hành nếu một vài điều 
kiện tiên quyết được thoả mãn sat: 


1. Sản xuất có tính linh hoạt cao đồng thời quy mô sản xuất và 
phân phối không lớn. : 


72 


Linh động trong việc thường xuyên thay đổi cơ cấu tổ chức 
với thời gian và chi phí cho việc sắp đặt tổ chức rất thấp. 
Toyota đã giảm thời gian cho những sự thay đổi hệ thống của 
họ xuống mức tính bằng phút, trong khi những thay đổi làm 
ngừng hoạt động được thực hiện trong thời gian dưới một 
phút. : 


Có lực lượng lao động tay nghề cao và linh hoạt. 


Việc sản xuất và phân phối đáng tin cậy, các máy móc được 
bảo quản tốt. 


Ban quản lý đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu. Chất lượng 
sản phẩm và nhu cầu của khách hàng là điều không thể 
thương lượng. 


Mỗi cá nhân phải phấn đấu vì sự cải tiến liên tục. 


Có sự tin cậy ở mức cao gia các nhân viên và các nhà lãnh 
đạo, giữa người mua hàng và nhà cung cấp và giữa những 
người sản xuất và những người tiêu thụ. 


Những lợi ích của việc sản xuất theo kiểu Pull 


Hệ thống sản xuất Pull khi được cải tiến một cách thích 


hợp sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận xét về khía cạnh nội bộ công ty, 
môi trường bên ngoài và khía cạnh cạnh tranh. 


Về khía cạnh nội bộ tổ chức sản xuất kinh doanh, hệ thống sản 


xuất kiểu Pull tăng đáng kể doanh số, giảm các chỉ phí cho hàng tồn 
kho và việc xếp hàng vào kho, tức là giảm chi phí sản xuất. 


Về khía cạnh bên ngoài tổ chức sản xuất kinh doanh, hệ 


thống sản xuất kiểu Pull cải tiến việc giao các hàng hoá có chất 


73 


lượng tốt đúng thời han, nhờ thế cải thiện được sự thoả mãn của 
khách hàng và giữ lòng trung thành của họ. 


Về phương diện cạnh tranh, hệ thống sản xuất kiểu pull có 
thể giúp nhà sản xuất kinh doanh giành được thị phần và cải 
thiện mức lợi nhuận. 


9, Áp dụng hệ thống sản xuất kiểu Pull 


Toyota nhận được lợi nhuận rất lớn từ việc sử dụng hệ 
thống sản xuất kiểu Pull. Nhiều công ty sản xuất khác, kể cả một 
số công ty ở Mỹ cũng làm theo hình mẫu này. Sau đây là một số 
ví dụ: 


Sự chuyển hướng ở Harley - Davidson 


Trong những năm L970 và đầu những năm 1980, Harley - 
Davidson(1982 - 1986), nhà sản xuất môtô tiên phong, đã phải 
đối diện với sự cạnh tranh gay gắt và sự mất dần thị trường với 
các nhà sản xuất môtô Nhật Bản như Honda, Suzuki, Kawasaki 
và Yamaha. Điều này đã gây ra những tổn thất rất lớn cho hãng 
này vào năm [980 và 1981. Sự sống còn của Harley đã phải phó 
mặc cho sự may rủt. Năm 1982, Harley đã làm theo hình mẫu 
sản xuất kiểu Pull. Từ đó hãng đã đạt được sự cải thiện kỳ la 
trong kinh doanh: 


I.. Đoanh thu bán hàng mỗi năm tăng từ 7 đến 20%. 

2. Khả nãng sản xuất của mỗi nhân viên tăng đến 50%. 
3. Chị phí làm lạt đã giảm được 80%. 

4. Chị phí cho bảo hành giảm được 45%. 

74 


| Sự áp dụng ]IT không thành công ở công ty máy tính Apple 


Không phải mọi công ty lúc nào cũng thu được lợi nhuận 
từ hình mẫu sản xuất kiểu Pull. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 
các công ty sản xuất và đã báo cáo rằng hệ thống JIT có thể thất 
bại nếu thiếu sự tin tưởng của các nhà cung cấp. Sự thất bại cũng 
có thể xảy ra nếu chỉ có một nhà cung cấp duy nhất và nhà cung 
cấp này lại năm ở xa hàng trăm đặm. Đó là điều đã xảy ra ở 
công ty máy tính Apple trong những năm 1980. 


Tại nhà máy Fremont, một cơ sở trị giá 20 triệu USD trực 
thuộc Apple ở California hàng ngày có 1000 máy tính nhãn hiêu 
Macintosh được lắp ráp nhờ sử dụng hệ thống sản xuất Pull. Nhà 
máy đã sử dụng hệ thống phân phối các linh kiện kiểu JIT cần 
trong ngày. Theo trưởng phòng kế hoạch của Apple, ông Peter 
Barron, phòng kế hoạch luôn luôn "đúng giờ”. Các bộ phận tồn 
kho không quá 30 ngày như ở các nhà máy khác. 


Một lần, dây chuyển Mac của nhà máy đã nhận một 
contenơ đầy, chứa hàng trãm đèn hình chân không (CRT) có lỗi. 
Những đèn hình này đã được chở đến chô họ từ miền Viên 
Đông. Trong quá trình sử dụng, đáng lề các bóng này vẫn ph:t 
có màu xám thì lại chuyển sang màu nâu hoặc vàng chỉ sau khi 
thử một lát. Tuy vậy, họ không có hàng tương tự trữ trong kho đề 
thay thế. 


Khi phát hiện ra vấn đề này, Apple đã phái đến các quốc 
gia phương Đông một nhóm chuyên gia và kỹ sư giám sát chất 
lượng trục trặc kỹ thuật. Nhà sản xuất màn hình ở Viên Đông 
đã có vẫn đề với hợp chất huỳnh quang sử dụng cho các đèn 
hình kể trên. 


75 


Trong lúc ấy. nhà máy Fremont đã hết màn hình tốt. Theo 
Chủ tịch John Senlly, dây chuyển Mac đã phải ngừng làm việc 8 
+ 9 ngày. 


Do có sự cố về đèn hình, những người phân phối hàng của 
Apple nói với các khách hàng muốn mua máy tính ở Macintosh, 
rằng họ có thể phải đợi khoảng 6 tuần mới có hàng để giao. VỀ 
sau nhà máy phải điều một số công nhân đặc biệt làm bù thêm 
ngày thứ bảy. Nhưng việc giao và vận chuyển hàng bằng tàu 
biển hàng tháng của hãng vẫn bị lỡ. 


76 


Chương !I† 
BÍ QUYẾT SẢN XUẤT ĐỘC QUYỀN 


SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI: 


NGUỒN GỐC CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 
'CÔNG NGHIỆP KHOA HỌC 


Cùng với sự mở đầu thế ký 20, quá trình hoạt động thực 


nghiệm có hệ thống và nghiên cứu khoa học đã mở ra cuộc Cách 
mạng Công nghiệp khoa học. Với sự phát triển của tri thức độc 
quyền và lợi thế cạnh tranh mà nước Mỹ đã trở thành nước Công 
nghiệp đứng đầu thế giới. Thời gian này ở Mỹ có 5 quá trình 
khác nhau đã đăng ký bí quyết độc quyền, đó là: 


1. 


Sự phát hiện ngẫu nhiên của Charles Goodyear. 


._ thực nghiệm có hệ thống của Thomas Edison và Backeland. 


2 
3, 
4 
5 


Nghiên cứu khoa học của Wallace Carother. 


-_ Thành quả của Sony. 


Sự kết hợp Advanced Photo System của Kodak. 


77 


I. TẠI SAO NƯỚC MỸ LẠI LÀ NƠI XUẤT PHÁT CỦA CUỘC 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG THÊ KỶ 20? 


Cuộc Cách mạng Công nghiệp cơ khí ở Anh được sự phát 
triển của các công nghệ sản xuất và vận hành động cơ hơi nước 
và máy dệt thúc đầy. Cuối thể kỷ 18 và suốt thể kỷ 19, nước Anh 
đã nhảy lên vị trí hàng đầu trong nên công nghiệp mới của thế 
giới. Tuy vậy, khoảng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 trung tâm 
kinh tế và công nghiệp lại chuyển sang Bắc Mỹ, một quốc gia rất 
non trẻ. Tại sao vậy? 


Có một vài yếu tố liên quan đến kinh tế, chính trị có tác 
động đến vấn đề này. Đó là các dự ấn công nghệ xây dựng các 
kệnh đào và xây dựng các tuyến đường sắt v.v.... Tuy nhiên, 
nguyên nhân chính của sự phát triển kinh tế và sản xuất của cải 
vật chất đều do sự xuất hiện và phát triển của các công nghệ mới 
mà từ đó phát sinh ra các ngành công nghiệp mới. Các ngành 
công nghiệp điện, thông tin và hóa chất đã bắt nguồn từ Mỹ. Các 
công nghệ dành cho các ngành công nghiệp mới này có mỘt 
điểm chung: chúng đều đựa trên sự nghiên cứu có hệ thống và 
khoa học; chúng được những người tiên phong hoặc những tập 
đoàn có tầm nhìn xa chứng minh tính hiệu quả. 


Tại nước Mỹ đã có một số phát hiện công nghệ đầu tiên 
như: cố gắng triển khai của nhà nghiên cứu độc lập Charles 
Goodyear (người đã phát mình ra sự lưu hóa cao su); của George 
Eastman (người đã làm ra máy ảnh xách tay Kodak cho những 
người chụp ảnh nghiệp dư) và của Leo Baekeland (người đã phát 
hiện ra con đường đến với chất dẻo). Tiếp đến là sự chuyển dịch 
sang hợp tác nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm, chẳng hạn 
khi đó đã xuất hiện các trung tâm nghiên cứu General Electric 
78 


Research and Development Center (Trung tàm nghiên cứu và 
triển khai điện), Bell Telephone Laboratories (Các phòng thí 
nghiệm điện thoại của Bell) và Du Pont Experimentol Station 
(Trạm thực nghiệm của Du Pont). Như vậy cuộc cách mạng khoa 
học này đã đưa nước Mỹ trở thành nước đứng đầu thế BIỚI Vào 
thế ký 20. 


Nước Mỹ có điều kiện tự nhiên rất phong phú và nguồn tài 
nguyên khoáng sản rất dồi dào. Tuy nhiên, không giống như 
trường hợp của nước Anh và nhiều nước châu Âu, nước Mỹ 
không có đủ nguồn nhân lực để khai thác những sự hào phóng 
của tự nhiên. Vì thế, người Mỹ rất ủng hộ việc cơ khí hóa công 
việc lao động thủ công. Điều này tạo ra sự ưa chuộng công nghệ 
mới. Công nghệ mới đã giúp nước Mỹ khắc phục được sự hạn 
chế về nguồn nhân lực để giải quyết những thách thức của tự 
nhiên. 


Ngoài ra, nước Mỹ còn có một nguồn lợi vô hình nhưng có 
giá trị cực lớn, đó chính là quan điểm luôn hướng tới sự thảy đổi. 
Đây chính là một quan điểm rất tiến bộ. Ở châu Âu nói chung và 
ở nước Anh nói riêng, ngay cả đến thế kỷ 20, vẫn có khuynh 
hướng rơi vào chủ nghĩa bảo thủ, muốn bảo tồn giới hạn truyền 
thống. Người ta không sẵn sàng làm xáo trộn các trật tự lâu đời 
mà nhờ nó, người giàu trở nên giàu hơn nhờ việc vun vén tất cả 
các cơ hội cho mình, trong khi đó người nghèo vẫn phải phụ 
thuộc vào lòng thương hại của người giàu. 


Ngược lại, ở Mỹ, những tục lệ, tập quán rất khác nhau. 
Hầu hết những người đầu tiên di cư sang Mỹ đã phải rời bỏ tổ 
quốc xa xôi của họ ở châu Âu vì sự ngược đãi và sự bóc lột ở đó. 
Vì thế họ bị kích thích bởi sự tự do mới, trong đó bao gồm cả sự 
tự do mưu cầu hạnh phúc. Nhiều người trong số họ đã ham mê 
thử nghiệm làm một cái gì đó mới mẻ. Hơn nữa chính trong khi 


79 


làm như vậy, họ đã cảm thấy hổ thẹn nếu gặp thất bại hoặc 
không thành công ở lần đầu tiên. 


Chẳng bao lâu, thái độ "Tôi có thể” của người Mỹ đã sinh 
ra nhiều công nghệ mới. Vì thế, nước Mỹ đã trở thành ngôi nhà 
và trung lập tự nhiên, hấp dẫn đối với các công nghệ mới dựa 
trên những cố gắng của con người và nền công nghiệp mới chính 
là hệ quả của những công nghệ này. 


Những người châu Âu đi cư đã mang theo mình những kỹ 
năng truyền thống của châu Âu, chẳng hạn như việc in ấn, đan rổ 
rá và làm nến cây v.v... Lúc đầu họ chỉ có ý định tìm kế sinh 
nhai nhờ những kỹ năng thủ công này. Tuy Vậy, chẳng bao lâu, 
họ hoặc phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong nghề hoặc 
phải dốc hết sức lực vì sự bão hòa của thị trường, nên để tôn tại 
và phát triển trong đấu trường cạnh tranh này, họ phải sáng tạo 
không ngừng. Như vậy không giống như ở quê hương họ ở châu 
Âu, ở miền đất mới người Mỹ phải và được tự do mơ ước, thử 
nghiệm những hoạt động mới. Với sự tự do đó, những người Mỹ 
mới đã mạo hiểm dấn thân vào việc phát minh ra các công nghệ 
mới để mưu cầu tiến tới sự thịnh vượng hơn. 


Đó là những lý do chính, mà nhờ đó nước Mỹ đã nhanh 
chóng trở thành nơi xuất phát của cuộc Cách mạng Công nghiệp 
trong thế ký 20. 

II. CÁC BƯỚC ĐỂ THAI NGHÉN MỘT CÔNG NGHỆ MỚI 


Một công nghệ mới có thể dược thai nghén theo một trong 
năm cách sau đây: 


I. Bởi sự ngẫu nhiên - phương pháp Charles Goodyear. 


2. Bởi sự mày mò có hệ thống - phương pháp Edison. 


80 


3. Bởi sự nghiên cứu khoa học - phương pháp Bell Laboratores. 
4. Bởi sự thu nhận được - phương pháp Sony. 


5. Bởi sự liên kết - phương pháp Advanced Photo System của 
Kodak. 


1. Thai nghén công nghệ ngờ sự ngâu nhiên 


Cách may mắn nhất để phát triển công nghệ mới là nhờ 
vào sự ngẫu nhiên. Lịch sử phát triển công nghệ có rất nhiều ví 
dụ cho thấy không thiếu những trường hợp người ta cố gắng làm 
một việc nhưng lại tình cờ tìm ra một cái gì đó khác. Chính "cái 
đó" lại dẫn người ta tới một công nghệ mới. Và cũng chính "cái 
đó" mới thực sự mang lại nhiều lợi ích. 


Công nghệ làm khoai tây thái móng chiên (rán) giòn 


Một sự ngẫu nhiên nổi tiếng là việc phát minh ra món ăn 
khoai tây thái mỏng chiên giòn - món ăn khoái khẩu đối với hầu 
hết thanh thiếu niên và sinh viên trên thế giới. Theo ghi chép thì 
hình như có một lần tại một nhà hàng ở New York, có một 
khách hàng rất sành điệu. Ông phàn nàn rằng món khoai tây 
chiên của nhà hàng sao mà đầy và mềm thế, rồi ông trả lại đĩa ăn 
của mình cho nhà bếp để đổi lấy những miếng khoai tây cắt 
mỏng hơn và chiên giòn hơn. Người đầu bếp đã thực sự bối rối 
trước yêu câu phiền phức này. Để chơi xỏ người khách hàng này, 
ông đã cắt khoai tây thành những lát mỏng như tờ g1ấy. Sau đó 
chiên cho tới lúc chúng xoăn lại mới thôi. Ông rắc muối lên 
trước khi đưa chúng cho khách hàng. Ông đợi ở trong bếp, hy 
vọng người khách hàng sẽ phải phát điên lên. Nhưng ông đợi 


61 


mãi mà vẫn chẳng nghe thấy một lời phần nàn nào. Thay vào đó, 
người chủ nhà hàng phấn khởi đi vào và nói với ông rằng khách 
hàng đó thích món khoai tây chiên mỏng như tờ giấy này đến 
mức mà ông ấy đề nghị mọi người hãy ăn thử chúng. Chẳng mấy 
chốc mọi khách hàng đều đổ xô vào ăn món khoai tây mỏng 
chiến giòn. 


Món khoai tây mỏng chiên giòn đã trở thành món ản mới 
trong thực đơn của nhà hàng đó. Đầu bếp và danh tiếng của nhà 
hàng lan truyền đi nhanh chóng và nhiều khách hàng ở những 
nơi xa xôi bắt đầu đổ xô đến. Các nhà hàng khác đã bắt chước 
làm món khoai tây cắt mỏng chiên giòn và ngày nay mớn này đã 
trở thành món ăn ngon trong các đỏ ăn hàng ngày của người 11y. 


Sự lưu hóa cao su của Charles Goodyear 


Một ví dụ khác là sự phát hiện ngẫu nhiên quá trình lưu 
hóa cao su của Charles Goodvear, cha để của ngành công nghiệp 
cao su Mỹ. 


Một lần, Charles Goodyear (1800 - 1860) đã nói rằng ông 
theo đuổi mục tiêu làm cho cao su trở nên bền vì ông tin rằng 
"cái bị che giấu, không ai biết và không thể được phát hiện nhờ 
nghiên cứu khoa học lại rất có thể sẽ được ra đời bởi sự ngẫu 
nhiên... của người nào kiên trì theo đuối TINC tiêu và ngoài ra 
còn chịu khó quan sát mọi thứ có liên quan”. 


Câu chuyên về cao su là hoàn toàn ngẫu nhiên. Năm 1735 
một nhóm các nhà thiên văn châu Âu, trong một cuộc thám hiểm 
ở Pêru đã tình cờ phát hiện ra rằng những người Anh điêng bản 
xứ thu gom nhựa của một loại cây đặc biệt. Dưới sức nóng mặt 


s2 


trời hoặc lửa, chất nhựa dính này bị cứng lại. Những người châu 
Âu đã mang về châu Âu thứ nhựa dính này vì sự tò mò chứ 
không áp dụng nó vì một mục đích đặc biệt nào cả. 


Nhiều năm sau, nhà khoa học nổi tiếng người Anh, ông 
Joseph Priestley đã tình cờ phát hiện ra rằng ông có thể sử dụng 
loại nhựa đã bị cứng lại này để tẩy sạch các lỗi trong bản viết tay 
của mình bằng cách chà chất đẻo dính này lên trên các lỗi đó. Vì 
thế, ông gọi nó là "cao su". Người Pháp đã trộn cao su với sợi 
bông để làm ra các bít tất "có tính đàn hồi" cho phụ nữ và dây 
đeo quần cho đàn ông. 


Năm 1823, Charles Macintosh (1766 - 1843) ở nước Anh 
đã tình cờ phát hiện ra rằng cao su tan trong dầu naphta và đã sử 
dụng dung dịch cao su này để làm ra loại vải không thấm nước 
dùng làm áo đi mưa. 


Vào những năm 1830, một thủy thủ người châu Âu đi một 
đôi giầy thô bằng cao su của người Anh điêng sang Mỹ. Điều 
đáng ngạc nhiên là kiểu giẩy cao su này đã lập tức trở nên mốt 
thịnh hành và người ta sử dụng nó để đi trong những ngày trời 
mưa. Các hàng hóa được làm từ cao su của người Anh điêng đã 
bán chạy tới mức phải thành lập Công ty cao su Roxbury India 
để sản xuất các loại vải tráng cao su ở Mỹ. Nhiều công ty khác 
cũng bắt đầu làm những công việc kinh doanh tương tự, nhưng 
họ đã sớm phát hiện ra rằng dưới sức nóng của mặt trời các sản 
phẩm bằng cao su bị chảy ra và toả ra một mùi rất khó chịu. 


Charles Goodyear đã mua một cái phao cao su của Công ty 
Roxbury và ông đã cải tiến van khí của nó. Ông đã được người 
bán hàng tình cờ nói cho biết rằng chính cao su cần phải được 
cải tiến hơn nữa. Goodyear đã chấp nhận lời khuyên chân thành 
đó và đã tìm cách để cải tiến cao su. 


83 


Goodyear không biết nhiều lắm về cao su, những cũng bất 
đầu tiến hành các thực nghiệm bảng cách trộn nhựa cao su VỚI 
tất cả các loại chất mà ông sắn có trong nhà như muối, đường, 
hạt tiêu, đầu, cát, thậm chí cả phomát và xúp. Sau đó ông dùng 
trục cán bột để tạo ra các màng cao su mỏng. Những màng này 
được làm thành những chiếc giầy bằng cao su. Tuy vậy, sức 
nóng của mặt trời vẫn làm chảy chúng ra rất nhanh. Ông đã thử 
bằng nhiều thứ khác nhưng Không có thứ gì giúp cao su bền dưới 
ảnh hưởng của nhiệt. Sau đó ông đã bị buộc thôi việc với một số 
tiên trợ cấp ít ôi và phải sống nhờ vào sự giúp đỡ cuả người anh 
vợ. Một lần, một mẫu cao su, do bất cẩn đã bị rơi vào một cái lò 
nóng. Cái lò này đã đốt cháy nó giống như đốt một miếng da. 
Điều này cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ một việc là phần 
mép của mẫu cao su đã chai cứng lại. Goodyear đã quan sát dãi 
mỏng ở mép miếng cao su cháy và đã biết rằng ông đã tình cờ 
phát hiện ra điều mà ông đã tìm kiếm từ nhiều năm nay. Chẳng 
bao lâu, ông đã phát hiện rằng nhiệt độ được kiểm soát một cách 
cẩn thận có thể làm cứng cao su thành đạng mong muốn. Ông 
gọi đó là quá trình "lưu hóa" (vulcanization), phỏng theo từ 
"Thần lửa” (Vulcangod). 


Những ví dụ này chỉ ra rằng những việc tình cờ có thể giúp 
người có khả năng trí tuệ, say mê, nhiệt tình tìm ra những công 
nghệ mới, đổi mới sản phẩm cũng như đổi mới các quá trình. 


Đến thế kỷ 20, sự thai nghén tình cờ các công nghệ mới 
vẫn còn có thể xảy ra. Tuy nhiên, càng ngày các sản phẩm và 
các quá trình tỉnh vi càng được phát hiện nhờ sự mò mẫm có hệ 
thống theo kiểu "thử và sai lâm” hoặc nhờ sự cố gắng nghiên cứu 
và triển khai, nên sự việc phát hiện tình cờ các công nghệ mới đã 
trở nên ngày càng hiếm. Cùng với sự công nghiệp hóa trong thế 
kỷ 20, sự phát hiện ra các sản phẩm và các quá trình mới trở nên 


84 


phức tạp đến mức mà sự tình cờ đơn giản không thể tạo ra công 
nghệ mới, quan trọng và có khả năng thương mại cao được. 


2. Công nghệ tìm ra do sự mày mò có hệ thống (thử và sai lầm) 


Công nghệ mới cũng có thể được phát triển nhờ việc thử 
nghiệm một cách có hệ thống tất cả những phương cách kế tiếp 
nhau có thể - cho đến khi có sự tình cờ thích hợp xảy ra. Thông 
thường, sự phát minh ra công nghệ là một số trò chơi. Càng có 
nhiều thử nghiệm được làm thì xác suất có kết quả thành công 
càng cao. Lợi nhuận kinh tế mang lại từ những sự thử nghiệm 
thành công bù trừ cho những thất bại và những cố gắng tiêu tốn 
cho những thử nghiệm khác ít thành công hơn. Trong thực 
nghiệm người ta luôn học hỏi được một điều gì đó. Các nhà phát 
minh lớn, như Thomas Edison chẳng hạn, không hề coi những 
thử nghiệm không thành công này là những thất bại mà là những 
bước để tiến gần tới sự thành công thực sự. 


Thomas Edison: nhà phát mình vĩ đại của thế giới 


Thomas Alva Edison (1847 - 1931) luôn được coi là người 
đã phát minh ra nhiều thứ nhất của lịch sử hiện đại. Trong suốt 
cuộc đời mình, ông đã có trên 1000 bằng phát minh. Phương 
pháp để triển khai công nghệ của ông là thử một cách có hệ 
thống tất cả các phương cách có thể để tìm ra các sản phẩm và 
quá trình có lợi ích về mặt thương mại. Ông đã làm như thế mà 
không cần tìm cách hiểu kỹ những nguyên lý khoa học liên quan 
đến những sự đổi mới công nghệ. Nhờ cách mò mẫm rồi rút kinh 
nghiệm, nhà phát minh đã sử dụng "cái" đã tiến hành và từ đó 
ông đã biết được "cái” không cần làm. 


$5 


Đề có được sợi dây tóc thích hợp cho bóng đèn điện nổi 
tiếng thế giới của mình, Edison và những cộng sự của óng đã thử 
hàng trăm kim loại và một loạt hóa chất, hợp kim khác nhau. Đa 
số đều thất bại. Tuy vậy, Edison và các cộng sự đã không từ bỏ. 
Mỗi một thứ nghiệm bị thất bại lạt cho họ biết cái gì không cần 
làm và nó đã đưa họ tiến gần hơn tới sự thành công. Cuối cùng, 
họ đã phát hiện ra rằng không phải kim loại mà là một loại sợi 
than sẽ cho đèn điện có tuổi thọ cao. Bóng đèn điện đầu tiên của 
họ đã sử dụng sợi dây tóc được làm bằng một sợi chỉ đã than 
hóa. Nó đã chịu đựng được 40 giờ. 


Từ đó, người ta coi Edison như một nhà khoa học. Edison 
quyết liệt từ chối và khăng khăng khăng định rằng ông không 
phải là khoa học. Ông nói rằng ông thích được gọi là nhà phát 
mình hơn. Ông quan tâm đến việc tạo ra các phát minh mà 
những phát minh đó có ích lợi thực tế và mang lại cho ông một 
chút lợi nhuận nào đó. Menlo Park, nơi mà ông đã mày mò và 
rút kinh nghiệm các thử nghiệm của mình, được ông coi như một 
"nhà máy phát minh" chứ không phải là phòng thí nghiệm. Các 
nhà sử học xác nhận rằng đóng góp "khoa học” duy nhất mà 
Edison đã làm là phát hiện ra Hiệu ứng Edison. Đó là hiện tượng 
dòng điện truyền trong kim loại. Nhưng ông đã có hơn 1000 
bằng phát minh, nhiều hơn bất cứ người nào. 


Thành công về thương mại của Edison đã "thúc đẩy” nhiều 
người khác xây dựng các "nhà máy phát minh" giống như của 
mình. Phương pháp Edison tiến hành thai nghén các công nghệ, 
có liên quan đến phương pháp mò mẫm và rút kinh nghiệm. Đây 
là một phương pháp không cần phải bỏ ra quá nhiều cố gắng 
hoặc sự am hiểu các nguyên lý tiểm ẩn của tự nhiên. Ví dụ, 


S6 


trong việc chọn loại sợi đốt nóng để làm dây tóc bóng đèn điện, 
người ta không cho răng Edison hoặc các cộng sự của ông đã 
biết rằng dây tóc bị đốt nóng sẽ dẫn điện hoặc kéo dài tuổi thọ 
nhờ sự tạo thành của cấu trúc kiếu cacbon graphit trong đó. 
Edison đã không có phương tiên chụp tia X quang, một loại thiết 
bị mới được phát mình khi đó để nhận đạng phân tứ có trong sợi 
tóc bóng đèn bị đốt nóng. Ông cũng đâu quan tâm đến việc phái 
triển các kiến thức như thế. 


Cơn đường tới chát dẻo đầu tiên của Baekeland 


Năm 1889, Leo H.Baekeland (1863 - 1944), giáo sư hóa 
học người Bỉ nghỉ tuần trăng mật ở New York. Tại đó, ông đã 
gặp Richard Anthony chủ công ty ảnh lớn nhất ở thành phố New 
York. Công ty Anthony sau này đổi tên thành Ansco, sản xuất 
các sản phẩm dùng cho ngành chụp ảnh. Công ty lúc đó đang 
gặp khó khăn trong quá trình tráng phim. Cuối thế kỷ 19, nghề 
hóa học ở Mỹ đã được xem như một nghề nghiệp xác định. Khi 
đối mặt với vấn đề sản xuất, các nhà sản xuất hóa chất tìm kiếm 
các nhà hóa học để cùng nghiên cứu và giải quyết các vấn để 
vướng mắc. 


Nhà hóa học người Bỉ 26 tuổi tên là Baekeland đã phát 
minh ra một quá trình hiện hình ảnh trên tấm kẽm chụp ảnh khô 
trong nước chứ không cần sử dụng các hoá chất. Baekeland đã 
được mọi người chú ý đến khi ông đến Mỹ. Anthony đã nhận 
thấy tiềm năng của nhà hóa học trẻ tuổi và đã tìm cách sử dụng 
nhà hóa học này. 

Baekeland làm việc với Công ty Anthony trong 2 năm. 
Ông đã giải quyết nhiều vấn để cho Công ty nhưng sau đó ông 
vẫn quyết tâm chuyển đi để tự do thử nghiệm những ý tưởng mới 
của chính mình. Năm 1891, với tư cách là nhà hóa học, ông đã 


87 


mở một điểm hành nghề, giống như vào thời đó một nhà vật lý 
hay một luật sư có thể làm. Tuy vậy, ông đã sớm nhận thấy rằng 
để sống tằn tiện theo thu nhập của mình ông phải có nhiều dự án 
nhỏ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Xét về mặt nghề nghiệp, 
ông đã chẳng đi tới đâu cả. 


Một trận ốm và sự buồn nản đã bắt Baekeland phải suy 
nghĩ một cách nghiệm túc đến những cái ông đang làm. Ông đã 
quyết định quay về với mối quan tâm cũ của mình liên quan tới 
việc phát triển loại giấy nhạy ánh sáng để giúp các nhà nhiếp 
ảnh, cho dù là nghiệp dư, chụp được những bức ảnh đẹp với ánh 
sáng nhân tạo. Ở thời kỳ đó, các bức ảnh thường được các nhà 
nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp. Họ bắt các đối tượng chụp ảnh 
phải ngồi hàng giờ dưới ánh nắng mặt trời. 

Sau 2 năm liên tục cố gắng, vào năm 1893 Baekeland đã 
hoàn thiện quy trình sản xuất ra loại giấy ảnh nhạy sáng. Ông 
gọi nó là "Velox". Tuy vậy, vào thời kỳ đó, nền kinh tế Mỹ đang 
trải qua giai đoạn suy thoái nghiêm trọng và khủng hoảng trầm 
trọng. Vì thế, đã chẳng có nhà dầu tư nào mua loại sản phẩm 
mới chào hàng. Để sản xuất loại g1ấy ảnh Velox, Leo Baekeland 
đã cộng tác với Leonardi Jacobi lập ra Nepera Chemical 
Company ở Nepera Park vùng Yonkers. 


Những "khoảnh khác Kodak”" của George Eastman 


Vào thời kỳ đó, George Eastman (1854 - 1932) Ở 
Rochester, New York, đã cố gắng thay đối những phương pháp 
chụp ảnh cũ bằng cách đưa ra một số cải tiến. Từ khi mới lớn, 
ông đã quan tâm đến nghề nghiệp ảnh nhưng ông không thích 
các thiết bị chụp ảnh công kểnh, khó sử dụng. Cho đến cuối thế 


kỷ 19, mọi người vẫn phải mất rất nhiều thời gian để sản xuất ra 
các tấm kính nhạy ánh sáng dùng trong máy ảnh công kênh ấy. 


88 


Năm 1880, vừa làm nhân viên kế toán, George Eastman vừa 
dùng thời gian rảnh rồi của mình để phát triển một quy trình có 
hiệu quả hơn và nhanh hơn để phủ một lớp mỏng lên các tấm kính 
ảnh khô. Tuy vậy, các tấm kính ảnh này vẫn rất công kểnh, nặng 
và khó cầm. George Eastman đã không hoàn toàn thoả mãn. Sau 
đó, cùng với W.H.Walker, George Eastman đã đi tiên phong trong 
việc sử dụng phim cuộn trong suốt. Họ cùng nhau sáng lập ra 
Công ty "Eastman Dry Plate and Film Company" vào năm 1884. 


Bốn năm sau, năm 1888, George Eastman đưa ra máy ảnh 
Kodak đầu tiên. Máy ảnh mới có thể xách tay được này được lắp 
một cuộn giấy ảnh nhạy sáng. Sau một vài lần thử nghiệm thị 
trường, năm 1892, Eastman đã tung ra máy ảnh Kodak lắp cuộn 
phím ảnh nhạy sáng có 100 pô. Ông đặt giá máy ảnh này là 
25USD. 


Để bán được máy ảnh của mình, George Eastman đã đổi 
mới một trong những dòng quảng cáo nổi tiếng nhất kiểu như: 
“Bạn nhấn nút, còn chúng tôi sẽ làm nốt phần còn lại". Các nhà 
nhiếp ảnh nghiệp dư được yêu cầu chụp các bức ảnh của họ rồi 
sau đó mang máy ảnh trở lại cho Eastman Kodak. Kodak tráng 
và làm các bức ảnh cho họ. Nếu khách hàng trả thêm 10USD nữa 
Kodak sẽ lấp vào máy cuộn phim khác. Sau này, George 
Eastman đã đơn giản hóa máy ảnh đến mức ông đã có thể tung 
nó ra thị trường như bán bánh sôcôla hạnh nhân cho trẻ em. 


Những cố gắng này đã làm cho các máy ảnh Kodak và 
việc chụp ảnh trở thành vật dụng và công việc thông thường. 
George Eastman với những phát mính kỹ thuật và đổi mới việc 
tiếp thị của mình, đã thành công trong việc chuyển nghề nhiếp 
ảnh từ những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp sang những thợ ảnh 


89 


nghiệp dư. Ông đã làm được như thế nhờ việc loại bỏ hầu hết 
những sự phiền toái. rác rối của việc chụp ảnh. Vì vậy một số lớn 
các nhà nhiếp ảnh nghiệp dư có thẻ tập trung tâm trí để nắm bắt 
được những khoảnh khắc đáng nhớ của họ - như lời quảng cáo 
của Công ty "Những khoảnh khác Kodak”. 


Eastman mời Baekeland 


Trong những năm cuối thế kỷ 19, Leo Baekeland vẫn cố 
gắng vươn lên với việc kinh doanh sản xuất giấy ảnh nhạy sáng 
velox của mình. Một hôm, ông nhận được một bức thư rời của 
George Eastman đến từ New York. George để nghị nếu 
Baekeland có thể bán công ty sản xuất el2x của ông cho Kodak, 
ông sẽ được trân trọng mời đến Rochester, New York, để nói 
chuyện. Trong suốt chuyến đi dài từ Yonkers thuộc thành phố 
New York đến Rochester thuộc Vùng bắc New York, gần thác 
Niagara và biên giới Canađa, Baekeland đã luôn tự hỏi xem có 
nên bán quy trình sản xuất của mình lấy 25.000 USD hay không. 
George Eastman đã gặp Leo Baekeland, mời ông vào thảm văn 
phòng của mình và ngay lập tức trả cho ông một triệu đô la. 


Backeland tức khắc chấp nhận giá này. Ở độ tuổi 37 và 
mới đến Mỹ chưa đây 1Ø năm, chàng trai di cư trẻ này đã trở 
thành triệu phú. Không còn khó khăn như trước đây, bây giờ 
Baekeland đã có thể cho phép mình làm hai việc và lúc nào ông 
cũng muốn làm. Đó là đi du lịch sang châu Âu và tiến hành việc 
nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm được trang bị tốt. 

Sau chuyên đi du lịch dài ngày ở Pháp, Anh và Italia cùng 
với con mình, Baekeland có ý tưởng tổng hợp thủy tỉnh hữu cơ. 
Ông để ra mục tiêu tổng hợp một loại vật liệu giống như thủy 
90 


-. _—— ¬— -- 


tỉnh, có thế tạo hình một cách dễ dàng. Vào thời kỳ đó, các nhà 
hoá học đã biết phân hủy các chất thành các cấu tr thành phần. 
Họ đã biết kết hợp các cấu tử để tổng hợp thành các chất hoàn 
toàn khác. Amoniac là một trong những chất đầu tiên đã được 
tổng hợp như vậy. 


Bằng cách tương tự, Baekeland đã bắt đầu với hai trong số 
các hóa chất đơn giản nhất được được biết đến lúc đó là phenol 
và formandehyt. Từ thực nghiệm của mình, ông đã biết được 
rằng khi phenol lỏng (có mùi cay) phản ứng với khí formandehyt 
(cũng có mùi cay) sẽ tạo ra một chất giống như hắc ín, có màu 
nâu với nhiều bọt khí bay lên và không có ứng dụng thực tiền. 


Bakelite, loại chát dẻo đầu tiên đã ra đời 


Baekeland đã tiến hành thực nghiệm một cách có hệ thống 
với các giai đoạn khác nhau trên phản ứng đó. Ông nhận thấy 
rằng tăng áp suất không khí sẽ làm giảm các bọt khí sinh ra từ 
phản ứng. Mặt khác, khi tăng nhiệt độ, có vẻ phản ứng xảy ra 
nhanh hơn. Ông cũng nhận thấy việc thêm axit hoặc kiểm có thể 
điều chỉnh được độ cứng của sản phẩm cuối cùng. Ông đã hoàn 
thiện quy trình của mình. Sau 2 năm ông đã nhận được tới 400 
bằng phát minh vẻ vấn để này. Cuối cùng, vào năm 1909, 
Baekeland đã viết một số bài báo nói về loại vật liệu tổng hợp 
mới này và ông đã cho một nhóm các nhà hóa học ở thành phố 
New York xem vật liệu đó. Chúng là những chiếc tẩu thuốc thay 
thế cho loại tẩu thường dùng bằng hổ phách. Ông gọi hợp chất 
mới của mình là "Bakelite", 

Bakelite cứng hơn cao su tự nhiên hoá rắn, hơn nữa nó lại 
không dễ bị trầy xước. Không giống như cao su, vật liệu mới giữ 
nguyên được hình dạng của nó. Nó là một chất cách điện, cách 


9I 


nhiệt rất tốt và trƠ với các hóa chất V.V--- Ông cũng phát triển quy 
trình sử dụng bakelite để xử lý gỗ thành loại gỗ cứng hơn. 


Trong Chiến tranh thế giới l, bakelite được tầm vào vải để 
sản xuất các cánh quạt của máy bay và các bộ phận của ôtô. Sau 


khi chiến tranh kết thúc, ứng dụng của bakelite tăng lên cùng với 
sự phố biến của các máy thu radlô. Rất nhiều bakelite được sử 


dụng làm chất cách điện, cách nhiệt, tron§ rađIÔ. 


Bakelite là loại nhựa tổng hợp đầu tiên tron§ số rất nhiều 
nhựa tổng hợp đã thúc đẩy nên kinh tế Mỹ. Bằng cách tiến hành 
thực nghiệm có hệ thống và sự quan sát cẩn thận, baekeland đã 
trở nên rất giỏi tron§ việc tổng hợp nhựa Bakelite chất lượng Câ9- 
Ông đã tìm được rất nhiều ứng dụng cho loại chất đo của mình. 
Lúc bấy giờ, ông đã không biết tại sao Vật tiệu đó lại có tính chất 
như vậy, đồng thời cũng không AI túc đó biết cấu trúc phân tử 
của loại vật liệu mới này. Chúng rất khác với các hợp chất vô CƠ 
và hữu cơ thông dụng được sử dụng rộng rãi thời đó. 


3. Thai nghén công nghệ dựa trên SỰ nghiên cứu khoa học 
Tại sao người Mỹ muộn màng đến với giải thưởng Nobel 


Đầu thế kỷ 29, những điều mà George Eastman và Leo 
Baekeland đã làm hoàn toàn man§ tính thực tiến. Họ đã phát 
mình ra các sản phẩm và các quy trình mới nhờ sự mày mò, rút 
kinh nghiệm có hệ thống. Các nhà phát minh thường không biết 
cơ sở khoa học ẩn giấu đằng sau những phát hiện của họ. 

Trong sấu nắm đầu của thế kỷ, không người Mỹ nào nhận 
được giải thưởng Nobel. Từ năm 1901. các giải thường Nobel ở 
Thụy Điển đã bất đầu được tặng cho các phát hiện khoa học trên 
thế giới. Giải Nobel cho người Mỹ đầu tiên được tăng cho 


92 


A.A.Michelson, ngành vật lý,vào năm 1907, Ông này đã phát 
hiện ra phương pháp mới để đo tốc độ ánh sáng. 


Kể từ đó, các nhà khoa học và các kỹ sư Mỹ đã làm việc 
tích cực và họ đã đứng đầu trong số các nước trên thế gIỚI VỀ 
việc đoạt giải Nobel. Rất nhiều trong số những thành công này là 
rất quan trọng giúp cho các công ty Mỹ giữ được vị trí hàng đầu 
trong cạnh tranh. 


Ảnh hưởng của "nhà máy phát mình" của Edison 


Phòng thí nghiệm công nghiệp đầu tiên ở Mỹ do Thomas 
Alva Edison (1847 - 1931) xây dựng. Năm 1876, Edison bát đầu 
xây dựng phòng thí nghiệm "Menlo Park ở Edison" bang New 
Jerscy, để làm nơi phát mỉnh ra những điều mới mẻ". Edison đã 
gọi nó là "nhà máy phát minh” của mình. Khi một ai đó gọi ông 
là nhà nghiên cứu khoa học, ông đã quyết liệt từ chối và nói rằng 
ông không quan tâm đến việc nghiên cứu khoa học tìm ra những 
nguyên lý cơ bản của tự nhiên. Mục đích của ông là phát minh ra 
những cái mới, hữu dụng và có thể mang lại lợi nhuận. Ông đã 
rất cay cú vì các thực nghiệm của mình bị thất bại trước đây. 


Năm 1868, Edison đã phát minh và nhận bằng sáng chế 
đầu tiên trong số nhiều phát minh của ông. Đó là thiết bị dùng 
để tăng tốc việc ghi các phiếu trong hội đồng. Quốc hội từ chối 
mua phát minh đó của Edison, họ thích quá trình bỏ phiếu chậm 
hơn tức là bỏ phiếu theo kiểu giơ tay. Edison đã tuyên bố không 
bao giờ phát mính ra một cái gì mà không có ai cần nữa. Đáng 
chú ý nhất trong số những phát minh thành công của ông là bóng 
đèn điện, máy hát và máy chiếu phim. 


93 


Phối hợp nghiên cứu: kiểu Bell 


Năm 1876 ở Boston, Alexander Graham Bell (1847 - 
1922) đã phát minh ra máy điện thoại với microphôn và ống 
nghe gắn với nhau. Lời nói của con người được chuyển thành các 
dao động trên một màng, tạo ra các xung điện trong một cuộn 
đây từ tính. Các xung điện này được truyền đi và tạo ra các dao 
động của màng tại ống nghe. 


Ngay sau đó, năm l877, Alexander Graham Bell đã dự 
đoán rằng "các dây diện sẽ nối kết các cơ quan đầu não của 
Telephone Company ở các thành phố khác nhau và con người Ở 
một miền bất kỳ trên đất nước có thể giao tiếp bằng lời với người 
khác ở rất xa". Lời tiên đoán này quả thực là đáng ngạc nhiên vì 
một lẽ rằng vào thời gian đó, ngành điện kỹ thuật vẫn còn chưa 
xuất hiện và cũng chưa có cả điện thắp sáng. 


Phòng thí nghiệm "General E lectric Research Laboratory" 


Công ty Mỹ đầu tiên thiết lập phòng thí nghiệm là General 
Electric (GE), một công ty được phát triển từ Edison Electric 
Light Company. Năm 1900, GE bắt đầu tiến hành khảo sát ở 
ngoài Schenectady, bang New York, để cải tiến thiết bị phát điện 
và phân bố điện an toàn. Người ta đã cố gắng nghiên cứu áp 
dụng kỹ thuật an toàn điện để vận hành các thiết bị hàng ngày. 
Đầu tiên Willis R.Whitney, trợ lý hóa học ở Viện Công nghệ 
Massachusettes (MIT) được để nghị dành 2 ngày trong tuần để 
hướng dẫn nghiên cứu ở GE. Vào thời kỳ đó GE đang phải đối 
mặt với sự cạnh tranh gay gắt về bóng đèn điện với hãng 
Westinghouse. 


94 


Năm 1909, GE đã lôi kéo lrving Langmuir (1881 - 1957) 
nhà hóa lý, nghiên cứu về việc kéo dài tuổi thọ của bóng đèn 
điện. Vì thế, năm 1913, Langmuir đã cải thiện được tuổi thọ của 
bóng đèn dây tóc vonfram bằng cách bơm đầy khí trơ vào trong 
bóng đèn nhằm giảm sự bay hơi của các phân tử vonfram. Sau 
đó, ông đã mỡ rộng những vấn đề này vào nghiên cứu khoa học 
cơ bản. Mục tiêu mới của ông là phải hiểu được những nguyên lý 
khoa học tiểm ẩn và tạo ra kiến thức mới hơn là triển khai áp 
dụng thực tiễn cụ thể. 


Việc nghiên cứu cơ bản như thế có thể dẫn đến những phát 
hiện ra các công nghệ và các sản phẩm hoàn toàn mới và hoàn 
toàn khác vớt nhưng cái đã tồn tại. 


Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai của GE đã giúp công 
ty mẹ GE triển khai nhiều lĩnh vực công nghệ. Nhiều năm sau, 
GE vẫn không bị tranh mất vị trí dẫn đầu trong số các công ty 
trong việc giành được số lượng lớn nhất bằng phát minh ở Mỹ. 


Sự ra đời của các phòng thí nghiệm "Bell Telephone 
Labpratories" 


Công ty "American Bell Company", công ty tiền nhiệm 
của Công ty "American Telephone & Telegraph Company" (AT 
& T) đã thành lập các phòng thí nghiệm "Bell Telephon 
Laboratories” nồi tiếng nhất thế giới ở bang New Jersey. Công ty 
điện thoại non trẻ này lúc đó phải đối mặt với nhiều thách thức 
công nghệ. Việc truyền giọng nói con người qua các dây điện đã 
tạo ra các tín hiệu năng lượng nhỏ hơn rất nhiều so với những tín 
hiệu sinh ra do việc gõ các nhíp trong điện báo Morse, mà ngay 
các tín hiệu điện báo này cũng bị yếu và méo khi truyền dọc 
theo dây cáp qua những khoảng cách quá xa. Do đó vẫn còn 
nhiều vấn đề cần phát triển và cải tiến. 


95 


Vào những năm 1889. Công ty American Bell Company 
đang tiến hành một số nghiên cứu triển khat hàng loạt công trình 
nhằm cải thiện những cuộc liên lạc điện thoại qua các khoảng 
cách xa. Công trình nghiên cứu đó đã được tiến hành ở phòng kỹ 
thuật của Westcrn Electric, là trung tâm của AT&T. Các bộ 
khuyếch đại đã được triển khai là kết quả của những cố gắng đó. 
Những thành công này đã củng cố niềm tin của ban quản trị 
trước nhiệm vụ nghiên cứu của phòng thí nghiệm trung tâm. 


AT&T xem xét việc nghiên cứu cơ bản như là việc nghiên 
cứu các nguyên lý chỉ phối tự nhiên. Hội đồng quản tị phải ủng 
hộ việc nghiên cứu và thăm đò "bằng mọi phương pháp ... nếu có 
thể". Vì thế càng ngày càng có nhiều nhà khoa học và kỹ sư 
được thuê làm việc. Năm 1914, đã có tới 550 kỹ thuật viên làm 
việc ở các công Ly Bell. Năm 1924, số kỹ thuật viên đã tăng đến 
con số 3000. 


Tháng 9 năm 1924, một thông báo đã được dán ở bảng tin 
của AT&T và Western Electric. Thông báo viết rằng một tổ chức 
nghiên cứu mới sắp được hình thành và có thể được mang tên 
"Bell Telephone Labovatories". Nhiệm vụ của phòng thí nghiệm 
là phải đáp ứng những yêu cầu của các công ty điện thoại và hỗ 
trợ sản xuất thiết bị truyền thông hiệu quả hơn. Cơ cấu tổ chức 
chung này đã hoạt động hiệu quả. Các nhà nghiên cứu của hai 
nhóm có thể học hỏi lẫn nhau. 


Trải qua nhiều năm, những nhà nghiên cứu ở Bel 
Laboratories đã phát minh và phát hiện được nhiều vấn để ứng 
với một danh sách công nghệ đáng khâm phục gồm sự phát triển 
lý thuyết thông tín, máy vi tính và công nghệ cáp quang. Nơi sản 
sinh ra transistor đầu tiên và một vài kiểu rađa cũng chính là Bell 
Laboratories. 


96 


Sự ra đời của ngành công nghiệp hóa học k«¿ nghệ cao" 
của Mỹ 


Vào thế kỷ I9, sự phát hiện ngẫu nhiên của các chất tổng 
hợp làm thuốc nhuộm và các hợp chất khác đã tạo ra những 
ngành công nghiệp mới ở Anh và Đức. Vì vậy, các thuốc nhuộm 
và được phẩm của Đức với giá rẻ đã được xuất khẩu với số lượng 
lớn từ Đức sang Anh và Mỹ. 


Khi Mỹ nhảy vào cuộc chiến tranh, năm 917, Mỹ đã chộp 
lấy thời cơ kiểm soát các bằng phát minh của Đức đưới danh 
nghĩa của tổ chức Alien Property Custodian Act. Một hiệp hội 
hóa học đã được thành lập để cấp giấy phép cho các quá trình 
hóa học của Đức chuyển giao cho các công ty Mỹ với lệ phí 
thấp. Điều này đã làm xuất hiện các tập đoàn hóa học công 
nghiệp lớn như American Cyanamid, Dow, Du Pont, Eastman, 
Union Carbide v.v... Du Pont quan tâm đến việc nghiên cứu về 
thuộc nhuộm và cao sư tổng hợp, trong khi Eastman thì tập trung 
vào việc sản xuất các hóa chất dùng cho kỹ nghệ nhiếp ảnh. 
Riêng hãng Du Pont đã chuyển hướng nghiên cứu và sản xuất 
thuốc nổ và đã đóng vai trò chiến lược trong chiến tranh thế giới 
L Nước Anh đã bị bất ngờ khi chiến tranh bùng nổ năm 1914. 
Người Anh khi đó vẫn đang sản xuất các chất nổ trinitro phenol 
(TNP). Trong khi ấy, người Đức đã có được lợi thế cạnh tranh và 
quân sự rất mạnh nhờ việc sản xuất các thuốc nổ trinitro toluen 
(TNT) tốt hơn hắn. Quân đồng minh buộc phải quay sang Du 
Pont. Trước đó, công ty chất nổ này đã tăng sản lượng sản phẩm 
TNT của mình để đáp ứng nhu cầu cao về chất nổ cho Dự án, 
kênh đào Panama được chính phủ Mỹ tài trợ. Ngoài ra, người 


97 


Anh, người Nga, người Pháp và người Italia cũng đặt hàng một 
lượng rất lớn TẤT ở Du Pont. 


Đến năm 1918, Du Pont đã mở rộng khả nâng sản xuất 
chất nó và sản lượng gấp 50 lần so với năm 1914. Thế nhưng 
chiến tranh đột ngột kết thúc. Tất cả các đơn đặt hàng đã bị hủy 
bỏ. Du Pont lo sợ bị suy sụp bởi chính bộ máy tổ chức khổng lô 
của mình và công ty này đã lao vào tìm kiếm các sản phẩm và 
các-công nghệ mới. Năm 1920, Du Pont đã giành được các bằng 
sáng chế ở Pháp và Anh nhờ việc sản xuất được các sợi nhân tạo 
xenlulô và Du Pont đã triển khai ứng dụng chúng tron§ ngành 
dệt và làm dây curoa. Năm 1923 đã được cấp licens của Thụy 5ï 
để sản xuất màng giấy bóng kính xenlulo. Năm 1928, Du Pont 
cũng đã có được quá trình sản xuất sợi tổng hợp axctat. 


Năm 1928, trong khi vẫn còn đang tìm kiếm các lĩnh vực 
công nghệ mới để phát triển mở rộng, Du Pont đã quyết định xây 
dựng một phòng thí nghiệm mới để nghiên cứu cơ bản. Đó là 
một nhiệm vụ hoàn toàn khác so với những mục tiêu trước đây 
của hãng này. Trước đây các phòng thí nghiệm của Du Pont đã 
chỉ tiến hành các công VIỆC triển khai. Những cố gắng nghiên 
cứu luôn luôn hướng tới những ứng dụng thực tiễn rất cụ thể. 
Mục tiêu mới giành cho nghiên cứu cơ bản là để hiểu được các 
nguyên lý của tự nhiên. 


Để hướng dẫn nhiệm vụ mới, tức là nhiệm vụ nghiên cứu 
cơ bản, một giáo sư hóa hữu cơ 32 tuổi của Trường Đại học 
Harvard, tiến sĩ Wallace H.Carothers (1896 - 1937), đã được mời 
làm việc cho Du Pont. Sự quan tâm của ông Carothers là nghiên 
cứu các vật liệu cao phân tử. Các vật liệu này mới được biết rất ít 
vào thời kỳ đó. 

98 


Vào thời kỳ đó, hầu hết các nhà hoá học đã không biết 
rằng có rất nhiều vật liệu tự nhiên và nhân tạo đã biết, được tạo 
thành từ những phân tử rất lớn - các cao phân tử. Chẳng hạn như 
các chất có dạng sợi có thớ như bông, len và keratin. Ngay cả 
bakelites cũng được tạo thành từ các phân tử có khối lượng lớn 
(mặc dù Leo Baekeland đã không hiểu gì về cấu trúc phân tử của 
nó). Trong thế kỷ 19, hầu hết các hợp chất cao phân tử được sản 
xuất hoặc bởi sự thực nghiệm mày mò có hệ hoặc đo sự tình cờ. 


Du Pont đã quyết định xây dựng trạm thực nghiệm 
(Experimental Station) tại Wilmington thuộc Delaware. Nhiệm 
-_ vụ của trạm là tiến hành nghiên cứu cơ bản và không có ý định 
làm bất kỳ một ứng dụng thương mại cụ thể nào. Hoạt động của 
trạm được giao cho tiến sĩ Carthers chỉ huy. 


Ngay từ đầu, Cathothers đã đặt ra một cách rõ rằng mục 
tiêu phấn đấu đối với nghiên cứu cơ bản của mình. Ông muốn 
điều chế các cao phân tử có cấu trúc đã biết thông qua các phản 
ứng hóa hữu cơ, đồng thời nghiên cứu sự phụ thuộc các tính chất 
của các hợp chất này vào sự hình thành phân tử của chúng. Nói 
cách khác, ông muốn phát triển cơ sở lý thuyết của các phản ứng 
polyme hóa. 


Carothers đã tập trung sự nghiên cứu vào việc tổng hợp 
chất đẻo polyamide. Ông đã chọn một polyme đơn giản với 
những liên kết phân tử trong len và tơ tự nhiên. Theo thuyết của 
ông, polyme có thể được dùng để sản xuất loại sợi có tính đàn 
hồi tốt. Ngày 23 tháng 5 năm 1934, một polyme đã được tổng 
hợp. Dung dịch nóng của nó đã được đổ đày vào bơm tiêm và 
được phun qua các lỗ kim tiêm cực nhỏ và loại sợi tổng hợp đầu 
tiên trên thế giới đã được tạo thành như vậy. Sợi này đã được kéo 
đài gấp nhiều lần dưới những điều kiện lạnh. Sợi đã kéo căng 
được các cộng sự của Carothers thử nghiệm sức bền một cách rất 


09 


khắt khe. Nó thể hiện những tính chất đáng chú ý và tốt hơn cả 
các loại sợi tự nhiện đang sử dụng lúc bấy giờ. Chính lý thuyết 
polyme hóa của Carothers đã dự đoán được điều này. Carothers 
đã chỉ phí mất khoảng Ï triệu đôla để phát triển polyme 66. Các 
kỹ sư triển khai và những người khác đã điêu hành giai đoạn 
triển khai quá trình sản xuất tới quy mô thương mại. 


Năm 1938, Du Pont đã công bố một cách công khai VIỆC 
bán loại sợi tổng hợp mới này dưới dạng lông bàn chải đánh 
răng. Sợi này có tên là "Nylon 66”. Một vài nhà sử học cho rằng 
tên này được suy ra bởi việc kết hợp các tên của hai thành phố 
lớn trên thế giới là New York và London. Con số 66 thể hiện sỐ 
nguyên tử cacbon tron§ nguyên liệu sử dụng để sản xuất polyme 
tổng hợp mới này. 


Năm 1938, nylon do Du Pont tổng hợp đã làm thay đổi nền 
công nghiệp may mặc và thời trang. Nylon đã được cung cấp 
bình thường với những số lượng hạn chế dưới dạng sợi dệt bít tất 
đài. Đây là lần đầu tiên một loại sợi tổng hợp dùng cho khách 
hàng có những đặc tính hảo hạng thực sự chứ không phải là loại 
vật liệu nhân tạo rẻ tiên mô phỏng theo sợi tự nhiên. Trong 
những năm Chiến tranh thế giới II, khi việc cun§ cấp tơ lụa từ 
miền Viễn Đông bị người Nhật Bản đang cai trị trong vùng ngăn 
chăn thì nylon được sử đụng một cách rộng rãi để đệt bít tất, xà 
cạp, thay thế tơ lụa. Trong khoảng một năm kể từ lần tổng hợp 
nylon đầu tiên của Carothers vào năm 1939, hơn 64 triệu đôi bít 
tất dài bằng nylon đã được bán. Hàng nylon đã bán chạy như 
tôm tươi và khi đó Du Pont đã phát triển rất thịnh vượng. Tuy 
vậy, Carothers đã không còn sống để nhìn thấy ngày đó. Ông đã 
mất năm 1937 khi chưa đến 42 tuổi. 


100 


Hành trình công nghệ từ Baekeland đến Carothers: một sự so 
sánh 


Công nghiệp hóa chất ở Mỹ đã phát triển theo một quãng 
đường dài từ Veiox của Baekeland năm 1893 và 8¿kelie năm 
1907 đến chất Nyion 66 của Carothers năm 1934. Baekeland 
không coi trọng việc hiểu một cách đẩy đủ những nguyên lý lý 
thuyết đằng sau quá trình sản xuất bakelite. Ngược lại, Carothers 
là một nhà khoa học mà nhiệm vụ đầu tiên của ông là phải tìm 
hiểu những nguyên lý của tự nhiên. Ông đã đặc biệt cố gắng 
nghiên cứu nhằm tìm kiếm những bằng chứng bảo vệ thuyết 
polyme hóa của mình. Ông không coi trọng việc sản phẩm kết 
quả nghiên cứu có khả năng thương mại hóa hay không. 


Trong những năm 1890, Baekeland đã tự mình nghiên cứu 
và đã bị buộc phải trở thành nhà doanh nghiệp để thương mại 
hóa công nghệ bakelite của mình. Ngược lại, Carothers đã được 
Du Pont mời hợp tác và dành sự tự do và tiên tài trợ để ông tìm 
tòi những bí ẩn của tự nhiên. Bằng cách làm này, công ty tài trợ 
có thể thương mại hóa toàn bộ các sản phẩm mới đến với thị 
trường có rất ít sự cạnh tranh trong một thời gian dài. 


Backeland phải tự chị! mọi rủi ro trong việc thương mại 
hóa công nghệ của chính ông. Ngược lại, Carothers được tự đo 
nghiên cứu và được cấp tiền tài trợ. Tuy nhiên tri thức mà ông 
sáng tạo ra lại trở thành sở hữu của công ty tài trợ. Carothers đã 
lợi dụng sự ủng hộ của các kỹ sư triển khai và nhiều nhân viên 
khác của Du Pont để thương mại hóa thành công Nylon 66 chỉ 
trong vòng 4 nãm. Nếu không như vậy thời gian để đi tới thành 
công có lẽ sẽ phải lâu gấp 4 lần hoặc không bao giờ có thành 
công như vậy. 


HUÀI 


Những sự kiện lịch sử nêu ở trên đã minh họa việc nghiên 
cứu khoa học ở các phòng thí nghiệm có ích như thế nào. Các 
phòng thí nghiệm của General Elictric, AT&T và Du Pont đã thu 
lại các khoản lợi lớn cho các nhà tài trợ. Tất cả các công ty đó đã 
giữ vững những vị trí hàng đầu trong các ngành công nghiệp 
tương ứng. 


Trong những năm 1990, AT&T vẫn là công ty viễn thông 
lâu đời nhất và lớn nhất thế giới và DuPont vẫn là công ty hóa 
chất được tôn trọng trên thế giới. 


4. Tiếp thu các công nghệ mới 


Không phải mọi công ty đều có thể và cần phải triển khai 
tất cả các công nghệ mà họ cần cho chính họ. Sự triển khai các 
công nghệ mới thường đòi hỏi những khoản đần tư kinh tế và 
nguồn nhân lực rất lớn với nguy cơ rủi ro rất cao. Các công ty 
khác nhau có các sở trường khác nhau. Nói cách khác, chúng có 
những kỹ năng đặc biệt, mà nhờ đó, chúng là công ty mạnh nhất 
trong ngành kinh đoanh của mình. Tiếp thu các công nghệ mới 
có thể là chiến lược hiệu quả trong một số hoàn cảnh nào đó. 


Ở Nhật Bản trong những năm xây dựng lại sau chiến tranh, 
từ những năm 1950 và 1960 nhiều công ty đã tiếp thu một cách 
tích cực các công nghệ của Mỹ. Ví dụ, công ty Sony Corporation 
đã được cấp phép về công nghệ transistor của Bel]l Laboratorles 
sử dụng trong rađiô cỡ nhỏ. Thành công của rađiô bán dẫn trên 
công nghệ tiếp thu được đã giúp Sony trở thành công ty đứng 
đầu thế giới về công nghệ âm thanh và hình ảnh. 


102 


Năm 1968, Busicom, một công ty Nhật Bản chuyên sâu vê 
máy tính đã ký hợp đồng với Intel (Mỹ) để ứng dụng công nghệ 
sản xuất chíp điện tử máy tính loại mới. Các nhà thiết kế Nhật 
Bản đã thiết kế máy tính với một bộ 12 mạch tổ hợp trên một 
bảng mạch in. Các nhà thiết kế Intel đã để nghị một giải pháp tốt 
hơn - có nghĩa là, tạo ra một chíp bán dẫn có thể được lập trình 
để hoạt động như một máy tính. Thế là chíp vi xử lý đầu tiên 
Intel 4004 đã được thiết kế và được đưa ra. 


Điều trớ trêu của lịch sử là ở chỏ, sau này Intel đã nhận 
thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi hơn của các chíp vi xử lý mà 
họ đã triển khai cho Busicom, nhưng để áp dụng công nghệ bộ vi 
xử lý cho các thiết bị khác, Intel lại phải xin phép sử dụng công 
nghệ chíp vi xử lý ngược trở lại từ Busicom và phải thanh toán 
mỗi lần 60.000 USD. 


5. Có được công nghệ mới nhờ sự hợp tác 


Họp tác với các trường đại học 


Hiện nay với đội ngũ cán bộ khoa học rất đông đảo, được 
tài trợ, trong nhiêu lĩnh vực nghiên cứu cơ bản nên các trường 
đại học thực sự là những nguồn cung cấp công nghệ rất phổ biến 
và hiệu quả. Tuy vậy các trường cũng thường đưa ra những điều 
kiện ràng buộc khi họ cộng tác với các doanh nghiệp. Mục tiêu 
đầu tiên của các trường là dạy học và/hoặc theo đuổi việc phổ 
biến kiến thức, hệ thống thời gian của họ được xác định bởi 
những bảng lịch dạy và nghiên cứu. Những thông số để đánh giá 
những kết quả của một trường đại học là số lượng các sinh viên 
tốt nghiệp, các công bố về công trình nghiên cứu, những tài trợ 
đã thu được v.v... Ngoài ra, các thành viên trong các nhóm 
nghiên cứu ở các trường hay mong muốn công bố sớm các kết 
quả nghiên cứu đôi khi ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các kết 

103 


quả nghiên cứu trong kinh doanh. Đây là những vấn đề các 
doanh nghiệp cần lưu ý. 


Hợp tác với chính phủ 


Các chính phủ ở hầu hết các nước thường là nguồn chủ yếu 
của các công nghệ dựa trên sự nghiên cứu và triển khai chung 
trên cơ sở nguồn tài trợ của nhà nước. 


Hợp tác với các đối tác phi cạnh tranh 


Đôi khi các công ty cần tìm hiểu và liên minh với các cơ 
sở hoặc đối tác đang sở hữu một số công nghệ cần thiết. Những 
sự liên minh như thế tiết kiệm được một lớn thời gian và sức lực 
để "phát minh lại bánh xe tương tự”, như người ta thường ví khi 
cố mày mò nghiên cứu những sản phẩm mà người khác đang sản 
xuất. Các công ty Nhật Bản như Sony, Toshiba, Canon và các 
công ty khác đã được lợi rất nhiều nhờ những sự liên minh hiệp 
đồng phát triển với các công ty không cạnh tranh khác. Tương 
tự, Eastman Kodak đã liên minh với Canon để thúc đẩy công 
nghệ photocopy của họ. 


Ngược lại, một vài công ty khác bị ảnh hưởng bởi những 
thành kiến "noi imvemted here (NIH)" sẽ không chấp nhận được 
thực tế là các công ty khác hoặc các đối thủ của họ có thể phát 
triển các khả năng công nghệ cao hơn hẳn. Những công ty như 
thế thường sẽ rất hối hận vì "sự từ chối" của họ, vì sau đó họ sẽ 
bị mất sức mạnh trong thị trường. 


Hợp tác công nghệ với các đối thủ 


Điều này có vẻ như là một phương pháp kỳ cục nhằm thu 

được công nghệ mới, nhưng nó đã từng xảy ra. Lý do đầu tiên để 

“nhảy múa cùng với quân thù" là vì sự liên minh như thế có thể 
104 


giảm bớt được chỉ phí cho sự triển khai công nghệ mới, tính vi. 
Nhờ việc bắt tay với nhau, các đối thủ giảm được nguy cơ thất 
bại của chính họ. Tại sao như vậy? Đây chính là nghệ thuật đồng 
phát triển. Chúng ta có thể xem xét ví dụ sau đây: 


Hãng Kodak, người tiên phong của công nghệ nhiếp ảnh, 
đã có sự chuyển biến chưa từng có trong những năm 1900. Đầu 
tiên, Kodak đưa ra các sản phẩm nhiếp ảnh độc quyền nổi tiếng 
thế giới của mình - từ máy ảnh Brownie năm 1900 đến máy ảnh 
đĩa và photo CD nhiều thập kỷ sau đó. Tuy nhiên, vào năm 1995, 
một cuộc cách mạng hệ thống công nghệ nhiếp ảnh mới, được 
gọi là Advønced Photo Sysrem (APS) đã ra đời. Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị của Kodak, ông George Fisher, đã xem APS như 
là một cuộc cách mạng giống như việc George Eastman đã tưng 
máy ảnh Brownie ra thị trường vào năm 1900. 


APS gồm film khổ 25mm rất tân tiến, một máy ảnh gọn 
gàng, kiểu mới, có thể chụp được hình ảnh theo 3 khổ khác nhau 
và hệ thống rửa ảnh hiện đại. Còn một điều cơ bản nữa là Kodak 
đã phát triển tiêu chuẩn công nghệ mới này nhờ sự hợp tác với 4 
đối tác (vừa là đối thủ) Nhật Bản là Fuji Photo, Canon, Nikon và 
Minolta. Với nhiệm vụ phát triển tiêu chuẩn thế giới mới cho 
ngành nhiếp ảnh, Kodak và các công ty đồng phát triển công 
nghệ này đã cấp licens cho 40 công ty khác được phát triển các 
sản phẩm và dịch vụ APS. 


Tại sao Kodak đã bắt tay với đối thu để phát triển APS? 
Chúng ta có thể suy đoán: Trong những năm 1980, các nhà lãnh 
đạo của Kodak đã hiểu rằng việc chụp ảnh ở Mỹ nói chung đã là 
một hoạt động (công nghệ) hoàn thiện. Với sự phụ thuộc nhiều 
vào nguồn lợi thu được từ phim chụp ảnh bạc halogenua, Kodak 


105 


đã phải đối mật với cuộc tấn công có tính chất quyết định của 
công nghệ chụp ảnh kỹ thuật số đang phát triển. Đối thủ Fuji 
Photo và các nhà sản xuất máy ảnh khác ở Nhật Bản cũng gặp 
trường hợp tương tự. 


Tất cả các công ty này đã hiểu rằng họ đang đối mặt với 
nguy cơ rất lớn do công nghệ ghi hình bằng kỹ thuật số hơn là 
đến từ sự cạnh tranh giữa họ với nhau. Họ cũng biết răng để tiếp 
sức cho thói quen chụp ảnh của các khách hàng, họ cần phải làm 
cho việc chụp ảnh trở thành một việc cực kỳ dễ đàng. Nhiều nhà 
nhiếp ảnh nghiệp dư vẫn còn rất vất vả trong việc nạp phim vào 
máy ảnh của họ. Họ muốn có các khổ ảnh khác nhau. Họ muốn 
có máy ảnh gọn nhẹ hơn, chụp đẹp hơn và dễ sử dụng hơn. 


Kodak và những công ty khác cũng biết rằng chỉ một công 
ty đơn độc thì không thể nào có được sức mạnh trước thị trường 
máy ảnh rộng lớn. 


Vào tháng tư năm 1991, Kodak đã yêu cầu tổng giám đốc 
điều hành kinh đoanh APS mới thành lập một đội triển khai công 
nghệ có chức năng chéo. Các thành viên có năng lực cao và Tay 
nghề đa năng thu thập từ nhiều nhóm khác nhau (kể cả nhóm 
tiếp thị, nghiên cứu thị trường, R&D, sản xuất phim, thiết kế 
máy ảnh và nhóm dịch vụ thiết bị rửa ảnh). 


Vài tháng sau, cuối nãm 1991, Kodak đã ký một hợp đồng 
hợp tác phát triển công nghệ với Fuji, Canon, Minolta và Nikon. 
Họ được gọi là nhóm G5. Mục tiêu của họ là mang lại cho công 
nghiệp nhiếp ảnh một nền móng công nghệ hoàn toàn mới, từ 
phim cho đến việc rửa ảnh. Nhiều phát mình về công nghệ nhiếp 
ảnh cần để phát triển công nghệ mới đã được trao đối hoặc chia 


106 


sể với nhau. Các đối tác toàn cầu G5 đã làm việc cùng nhau 
trong suốt 5 năm liền thông qua việc tổ chức các cuộc họp luân 
phiên ở Mỹ và Nhật Bản. Cuối cùng, sau khi hàng tỷ USD đã 
được 5 nhà đồng phát triển đầu tư, Advanced Photo System 
(APŠ) đã có mặt trên khắp thế giới và tháng 2 năm 1996. Kodak 
đã tung sản phẩm APS của mình dưới cái nhãn Advantix và khẩu 
hiệu ”Hãy chụp thêm các bức ảnh nữa - Take Pictures Further®. 
Một vài nhà quan sát đã cảm thấy rằng khẩu hiệu này không hay 
bằng khẩu hiệu "khoảnh khắc Kodak". 


Các nhà nghiên cứu và các kỹ thuật viên của Kodak, những 
người đồng sở hữu các bằng phát minh về kỹ thuật số dựa trên từ 
tính áp dụng trong APS, đã nhận được giải thưởng "Nhà phát 
minh của năm” của Intellectual Property Owners (Hội những 
người sở hữu độc quyền trí tuệ), một hiệp hội của các công ty và 
các cá nhân có các bằng phát minh. 


Với sự hợp tác phát triển đối với APS, Eastman Kodak lại 
một lần nữa tiên phong đưa ra một mẫu mới và được tiếp thêm 
sức mạnh công nghệ trong khi nếu chỉ phí một mình thì một 
công ty riêng biệt không thể chịu nổi. 


lII. BẢO VỆ SỰ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO CÔNG NGHỆ MỚI 


Cốt lõi của công nghệ mới hoặc ý tưởng đổi mới là tri thức 
(thuộc về trí óc) mà công nghệ là hiện thân. Việc các xã hội và 
các nên kinh tế ghi nhận, thưởng và bảo vệ quyền làm chủ sở 
hữu trí tuệ sẽ khuyến khích các nhà phát minh phát hiên ra nhiều 
điều mới hơn và chia sẻ với những người khác cái mà họ đã phát 
hiện ra. Theo Abraham Lincoin: "Các bằng phát minh cung cấp 
nhiên liệu cho ngọn lửa của thiên tài". 


107 


Việc làm chủ sở hữu trí tuệ không phải lúc nào cũng cao 
quí như Âb€ Lincoìn mong muốn. Đã có rất nhiều “Cuộc chiến” 
xung quanh việc bảo vệ độc quyền sở hữu trí tuệ, nhất là ở Mỹ 
và các nước công nghiệp phát triển. Các vấn đề xét và cấp patent 
cũng có nhiều thay đổi. Chẳng hạn đầu những năm 1980 Quốc 
hội Mỹ duyệt xét những thay đổi trong bộ luật đặc quyền sáng 
chế Mỹ và lập kế hoạch tổ chức lại "Văn phòng Bằng sáng chế 
và Nhãn hiệu đăng ký Mỹ" (PTO) thành công ty bán tự trị, Hhuộc 
chính phủ. Những thay đổi đã được đẻ nghị là chỉ công bố bằng 
sáng chế 18 tháng Sau khi đệ đơn, thay vì các bằng sáng chế 
được cấp ngay như trước đây. 


Các nhà phát mịnh sợ rằng những thay đổi có thể làm giảm 
bớt quyền bảo vỆ sở hữu trí tuệ của họ. Trong nhiều năm, họ đã 
không nhận được Sự ủng hộ của các toà án. Nhưng việc này đã 
thay đổi năm 1982, khi Tòa kháng án Mỹ (Court of Appeals) 
được thành lập cho các trường hợp liên quan đến bằng sáng chế. 


Sau đó, những gì liên quan đến bằng sắng chế đã hoàn toàn thay 
đối. 


Năm 1997, Tòa kháng án Mỹ đã dành 103 triệu USD để 
cho Raymond V.Bamadian và Công ty Fonar Corporaion của 
ông vì đã chứng mình được họ là những người phát minh ra công 
nghệ ghi hình bằng phương pháp cộng hưởng từ trong Vụ kiện 
chống lại công ty General Electr1c. 


1. Những phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ hoặc bảo vệ 
công nghệ 


Đề bảo vệ sở hữu trí tuệ, các nhà phát minh hoặc các cơ sở 
sản xuất kinh doanh có thể áp dụng một trong các phương pháp 
SaU: 


108 


1. Đăng ký bằng phát mình (patent) 


Người phát minh gửi những tài liệu kỹ thuật hợp pháp để 
trình lên cơ quan được chính phủ uỷ quyền xét cấp các loại 
chứng chỉ và bằng phát minh (patent). Các patent khi đã được 
cấp cho nhà phát minh sẽ ngăn cản các cá nhân, tập thể không có 
sở hữu hợp pháp patent được sản xuất, sử dụng hoặc bán các sản 
phẩm hoặc quy trình đã được đăng ký phát minh. 


Một phát minh có thể được cấp bằng cần phải là mới, hữu 
ích, hoàn toàn không phải là sự cải biên của một sự việc đã biết. 
Ở Mỹ các phát minh cũng không thể được cấp bằng nến nó đã 
được bán, đã được sử đụng hoặc thậm chí được thông báo một 
cách công khai một năm trước khi đệ đơn xin cấp bằng và thời 
hạn bảo vệ patent tùy từng trường hợp cụ thể. Chi phí trung bình 
cho việc đệ trình patent, điểu tra patent và bảo vệ chống lại 
những sự phản đối cũng mất khá nhiều tiền; chẳng hạn từ 5.000 
đến 20.000 USD (hoặc thậm chí nhiều hơn), phụ thuộc vào tầm 
mức của patenI. 


2. Đăng ký quyền tác giả (bản quyền) 


Quyền tác giả bảo vệ các công trình sáng tạo đã được giới 
thiệu dưới dạng cụ thể rõ ràng. Quyền tác giả sẽ ngăn cản việc 
sao chép trái phép công trình đã được đăng ký bản quyền hoặc 
công bố vật mô phỏng công trình bởi bất kỳ một người nào khác 
ngoài người có độc quyền tác giả. Ở nhiều nước thời gian giữ 
độc quyền, nhìn chung, kéo dài suốt cuộc đời tác giả, cộng thêm 
50 năm nữa. Ở Mỹ chỉ phí trung bình cho việc đệ trình bản 
quyền tác giả có thể từ I50 đến 300 USD. 


109 


3. Đăng ký nhân hiệu độc quyền 


Các nhãn hiệu được đãng ký bảo vệ gồm các từ ngữ, các 
biểu tượng và kiểu thiết kế nhãn hiệu đại điện cho nguồn gốc của 
bàng hóa hoặc dịch vụ. Bảo vệ nhãn hiệu đăng ký chống lại sự sử 
dụng các từ ngữ hoặc biểu tượng tương tự, một cách lập lờ, làm 
lân lộn nguồn gốc của các hàng hoá khác với nguôn gốc của 
hàng hoá đã đăng ký nhãn hiệu. Thời gian cho nhãn hiệu đăng 
ký là tùy theo yêu cầu, thường là 10 năm và sau đó chúng có thể 
được gia hạn. Chỉ phí trung bình cho việc đệ trình nhãn hiệu 
đăng ký, gồm cả việc điểu tra nhãn hiệu đăng ký và bảo vệ 
chống lại những sự phản đối cũng khá lớn, chẳng hạn ờ Mỹ số 
tiên này có thể đễ đàng vượt quá 1000 USD và hơn thế nữa. 


4. Giữ kín các bí mật côn§ nghệ 


Nhà phát mình hoặc công ty có thể không dùng những 
cách đã nêu ở trên trong việc bảo vệ hợp pháp những sở hữu trí 
tuệ của họ. Thay vào đó, họ thích giữ kín những bí mật công 
nghệ của mình. Điển hình của trường hợp này là hãng nước giải 
khát Coca-Cola. 


Hãng Coca-Cola đã sử dụng thành công chiến thuật giữ bí 
mật nhãn hiệu trong ngành công nghiệp nước giải khát cạnh 
tranh gay gắt. Công thức pha chế Coca-Cola đã được lohn Siynh 
Pemberton, một dược Sĩ ở Auanta, phất triển vào năm 1886. Sau 
hơn 100 năm, thành phần của Coca-Cola vấn còn là một bí mật 
công nghệ được những người nối nghiệp người đã phát mình ra 
nó giữ kín. Có một số rất ít người (không ai biết được là bao 
nhiêu) có quyên được biết bí mật cách pha chế và công thức của 
Coca-Cola. 


110 


Nếu người phát rninh ra Coca-Cola đã đăng ký bằng sáng 
chế cho công thức Coca-Cola với "Văn phòng Patent Mỹ" thì 
thành phần của Coca-Cola đã trở thành sở hữu công cộng sau 17 
năm - có nghĩa là đến năm 1903 mọi người đều có thể sử dụng 
công thức pha chế và quá trình để sản xuất ra thứ nước uống "kỳ 
lạ" này. Đổi lại, người phát minh sẽ được phép sử dụng độc 
quyền công thức đó trong thời gian đăng ký patent. 


Nhờ việc giữ bí mật công thức pha chế của Coca-Cola, 
những người sở hữu của nó đã xoay sở để giữa kín sở hữu trí tuệ 
của họ trong một thời gian đài mà không cần nhiều sự hỗ trợ của 
chính phủ Mỹ. Để giúp các nhà phát minh và các nhà doanh 
nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, 
đặc biệt các vấn đề liên quan đến đăng ký phát mính (patent), 
chúng ta có thể tham khảo hoạt động của một hệ thống cấp 
patent lâu đời nhất trong lịch sử: Hệ thống cấp patent của Mỹ. 
Thuật ngữ “patent” được suy ra một cách tỉnh lược từ "letters 
patent" tức là chú giải các tài liệu ban sự đặc quyền. Trên thực 
tế, thuật ngữ patent được chính phủ độc quyền sử dụng trong 
việc cấp quyền sở hữu độc quyền về làm, sử dụng hoặc bán ra 
các sản phẩm. Vì những ảnh hưởng của sự độc quyền mà chính 
phủ đã công bố những quyền như thế cho các nhà phát minh để 
đổi lấy những bí mật của các phát minh và phát hiện của họ. 
Thời gian độc quyền theo quy định là có giới hạn. Ý nghĩa tiềm 
ẩn của sự trao đổi này là để "thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và 
các giải pháp hữu ích”. 

Trong Hiến pháp Mỹ dự thảo vào cuối thế kỷ 18, chính 
phủ Liên bang Mỹ đã được trao quyền cấp các bằng sáng chế 
(patent) và bảo vệ bản quyền cho các tác giả để "thúc đẩy 
những tiến bộ của khoa học và giải pháp hữu ích bằng cách 
giữ an toàn, trong một thời gian giới hạn, cho các tác giả và 


11 


các nhà phát minh, quyền độc quyền đối với các bản thảo và 
các phát hiện của họ”. 

Ngày 10 tháng 4 năm 1790, một đạo luật có tính pháp lý 
đã được thông qua. Vì những viên chức cao cấp của chính phủ 
Liên bang Mỹ khi đó "rất bận” vì nhiều thứ khác nên chỉ có một 
số rất Ít patent được cấp trong những năm đầu tiên sau khi nước 
Mỹ độc lập. Một đạo luật mới đã được thông qua ngày 11 tháng 
2 năm 1793 nói rằng quyền cấp bằng sáng chế vẫn là dưới sự chỉ 
đạo của Chánh văn phòng Quốc hội Mỹ, nhưng các paten† được 
cấp tuân theo những yêu cầu, đúng qui cách đệ trình bản thảo, 
bản vẽ, mô hình và lệ phí cần thiết. 


Phương pháp cấp patent không cần sự kiểm tra này đã làm 
tăng tốc độ cấp patent lên hơn 600 patent một năm. Hoạt động 
này kéo dài đến ngày 4 tháng 7 năm 1836, khi một đạo luật mới 
được thông qua. Đạo luật này bao gồm cả sự "kiểm tra” trong 
việc cấp patent. Vào thời kỳ đó, hoạt động này đã được nhiều 
quốc gia khác làm theo. Những đơn xin cấp patent dược các 
quan chức kiểm tra, những người này cũng có quyền chấp nhận 
hoặc từ chối. Tại đây cũng có cả những điều khoản về việc 
chống lại các quyết định. Bộ luật năm 1836 đã được sửa đối 
nhiều lần, cho đến năm 1870, khi bộ luật vẻ patent lại được viết 
lại hoàn toàn. Sau đó, Quốc hội Mỹ còn thông qua khoảng 60 
luật liên quan đến patent, cho đến năm 1952, khi luật đã được 
sửa đổi lại dưới cái tên "Điều 35 bệ luật vẻ đăng ký phát minh 
của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ” 


2. Tiêu chuẩn và nội dung của các patent 


Ở Mỹ và nói chung Ở nhiều nước khác, các patent được 
cấp cho sự phát minh "bất kỳ một quá trình, máy móc, sự sản 
xuất hoặc thành phần vật chất mới và hữu ích nào hoặc cho bất 

_ 12 


kỳ một sự cải tiến nào từ đó mà ra". Tuy nhiên các patent được 
cấp cũng dựa trên các nguyên tắc là công trình phải có tính chất 
mới lạ. Do đó, patent không được cấp nếu: a) Nội dung phát 
minh đã được biết hoặc được sử dụng (từ một năm trước ngày 
nộp đơn của người phát minh),hoặc b) Nó đã được đăng ký phát 
minh hoặc được mô tả ở bất kỳ một công bố đã được in ấn, xuất 
bản nào. Khi đăng ký xin cấp patent, phải trình bày nội dung xin 
cấp rõ ràng. Patent có thể bị từ chối ngay cả khi tuy nó là mới 
nhưng điều này không được chứng minh chính xác, cụ thể. 


Người xin cấp patent phải là đang còn sống, trừ một vài 
trường hợp ngoại lệ. Đó là khi nhà phát minh đã chết, người thi 
hành di chúc có thể xin cấp patent; hoặc nếu nhà phát mình bị 
mất trí, người đại diện hợp pháp của người đó có thể đệ đơn xin 
cấp patent. Nếu việc phát minh được đỏng thực hiện cùng với hai 
hoặc nhiều người, họ có thể cùng đệ đơn xin cấp patent với tư 
cách là các nhà đồng phát minh. Đơn xin cấp patent phải có bao 
gồm các nội dung: 


1. Miêu tả của phát minh; 2. Bản vẽ phác thảo (nếu có) liên 
quan đến phát minh; 3. Lời tuyên thệ của nhà phát minh. Đơn 
xin cấp patent cần phải được kèm theo lệ phí xin cấp patent. 


Trong đơn xin cấp patent người ta cũng yêu cầu những 
điều cần khẳng định, những điều cần phải nhấn mạnh một cách 
đặc biệt và rõ ràng về chủ để được coi là sự phát mình. Những 
điều khẳng định đó phải xác định được mức độ của đối tượng 
patent bảo vệ. 


Ở Mỹ trước năm 1870, những đơn xin cấp patent có liên 
quan đến thiết bị phải có mô hình trình theo khi xin cấp. Sau 


113 


này, điều này bị bãi bỏ. Tuy nhiên, trong trường hợp một phát 
minh các thiết bị theo kiểu "động cơ vĩnh cửu”, văn phòng cấp 
patent vẫn có thể yêu cầu một mô hình làm việc được, bởi vì đã 
từng có những nhà phát minh những kiểu máy móc này tuyến bố 
rằng các máy của họ có thể tự sinh ra năng lượng cho chính nó 
và chuyển động vĩnh cửu. Điều này đã từng gây ra nhiều cuộc 
tranh luận trong quá khứ. 


3. Thủ tục cấp patent 


Sau khi văn phòng cấp patent nhận được đơn xin cấp 
patent, người ta tham khảo ý kiến kiểm tra thích hợp. Những nhà 
kiểm tra xem xét các đơn xin cấp patenI. Để xác định xem phát 
minh có phải là mới và có thể được cấp patent hay không, người 
kiểm tra patent phải điều tra từ đâu đến cuối tất cả các patent 
tương ứng được cấp trước đó và cũng phải điều tra từ đầu đến 
cuối cắt cả các patent tương ứng của các nước khác. Để xác 
minh sự hiện đạt cũng như xác minh tính mới của phát minh, 
những người kiểm tra còn phải nghiên cứu cả các công trình liên 
quan đã được in ấn, xuất bản. 


4. Xử lý các vấn đẻ vi phạm quyền sở hữu patenf 


Quyền hạn của người được cấp pateni 


Patent được luật pháp công nhận sẽ trở thành độc quyền. Vì 
thế, nó có tất cả các thuộc tính của sự sở hữu cá nhân. Patent có 
thể được nhượng lại hoặc bán cho những người khác. Nó có thể 
được thế chấp, truyền cho hậu thế bằng di chúc, hoặc được thừa 
kế lại từ những người thừa kế của những nhà phát mình đã chết. 


114 


Sở hữu patent có thể được nhượng lại thông qua một văn 
bản được luật pháp xác nhận khi phát minh đã được cấp bằng 
hoặc cả trong giai đoạn nộp đơn xin cấp bàng. Nếu đơn xin cấp 
patent được nhượng lại và sự chuyển nhượng này được ghi nhận 
ở vàn phòng cấp patent thì patent sẽ được cấp trực tiếp cho người 
được chuyển nhượng. Đôi khi, chỉ một phần lợi tức trong patent 
có thể được chuyển nhượng. Tương tự, người có patent có thể 
chuyển quyền sở hữu việc cấp patent cho phần lãnh thổ đã định 
rõ theo ý của người có patent. Sự chuyển nhượng, sự cấp hoặc sự 
chuyển quyền sở hữu khác cũng có thể được đăng ký ở văn 
phòng cấp patent vào bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu việc chuyển 
quyền này không được đăng ký trong 3 tháng thì không thể bảo 
vệ chống lại được việc bán tiếp theo của patent cho người khác. 


Vì patent đưa ra quyền đặc biệt cho người sở hữu để ngăn 
cản những người khác, sử dụng hoặc bán phát minh, nhà phát 
minh có thể trao quyền cho những người khác để họ thực hiện tất 
cả những điều này, bằng cách nhượng lại giấy phép cho họ. Bản 
chuyển nhượng là bản hợp đồng giữa những người tham gia và 
nó có thể gồm các điều kiện hoặc hạn chế hợp lệ nào đó do các 
bên thoả thuận, chẳng hạn số tiền bản quyền tác giả phải trả (tiền 
nhuận bút). Tuy nhiên, người có patent không được vi phạm các 
điều đã quy định trong hợp đồng. Một số nước còn có các luật và 
các thủ tục đặc biệt đối với việc bán các quyền sở hữu patent. 


Xử lý vi phạm quyền sở hữu patent 


Đạo luật về patent đã xác định sự vi phạm patent là sử 
dụng hoặc bán trái phép sự phát minh đã được cấp patent trong 
phạm vi địa bàn quy định và trong thời hạn quy định. Bị những 
người khác mua chuộc dẫn đến vi phạm quyền sở hữu này cũng 
có nghĩa là đã vi phạm. 


115 


Nếu patent bị vi phạm, biện pháp ngăn ngừa của những 
người có patent là theo vụ kiện chống lại người vi phạm trong 
tòa án vùng tương ứng. Vấn để vị phạm được dần xếp và được 
xác định trên cơ sở những điều khoản quy định trong patent đã 
đăng ký. 


Quyền của Nhà nước đối với patent 


Ở Mỹ, Chính phủ có thể làm hoặc sử dụng bất kỳ một phát 
mình nào đã được cấp patent mà không cần sự đồng ý của người 
có patent. Nhưng người có patent có quyền được bồi thường theo 
luật. Nếu chưa thấy thoả mãn có thể khởi kiện ra tòa. 


Quyền quốc tế đối với pateni 


“ 


Những quyền được cấp cho những nhà phát minh hoặc 
những người sở hữu patent chỉ hạn chế trong phạm vì của nước 
cấp patent. Vì thế, nhà phát mình muốn các quyền sở hữu và 
bảo vệ quyền sở hữu patent tron§ một số nước khác nhau cần 
phải đăng ký nhận patent trong từng nước nếu những nước này 
chưa tham gia hệ thống patent quốc tế. Tuy nhiên, luật pháp 
của một số nước cũng có một số điều ước chung quy định trong 
một vài điều kiện, patent được cấp trong nước khác cũng có 
hiệu lực tại nước họ. Các nước khác nhau trên thế giới có các 
luật về patent khác nhau về nhiều chỉ tiết. Thông thường luật về 
patent thay đổi theo: 


1. Đối tượng được cấp patent 
2. Những điều kiện bác bỏ tính chất mới 
3. Những yêu cầu và thủ tục để nhận patent 


4. Thời hạn và những quy định khác có liên quan 


116 


3. Những vấn đề xuất hiện trong thực tế công nhận quyền 
phát minh 


Tranh luận về các luận điển 


Mặc dù các luật về patent chỉ đạo chặt chẽ việc bảo vệ 
patent liên quan tới sự sở hữu trí tuệ của con người, song luôn 
luôn vẫn có nhiều cuộc tranh cãi về các vấn đề này. Sau đây là 
một số dẫn chứng: 


1, Họ tố cáo nhau ăn cắp trước tòa. 


Tháng 5 năm 1993, General Motors (GM) đã công bố cho 
mọi người cùng biết là Jose Ignacio Lopez de Arriortua, một cựu 
thành viên ban quản trị của GM, đã ăn cắp sở hữu trí tuệ của 
GM. Bản công bố cho hay rằng Lopez đã bị Volkswagen, một 
trong các đối thủ cạnh tranh của GM mưa chuộc. Tháng 10 năm 
1992, Borland, một nhân vật chính trong công nghiệp phần mềm 
của Mỹ đã tố cáo một nhân viên cũ đã ăn cắp bí mật công nghệ 
và chuyển chúng cho chủ mới của anh ta là công ty Synatec. Còn 
tiến sĩ Peter IBonyhard đã rời bỏ IBM để sang hãng Seagate 
Technology và đã bị hãng chủ cũ của ông, hãng I[BM, kiện. 


2. Thương mại quốc tế và sự vi phạm bản quyên tác giả 


Thực tế trong thương mại quốc tế, sự vi phạm bản quyền 
và sở hữu trí tuệ đã làm thất thoát những khoản tiền không lồ 
trong các ngành công nghiệp phần mềm máy vi tính giải trí và 
dược phẩm. Theo các hiệp hội thương mại của các ngành này, 
riêng năm 1990, khoản tiền này tính chung cho toàn thế giới đã 
lên tới khoảng 10 đến 12 tỷ USD đối với các sản phẩm phần 

117 


mềm vi tính, khoảng 3 đến 5 tỷ USD đối với các công thức thuốc 
và khoảng 2 đến 3 tỷ USD đối với âm nhạc và băng hình. Nghĩa 
là con số ước chừng sẽ lên đến 15 + 20 tỷ USD mỗi năm. Đôi khi 
theo đánh giá, con số này có thể còn cao hơn rất nhiều. Năm 


1986, đại diện thương mại quốc tế của Mỹ đã ước tính rằng 
ngành kinh doanh của Mỹ đã bị thất thoát cỡ 60 tỷ USD do sự vì 
phạm bản quyền trí tuệ quốc tế. Điều này đã góp phần tăng đáng 
kể các khoản thâm hụt trong kinh doanh của Mỹ. 


Mỹ cũng đã sử dụng 60 tỷ USD thăng dư thương mại với 
Nhật Bản năm 1986 để kiện người Nhật Bản vi phạm bản quyền 
phim video theo mofyp mafia của họ. Do sự vi phạm bản quyền 
tùy tiện của người Nhật Bản vẫn còn tồn tại, Mỹ đã cảnh cáo 
nghiêm khắc bằng cách tăng giá nhập khẩu các mặt hàng điện tử 
sản xuất tại Nhật Bản vào Mỹ. Vì vậy, chưa đầy 5 năm, số lượng 


các phim video được sản xuất tại Mỹ bán được đã tăng lên thêm 
300 triệu USD một năm, riêng ở thị trường Nhật Bản doanh số 
bán ra đã được đánh giá là cỡ 350 triệu USD. Mỹ đã đóng vai trò 
chủ đạo các cuộc đàm phán quốc tế về việc bảo vệ sở hữu trí tuệ 
trên các thị trường thế giới. 

Vì một lý do nào đó, những cuộc tranh luận về các quyền 
sở hữu trí tuệ hình như vẫn chưa kết thúc. Những cuộc tranh cãi 
như thế đã và đang tạo ra một phong trào rất mạnh yêu cầu sửa 
đổi các bộ luật về việc cấp bằng phát minh. 


3. Các patent bị ứ đọng 


Trước đây ở Mỹ nhiều đơn xin cấp patent bị xếp xó nhiều 
năm ở Văn phòng cấp pafenI. Điều này đã gây ra tình trạng rắc 
rối đặc biệt. 


118 


Khi những patent này được cấp, những người chủ sở hữu 
của chúng có thể lại kiện các nhà phát minh khác (đặc biệt là các 
công ty lớn với những nguồn tài chính lớn) đã có các phát minh 
vi phạm vào những điều khoản đã đăng ký độc quyền của họ bởi 
vì các nhà phát minh sau không hề biết gì về những mục đãng ký 
đang bị lưu ngăn kéo trong các đơn xin cấp patent ứ đọng chưa 
được giải quyết. 


Văn phòng patent của các chính phủ ở châu Âu và Nhật 
Bản đã thay đổi việc công bố trước danh mục các patent sắp 
được công bố sau 1§ tháng kể từ ngày nộp đơn thay vì phải đợi 
cho các patent này được cấp một cách chính thức. Các công ty 
lớn ở Mỹ đã bị ép buộc phải tuân theo thực tiễn này khi họ đệ 
đơn xin cấp các patent của họ ở các nước này. 


Các nhà phát minh độc lập cho rằng việc công bố trước 
một như thế có thể không bảo vệ được bản quyền của họ chống 
lại sự vi phạm bản quyền của các công ty lớn theo kiểu ăn cắp 
các ý tưởng từ những phát minh của họ. 


4. Việc cấp patent chậm đối với các công nghệ phát triển nhanh 


Một thử thách lớn khác là quá trình cấp patent chậm trong 
các lĩnh vực công nghệ thay đổi nhanh. Trong ngành kỹ thuật sinh 
học và điện tử, vòng đời của sản phẩm đã rút lại một cách đáng kể 
đo sự cạnh tranh toàn cầu trong những năm 1980. Đối với nhiều 
sản phẩm điện tử, vòng đời của sản phẩm bị rút lại chỉ còn vài 
tháng. Kéo dài thời gian chờ sẽ làm cho patent trở nên vô nghĩa, vì 
trong thời gian chờ patent được cấp, công nghệ đã trở nên lôi thời. 


5. Các patemt mang tính cấp tiến trong các công nghệ đang nổi lên 


Trong các lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnh vực 
đang nổi lên khác, các patent cũng đặt ra tình trạng khó xử khác. 


119 


Với các tri thức mới hiện hữu trong các patent, những người 
thanh tra patent, với trình độ chuyên mỡn thấp hơn có thể bị 
nhầm lẫn về kiến thức. Điều này có thể làm châm Sự phát triển 
trong công nghệ trong các lĩnh vực này. Ví dụ về trường hợp cấp 
nhầm patent cho công nghệ gen của cây bông. 


Năm 1994, văn phòng patent Mỹ đã cấp patent cho một 
công ty sinh học kỹ thuật gen đối với tất cả các loại bông. Điều 
này có nghĩa là hàng trăm nhà nghiên cứu và các phòng thí 
nghiệm đang làm việc với Bộ Nông nghiệp Mỹ phải cố gắng có 
được giấy phép và trả tiên cho công ty sinh học để được phép 
nghiên cứu các phương pháp thay đổi gen của các loại bông. 
Điều này có thể làm chấm dứt hoàn toàn việc nghiên cứu sâu 
hơn trong lĩnh vực này và ảnh hưởng xấu đối với tươn§ lai của 
nên nông nghiệp Mỹ. Ngay lập tức, xuất hiện một số lớn các đơn 
kiện lên Văn phòng patent. Do đó, Văn phòng patent đã phải 
thanh tra lại và hủy bỏ patent đã cấp. 


Các chuyên gia về patenl tin rằng, thông thường, troHš 
những năm đầu của công nghệ mới, Văn phòng patent có thể cấp 
nhầm patent có kiến thức cấp tiến thái quá. Do công nghệ và 
công nghiệp phát triển và hoàn thiện dần mà số lượng những 
trường hợp cá biệt như thế sẽ được giảm đi. 


6. Các patent cho phần mễm vì tí nh 


Trong thời đại công nghệ thông tin, các chương trình phần 
mềm máy tính đã đặt ra những thách thức mới đối với quy trình 
cấp patent đã lạc hậu. Trong những năm 1990, công nghệ phần 
mềm phát triển nhanh đến mức mà Văn phòng patent Mỹ đã 
phải ngập đầu với hàng ngàn đơn xin cấp patent đang chờ giải 
quyết. 


120 


Ngoài việc số lượng các đơn xin cấp patent rất lớn, các 
phân mềm máy tính cũng rất khác với các phát minh liên quan 
đến phần cứng đã được cấp bằng sáng chế trong thời kỳ trước đó. 
Mỗi chương trình phần mềm với nhiều modul và hàng ngàn đòng 
lệnh mà tác giả patent có thể dễ dàng lạm dụng hàng trăm patent 
phần mềm khác. Cho đến vài năm trước đây, các chương trình 
phẩm mềm máy tính đã được bảo vệ bản quyền tác giả. 


6. Việc cấp pafent trong tương lai sẽ phải ra sao? 


Thử thách chủ yếu đối với quá trình cấp patent ở thế kỷ 21 
là phải cân đối việc bảo vệ cho các phát minh với vai trò của các 
phát minh này trong việc thúc đẩy sự tiến bộ trong tương lai và 
liên tục nuôi đưỡng các công nghệ mới. Nói khác đi,đòi hỏi một 
sự thảng bằng giữa lợi ích công cộng và lòng tham cá nhân 
không cùng ẩn mình trong các patent. 


I2I 


Chương IV 


PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ SỰ TIN CẬY 
CỦA KHÁCH HÀNG 


Trong những năm 1980 và 1990 một số xu hướng thị 
trường đã có ảnh hưởng sâu sắc đến phương pháp mà các công ty 
công nghệ cạnh tranh nhau trên thị trường. Các khách hàng trên 
thế giới đưa ra những yêu cầu rất cao. Họ đòi hỏi các công !y 
phải trung thành đối với hàng hóa và các dịch vụ thoả mãn nhủ 
cầu của họ. Điều này thúc đấy các công ty công nghệ phải thay 
đổi cách thức triển khai phát triển những sản phẩm mới và cách 
thức tiếp thị những sản phẩm này cho các khách hàng ngày càng 
khó tính. 


Sự tiếp cận với công nghệ và tính mãnh liệt của sự cạnh 
tranh toàn cầu giữa các đối thu kinh doanh đang ngày càng tăng, 
làm ngắn bớt các chu kỳ sống của sản phẩm. Các sản phẩm đã 
được chấp nhận trong nhiều năm đã tiến triển nhanh hơn đến các 
giai đoạn hoàn thiện và sa sút. Điều này diễn ra ở hết ngành công 
nghiệp này đến ngành công nghiệp khác. Các ngành công nghiệp 
sản xuất linh kiện bán dẫn, máy tính và kinh đoanh chương trình 
phần mềm là một trong những ngành đầu tiên phải đối mặt với 
sự ảnh hưởng của sự thay đổi đó. Với sự phát triển sản phẩm 
mạnh đạn và tự tin của Intel và Microsoft, các sản phẩm mới của 
122 


các hãng này thường xuyên được đưa ra. Các bộ vị xử lý 80286 
đã nhanh chóng bị thay thế bằng 80386, 80486, Pentium và các 
bộ vi xử lý Penttum MMX. Các version chương trình phần mềm 
kế tục nhau đã đến được với thị trường. Trong các lĩnh vực công 
nghệ như thế, các hãng cố gắng hết sức để tiến đến với khách 
hàng trước các đối thủ của họ, bằng cách cung cấp cho khách 
hàng các sản phẩm mới với mẫu mã và chất lượng tốt hơn. 


Những phát triển mới trong công nghệ thông tín đã mở rộng 
khả năng tiếp cận của khách hàng với các thị trường trên thế giới. 
Các khách hàng có thể dễ đàng "lướt" trên Internet để tìm ra 
những đợt khuyến mại mới nhất của các nhà sản xuất trên mọi 
miền của thế giới. Họ có thể tiếp cận được nhiều thông tin hơn bất 
cứ lúc nào trước đây. Với sự cạnh tranh toàn cầu gay gắt và các 
công nghệ trong thời đại thông tin đang phát triển với tốc độ 
nhanh, sự phát triển công nghệ sản phẩm mới có hiệu quả và đáp 
ứng nhu cầu nhanh đã trở thành những điều kiện tiên quyết để có 
được những thành công trên thị trường. Sự thoả mãn khách hàng 
có ý nghĩa quan trọng để duy trì và phát triển sự cạnh tranh. 


Chúng ta thử so sánh một vài hoạt động của quá trình phát 
triển các sản phẩm mới, xác định vị trí thị trường, nuôi dưỡng 
niềm tin của khách hàng và nghiên cứu xem các nhà cung cấp 
hàng hoá và dịch vụ sử dụng những hoạt động này như thế nào 
để thoả mãn nhu cầu của khách hàng đặc biệt đối với các khách 
hàng có mục tiêu. 


l. SẢN PHẨM MỚI VÀ NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG 


1. Ý Nghĩa của thị trường 
Trong những năm Chiến tranh Thế giới II, người Mỹ đã 
huy động tất cả các nguồn vốn và các năng lực sẵn có theo cách 
123 


thức tập trung cao độ. Tất cả mọi người Mỹ đã rất tức giận khi 
người Nhật Bản tấn công vào Trân Châu Cảng tháng 12 năm 
1941. Do ở xa chiến trường ở châu Á - Thái Bình Dương, châu 
Phi hoặc châu Âu cùng với nguồn nhân lực có hạn nên chính 
công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất 
vũ khí của Mỹ. Thảm họa chiến tranh cũng làm nảy sinh 
nhiều công nghệ mới cho ngành rađa và máy tính. Cao su tổng 
hợp đã được phát minh và được chế tạo để đáp ứng sự khan 
hiếm cao su do người Nhật Bản chiếm đoạt các đồn điển cao 
su ở Đông Nam Á. 


2. Người ta bỏ qua khâu tiếp thị 


Sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới HÍ, các công nghệ đã 
phát triển trong thời kỳ chiến tranh được chuyển thành nhiều sản 
phẩm dân sự. Sau đó, những sản phẩm này được tiếp thị cho các 
khách hàng, đặc biệt nhằm vào người lính phục viên có nhiều 
tiên tiết kiệm và rất muốn mua sắm những tiện nghi mới cho 
cuộc sống đân sự hiện đại. Những người lính đã chứng kiến sự 
thiếu thốn vật chất trong cuộc chiến tranh ở châu Âu và trong 
những vùng bị bóc lột Ở Viễn Đông nên họ rất háo hức được bù 
lại điều đó bằng cách cố gắng đạt được tất cả những gì có thể. 
Cùng với sợ bùng nồ về dân số, các gia đình mới cũng cần những 
ngôi nhà của mình được trang bị những tiện nghi hiện đại hơn 
(như radio, điện thoại, tủ lạnh và tất nhiên, nổi bật hơn cả là 
chiếc ôtô mới để làm phương tiện đi lại). Trong điều kiện thị 
trường như vậy, việc bán hàng đã diễn ra nhanh chóng. Hàng 
triệu khách hàng mong đợi và có thể mua tất cả những gì mà các 
nhà sản xuất đưa ra. 


Nhiều sản phẩm mới được phát triển dựa trên sự ứng dụng 
dân sự của các công nghệ dùng trong thời chiến. Các trung tâm 


124 


nghiên cứu - triển khai (R&D) xuất hiện ở mọi nơi do nhu cầu 
trong chiến tranh đã lao vào cuộc chuyển đổi này. 


Tuy nhiên, trong thời kỳ này nhiều phòng thí nghiệm 
R&D của các công ty bị tách biệt khỏi phần còn lại trong các 
hoạt động cưả công ty, vì thông thường, các phòng thí nghiệm 
này chỉ nhận được sự hướng dẫn, giao tiếp rất hạn chế từ phía 
các nhà quản lý cấp cao và các nhà lãnh đạo. Mặt khác một số 
nhà quản lý cấp cao của các công ty chỉ với các trình độ kinh 
doanh chuyên môn tài chính, không thể hiểu được các công 
nghệ, khoa học phức tạp trong cơ sở kinh đoanh của họ, vì thế 
họ thường giao phó những quyết định liên quan đến công nghệ 
cho những người phụ trách kỹ thuật bên dưới. 


Ngoài ra, trong sự bùng nổ sau chiến tranh, nhu cầu thị 
trường hình như không bị hạn chế và phát triển với tốc độ 
nhanh. Các nhà quản lý cấp cao quá bận bịu với các kế hoạch 
nhằm làm tăng khả năng sản xuất để tăng trưởng nền kinh tế. 
Việc này là những thử thách đòi hỏi rất nhiều thời gian. Vì 
Vậy, các nhà quản lý có rất ít thời gian nắm bắt những ý thích 
của khách hàng hoặc các yêu cầu thị trường. Nhiều năm trôi 
qua, cuối cùng người ta mới nhận ra rằng, không phải tất cả 
các bí quyết công nghệ đã phát triển "trong nhà" sẽ được 
chuyển hóa thành công thành các sản phẩm thương mại. Một 
vài sản phẩm đã thương mại hóa được tung ra mà không có sự 
nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng đã không được khách hàng 
chấp nhận. Vào cuối những năm I950, nhiều công ty đang 
phát triển với tốc độ cao đã bị suy sụp nhanh chóng. 


125 


3. Việc tiếp thị thiển cận 


Năm 1960, Giáo sư Levitt ở Trường Đại học Harvard đã 
viết một bài báo trong "Harvard Business Review" (Tổng quan 
kinh doanh Harvard). Ông cho rằng nhiều ngành công nghiệp đã 
phát triển ở đây đang ngừng phát triển vì họ coi thường các 
khách hàng của họ. Ông gọi đó là "việc tiếp thị thiển cận”. Theo 
ông, các ban quản lý cần “hướng toàn tâm về khách hàng” để giữ 
vững sự phát triển của ngành công nghiệp, thâm chí cả khi các 
đối thủ tuyên bố rằng họ không có nhiều cơ hội trong ngành 
công nghiệp này. Ví dụ, Du Pont và Corning là hai công ty 
hướng hoàn toàn về khách hàng nên đã liên tục phát triển nhờ 
tập trung vào những cơ hội thị trường mới. Chỉ một mình năng 
lực R&D khi bị tách khỏi phần còn lại của công ty sẽ không 
chống đỡ nổi sự phát triển mạnh trong tương lai xa. Các ngành 
công nghiệp sẽ ngừng phát triển vì sự thiển cận trước thị trường 
và vì niềm tin sai lầm về những điều thần bí của thị trường, tức là 
tin vào những điều được liệt kê dưới đây: 


Sự tăng không ngừng về số người giàu. 
Sản xuất hàng loạt với mức độ tiết kiệm cao. 


Sản phẩm đã định hướng tập trung. 


DA co 856 


Không sợ có những sản phẩm khác thay thế. 


Rất nhiều đức tin này đã tác động đến hoạt động bán hàng 
vì nhu câu của người bán hàng. Khi đó bán hàng chỉ là việc đổi 
các sản phẩm để lấy tiền của khách hàng. Đó là sự trao đối thực 
dụng chứ không phải là nỗ lực tiếp thị với mục tiều thoả mãn các 
nhu cầu và những yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Chúng ta hãy 


126 


minh họa những vấn đề này bằng cách xem xét việc sản xuất ôtô 
Model T của Henry Ford. 


Sự thiển cận của Model T 


sự minh hoạ nổi tiếng nhất về sự thiển cận trong tiếp thị và 
sự định hướng "bán hàng" của các công ty kinh đoanh ở Mỹ là 
xe Model T của Henry Ford. Xe Model T được định giá và bán 
để duy trì sự vận hành dây chuyền lắp ráp. 


Nó đã có sản "bất kỳ màu sắc nào" mà khách hàng mong 
muốn, nhất là màu đỏ và màu đen. Tính phổ biến lớn của loại xe 
ôtô đó do giá bán thấp và mức độ tiết kiệm cao của nó chứ không 
phải loại xe này đã đáp ứng được yêu cầu cá nhân của khách hàng. 


Thời kỳ khủng hoảng kinh tế kéo dài trong những năm 
1930 đã làm hạn chế khả năng mở rộng số lượng khách hàng 
glầu có của công ty Ford. Ford cũng không sẵn sàng ứng phó khi 
có các loại ôtô được khách hàng ưa chuộng hơn của các đối thủ 
thay thế. General Motors và Alfred Sloan đã đưa ra các sản phẩm 
khác biệt cho các khu vực thị trường khác nhau của các khách 
hàng mua ôtô. 


Trong một thời gian dài kể từ khi có xe Model T, Detroit 
đã không phải là người hướng tới khách hàng. Các khách hàng 
lần đầu tiên giao tiếp với các hãng sản xuất ôtô, thông qua những 
người buôn bán của các hãng đó và sau đó thì thông qua các 
điểm sửa chữa ôtô. Những hãng sản xuất ôtô của Detroit lại 
không hề xem xét đến sự bất mãn của các khách hàng ở những 
nơi giao lưu này. 


4. Từ "cú hích" công nghệ đến việc lôi cuốn thị trường 


Hiện nay "cú hích" công nghệ không còn thiêng nữa, đã có 
quan điểm về công nghệ tiến bộ hơn. Theo quan điểm này, công 


127 


nghệ là quá trình tạo ra sự thoả mãn của khách hàng. Quan điểm 
này TÕ ràng khác với quan điểm xem công nghệ là quá trình tạo 
ra các sản phẩm. Theo Peter Drucher, một nhà lãnh đạo trong 
một công ty công nghệ mới nhất của những năm 1990 thì ”sản 
xuất được xem như một quá trình tổ hợp, chuyển hàng hoá... 
thành sự thoả mãn kinh tế". Bằng cách sử dụng các phương pháp 
tiệm cận, Drucher “đã coi quá trình vật lý của việc sản xuất ra đồ 
vật, nghĩa là việc sản xuất, nằm trong quá trình kinh tế tạo ra giá 
trị kinh doanh. Vì thế, giá trị kinh đoanh của sản phẩm hoặc dịch 
vụ cần phải được các khách hàng truyền thống nhận ra. 


Dưới triển vọng về sức lôi cuốn thị trường, toàn bộ tổ chức 
phải được chỉ đạo để có khả năng đáp ứng và làm thoả mãn các 
nhu cầu của khách hàng, theo đó mục tiêu đầu tiên của quá trình 
sản xuất phải là cung cấp kịp thời thật nhiều hàng hoá mà các 
khách hàng đang cần. Các hoạt động của bộ phận R&D phải 
được giao nhiệm vụ phát hiện và tìm ra các phương pháp mới 
nhằm giải quyết các vấn đề mà khách hàng đề cập. Các hoạt 
động này khác với các hoạt động của các tổ chức phát triển công 
nghệ thông thường. 


A. Sự phát triển của các thị trường 


Những thập kỷ 50 và 60 của thế kỷ 20, với sự tự do thử 
nghiệm và làm theo kiểu "con đường của tôi tôi đi” đã xuất hiện 
những thách thức lớn đối với các nhà tiếp thị. Hầu hết những thất 
bại tiếp thị nhanh chóng được đổ lỗi cho những sự thiếu năng lực 
của công nghệ. Cái đã làm được thì được coi là thành quả của việc 
tiếp thị. Đã xuất hiện lĩnh vực nghiên cứu thị trường để bù đắp cho 
sự thiếu hiểu biết về hành vi, thái độ của khách hàng và về các 
cấu thành của thị trường. Các nhà nghiên cứu thị trường tập hợp 
và phân tích cẩn thận các khía cạnh thực tế từ phía khách hàng. 


128 


Hai cú sốc về dầu lửa trong những năm ¡970 đã chứng to 
tính đễ bị tổn thương của nhiều công ty công nghiệp. Giá dầu đã 
tăng lên vùn vụt và làm giảm nhanh chóng các nguồn vốn của 
các tổ chức. Nhiều công ty không đủ khả năng nghiên cứu mò 
mẫm để đưa ra các sản phẩm mới của mình. Các công ty tiến bộ 
như Du Pont, IBM, GE, Mon Santo ở Mỹ và các công ty khác 
cũng phát hiện ra rằng những thất bại trong sản xuất chủ yếu 
không phải do kiến thức về công nghệ mà chính là do có sự tách 
biệt của công nghệ khỏi các chức năng còn lại. Đối với các công 
ty này, các công nghệ vẫn là những tài sản quí giá, nhưng chỉ khi 
kết hợp chặt chế được tính ưu việt của công nghệ với sự tập trung 
vào khách hàng thì mới có thể tạo ra và duy trì được lợi thế cạnh 
tranh trong thị trường. 


Trong những năm 1980, hai cơn sốc dầu lửa nữa đã xác 
định lại toàn bộ những điều kiện thị trường. Với sự tăng giá dầu 
lửa, túi tiền của các khách hàng bắt đầu bị tổn thương. Người 
tiêu dùng bắt đầu mong muốn trang bị cho mình các sản phẩm 
sử dụng năng lượng, nhiên liệu có hiệu quả, cho dù đó là ôtô, tủ 
lạnh, lò hơi hay các thiết bị khác. 


B. Yêu cầu của khách hàng đang tăng lên 


Cùng với giá cả, khách hàng đã hiểu rõ giá trị của sự quan 
tâm mà các nhà sản xuất dành cho họ. Các nhà tiếp thị đã hãng 
hái thâm nhập vào các thị trường có nhiều triển vọng sinh lợi. 
Cùng với sự thâm nhập vào thị trường, việc đáp ứng những yêu 
cầu khách hàng đã trở thành điều kiện cần thiết để được khách 
hàng chú ý và quan tâm. Các công ty Mỹ càng nhìn thấy rõ hơn 
ai hết sự thâm nhập sâu hơn của các đối thủ nước ngoài. Các 


129 


hãng sản xuất ôtô của Đức đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến các 
khách mua xe ôtô người Mỹ. Sau đó, các đối thủ Nhật Bản cũng 
tiến hành những cuộc tấn công lớn vào các lĩnh vực ôtô, thiết bị 
điện tủ, trang thiết bị nghe nhìn và văn phòng ở Mỹ. Trong 
những năm 1980, sự cạnh tranh toàn cầu giữa các công ty liên 
quốc gia khác nhau đã trở nên vô cùng quyết liệt. Sự sụp đổ của 
Bức tường Berlin và sự tan rã của Liên Xô (cũ) trong những năm 
1990 đã làm tăng nhanh thêm quá trình toàn cầu hóa kinh tế của 
các thị trường thế giới. 


C. Các khách hàng càng ngày càng giỏi về thông tín 


Ngay từ đầu những năm 1990, thời đại công nghiệp đã 
nhanh chóng nhường đường cho thời đại công nghệ thông tin. 
Việc sử dụng Internet và những trang web dễ sử dụng có ảnh 
hưởng quan trọng đến cách thức mà các khách hàng dùng để 
thoả mãn những yêu cầu liên quan đến thông tin. Trong các nước 
công nghiệp hóa, nhiều khách hàng thường thích sử dụng các 
máy tìm tin đễ sử dụng để nhanh chóng thu thập thông tin hơn so 
với các sản phẩm cạnh tranh khác được giới thiệu. Vào thời gian 
rôi rãi họ cũng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều thông tin về các 
nhà sản xuất để có sự lựa chọn thích hợp. Do những thay đổi về 
chính trị, kinh tế và thị trường mà hầu hết các công ty công nghệ 
buộc phải chủ động thường xuyên đổi mới và đưa ra các sản 
phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. 


5. Sản phẩm mới và khách hàng mới 


Với những điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt trên các 
thị trường toàn cầu (kể cả các thị trường Mỹ dễ đàng chấp nhận 


130 


các đối thủ nước ngoài), trong những năm 1990 có rất ít những 
nguồn lợi thế cạnh tranh được duy trì. Một trong những nguồn 
lợi thế như vậy chính là sở trường của công ty trong sự phát triển 
và thương mại hóa các sản phẩm mới để thoả mãn các nhu cầu 
của các khách hàng trung thành và mang lại nhiều lợi nhuận 
nhất. 


Sự thành công của Công ty 3M trong việc phát triển sản 
phẩm mới 


Công ty 3M (Mimnesota Mining & Manufacturing 
Company) được thành lập năm 1902, là nhà sản xuất trên 60.000 
sản phẩm chất lượng cao. 3M đã có lợi thế cạnh tranh to lớn 
chính nhờ sở trường phát triển nhiều sản phẩm mới. Ban quản trị 
của 3M đặt ra mục tiêu thu được hơn 25% doanh số bán những 
sản phẩm mới do họ đưa ra trong 5 năm trước. Tỷ lệ doanh số 
bán các sản phẩm "mới sinh ra" đã được xem như là một biện 
pháp chính để đánh giá năng lực của các đơn vị kinh doanh, 
thành viên và ban quản lý của chúng. 


Hàng năm 3M đưa ra phần thưởng Carlton, (mang tên 
Richard Carlton, chủ tịch của công ty từ năm 1949 đến năm 
1953). Phân thưởng này được tặng cho các nhân viên có công 
đóng góp nhiều cho chuỗi xích sản phẩm của 3M. Nhờ vào những 

_đổi mới công nghệ của mình, trong nhiều thập kỷ, công ty 3M đã 
tăng trưởng đều đặn hàng năm ngay cả khi các cơ sở khác bị tổn 
thương rất nặng do suy thoái kinh tế hoặc thảm hoa dầu lửa. 


Ngay từ khi mới thành lập (1902), Công ty 3M duy trì sự 
phát triển của mình chính bằng cách đáp ứng nhu cầu của các 
khách hàng về giấy ráp nước. Vài năm sau, người bán hàng đã 
báo cáo với người phụ trách R&D rằng nhiều khi các nhà sản 
xuất ôtô rất khó giữ được màu sơn đối với các ôtô được sơn hai 


H31 


màu. Điều này đã gợi ý cho 3M cho ra đời loại băng dính được 
dùng dán bảo vệ những vùng không cần sơn. Công ty cũng đã rất 
nổi tiếng về mặt hàng băng dính Scotch. Ban quản lý của 3M, 
đặc biệt là giám đốc Lewis Lehr rất khuyến khích đổi mới. Trên 
cơ sở đó đã ra đời các sản phẩm kiểu như tập giấy "Post-it”v.v... 
Hơn một nửa số sản phẩm của 3M được sinh ra từ những nhu cầu 
tiêm năng của các khách hàng của công ty. 3M luôn luôn chú ý 
đến điều mà các khách hàng nói. Hầu hết các sản phẩm của 3M 
được tạo ra nhờ sự triển khai những ứng dụng mới trên cơ SỞ 
công nghệ kết dính và sơn phủ. 


Nhìn chung, các nhân viên của 3M được tự do đưa ra 
những ý tưởng mới của mình. Họ được khuyến khích dành 15% 
thời gian của họ để tiến hành những dự án ưa thích của mình. 
Điều này có thể được tiến hành không cần xin xỏ, yêu cầu hoặc 
chờ đợi sự cho phép. Các nhân viên của 3M rất hiếm khí rời bỏ 
tổ chức để đi tìm việc ở nơi khác. : 


6. Tỷ lệ "tử vong" của sản phẩm mới 


Các sản phẩm mới tạo ra của cải và sự phồn thịnh cho công 
ty. Nhưng rất không may là phần lớn các sản phẩm mới thường 
"chết" yểu ngay khi mới chào đời. Tỷ lệ sống sót thấp của các sản 
phẩm mới là đặc trưng của nhiều ngành công nghiệp. Theo nghiên 
cứu năm 1982, trên cơ sở tham khảo ý kiến của công ty Booz, 
Allen và Hamilton, các tổ chức ở Mỹ chỉ thu được hơn 1/3 tổng 
doanh thu sản phẩm từ các sản phẩm mới của họ. 


Đề minh họa, chúng ta hãy xem xét các sản phẩm thực 
phẩm. Chúng ta là các khách hàng đối với hàng loạt sản phẩm 
mới mà ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống đưa 
ra hàng năm. Mặc dù các sản phẩm thực phẩm hình như đơn 
giản và dễ tiêu thụ, song ngành công nghiệp này cũng phải sử 
132 


dụng trong quá trình chế biến nhiều công nghệ khá tính vi như 
đông lạnh, bảo quản và đóng gói. Sự sống còn của công ty trong 
ngành công nghiệp này được xác định bởi luồng sản phẩm mới 
mnà công ty cần phải luôn luôn đưa ra đều đặn. Trong số 2000 - 
5000 sản phẩm mới được ngành công nghiệp này đưa ra hàng 
năm (con số thực thụ phụ thuộc vào tình trạng kinh tế), chỉ có 
5% (100 - 150 sản phẩm) "sống sót” qua được năm tồn tại đầu 
tiên của chúng. Có nghĩa là 95% số sản phẩm mới đã đưa ra thị 
trường bị chết khi đưa ra chưa được bao lâu thậm chí trước khi 
chúng được một tuổi. 


7. Phá huý cái cũ để xây dựng cái mới 


Năm 1973, nhà kinh tế học Joseph Schumpeter cho rằng 
chủ nghĩa tư bản theo kiểu thị trường tự do với các nhà kính 
doanh kiểu mới, những người luôn luôn đưa ra các sản phẩm mới 
và các công nghệ mới, đã làm thay đổi cơ bản những ranh giới 
ước lệ của thị trường. Sự đổi mới đã làm thay đổi mức độ cũng 
như các nguyên tắc cạnh tranh. Gần đây hơn, giáo sư Michael 
Porter của Trường Đại học Harvard cũng cho rằng các công ty 
công nghệ phải nhận ra và khai thác có hiệu quả những nhu cầu 
chưa được đáp ứng của khách hàng bằng cách phát triển và đưa 
ra các sản phẩm khác nhau của mình. 


Sự đối mới trong công nghệ sản phẩm và địch vụ thông tin 


Các sản phẩm thông tin mới, đa dạng luôn luôn được đưa 
ra để tạo điều kiện cho con người giao tiếp được chính xác hơn 
và nhanh chóng hơn. Trước khi phát minh ra văn tự và các sản 
phẩm dùng để viết hoặc in (giấy chẳng hạn) con người giao tiếp 


133 


với nhau bằng lời nói. Khi đó hâu như không có một sản phẩm 
hoặc công nghệ nào được sử dụng như một phương tiện giao tiếp 
trung gian. Nhà vua muốn đưa ra các cáo thị phải tập trung mọi 
người ở trung tâm của thành phố rồi sau đó ngươì mõ sẽ rao to 
những điều cần truyền đạt. Dĩ nhiên điều này sẽ có một số hạn 
chế. Người ta có thể kêu to nhưng chưa đủ để ở xa nghe thấy. 
Một số đân tộc bộ lạc thông minh hơn đã phát triển sản phẩm 
mới - những cái trống - để truyền những thông tin âm thanh được 
mã hóa đi những khoảng cách lớn hơn. 


Rồi sự phát triển của sản phẩm mới khác đã xảy ra - chữ 
viết. Với chữ viết, người ta không cần phải ở gần bên nhau để 
truyền các ý tưởng tới những người khác. Thoạt đầu, người ta đã 
viết trên mọi chất liệu tự nhiên, chẳng hạn như giấy làm bằng 
cây cói ở Ai Cập, những con dấu bằng gỗ và gốm ở Trung Quốc 
và vỏ cây ở thung lũng Ấn Hà. Thế rồi sự phát triển của máy in 
với bản chữ in có thể thay đổi được đã ra đời. Điều này đã làm 
xuất hiện các sản phẩm mới như sách, các bản kinh thánh, là 
những phương tiện có thể truyền bá các nội dung được viết đi xa 
hơn và đến được với nhiều người hơn. Các sản phẩm liên quan 
đến chữ viết đã bắt đầu chiếm ưu thế trong sự giao tiếp của 
chúng ta. 


Thư cũng là một phương tiện truyền đạt thông tin hiệu quả. 
Với những lá thư người ta có thể thông tin hiệu quả đến mọi 
miền của thế giới. Tuy nhiên điều này đã bắt đầu thay đổi cùng 
với sự phát minh và áp dụng công nghệ thông tin điện tín vào 
năm 1844 do Samuel Finley Breese Morse thực hiện. Các nhà 
công nghệ đã thấy được khả năng kiếm tiền trong việc cung cấp 
các sản phẩm và dịch vụ viễn thông cạnh tranh. Năm 1876, 
Alexander Gramham Bell đã đệ trình bằng phát minh máy điện 


134 


thoại đầu tiên của ông, sớm 2 giờ trước khi Elisha Gray làm điều 
đó. Từ đó trở đi, cuộc cạnh tranh đối với các sản phẩm mới đã 
trở nên mãnh liệt. Sức mạnh thị trường đã quyết định sự lựa chọn 
và sự phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin. 


Sự thương mại hóa công nghệ thông tin đã tạo ra các hệ 
thống Western Union, Bell Telephone và các nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông khác. Máy điện báo được nhằm vào các thị trường 
thuộc ngành đường sắt được mở rộng nhanh chóng. Các tổng đài 
viên ngành đường sắt cần sự giao tiếp điện báo để phối hợp và 
sắp xếp thời gian biểu cho các chuyến tàu. Để tránh cho các tàu 
khỏi lao vào nhau, các chuyến tàu đã được định giờ một cách 
chính xác. Đó là sự thách thức rất khát khe vì mỗi quốc gia 
thuộc vào những múi giờ khác nhau. 


Thoạt đầu, máy điện thoại được sử dụng như một thiết bị 
trợ thính và đọc các bản hòa tấu âm nhạc. Nó đã sớm thay thế 
máy điện báo và đã trở thành một kiểu giao tiếp chiếm ưu thế 
thường ngày. 


Vào những năm 1990, việc truyền tin bằng điện thoại đã 
bắt đầu phải đối mặt với những thách thức và các nguy cơ mới 
trong quá trình đổi mới công nghệ. Internet, mạng máy tính dễ 
sử dụng, đã mang lại cách thức giao tiếp kinh tế hơn và nhanh 
hơn, từ một người đến nhiều người hoặc từ nhiều người đến 
nhiều người. 


¡I. MA TRẬN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 


Chiến lược phát triển sản phẩm mới của công ty phụ thuộc 
vào đanh mục vốn đầu tư cho sản phẩm đang tồn tại của công ty 
và vào các đối tượng sản phẩm trong tương lai của công ty. 


135 


Hình 4.1 trình bày các chiến lược phát triển sản phẩm mới 
đã được lựa chọn mà công ty có thể theo đuổi. Chính chiến lược 
tiểm năng này dựa trên ba sự lựa chọn sản phẩm. Công ty có thể 
(1) sử dụng các sản phẩm đang tồn tại của mình và phát triển nó, 
(2) cải tiến chúng thành các sản phẩm có liên quan, hoặc (3) mở 
rộng các nhóm sản phẩm bằng cách phát triển toàn bộ. Theo sự 
xếp loại về tính chất mới lạ từ 1 đến 7, ba sự lựa chọn này đứng 
thứ 1, 4 và 7 tương ứng. 


Tương t:r. công ty có ba sự lựa chọn cho các thị trường mà 
công ty có thể ngắm vào. Theo mức độ xếp loại sự mới lạ của thị 
trường từ 1 đến 7, thứ tự tương ứng của chúng là 1, 4 và 7 tương 
ứng với các thị trường đang tồn tại, các thị trường có liên quan 
và các thị trường hoàn toàn mới. 


Các thị trường bà 7xĩ 
mới ¡ Sự mở rộng thị Sự phát triển 
| trường mới chính sách mới 
Các thị trường có 4x4 
liên quan Sự cải tiến cơ sở 
kinh doanh có 
liên quan 
Các thị trường Lê L 7x1 
đang tổn tại Sự mở rộng sản Sự phát triển 


phẩm sản phẩm mới 


Các sản phẩm Các sản phẩm ' Các sản phẩm 
đang tồn tại có liên quan mới 
Hình 4.1. Các chiến lược phát triển sản phẩm 
136 


1. Sản phẩm ¡mới là gì? 


Một câu hỏi thường phát sinh trong khi phân loại những sự 
lựa chọn sản phẩm mới, đó chính là định nghĩa tính mới lạ của các 
sản phẩm và thị trường. Các sản phẩm chỉ là mới đối với một công 
ty nhất định trong điều kiện xem xét hay là hoàn toàn mới đối với 
mọi công ty và vì vậy, nó là hoàn toàn mới đối với xã hội. Mỗi 
chiến lược trong số 5 chiến lược ở bảng 4.1 thế hiện mức độ rủi ro 
khác nhau. Tuy nhiên, rửi ro thường tương ứng với lợi nhuận có 
thể thu được trong tương lai. Chiến lược phát triển sản phẩm mới 
đều tuân theo câu châm ngôn "không có rủi ro, không có lợi 
nhuận”. Với các mức độ thị trường và sản phẩm, nhà doanh 
nghiệp hoặc công ty có thể lựa chọn một chiến lược thích hợp. 


2. Năm chiến lược mở rộng sản phẩm mới 


1. Chiến lược mỏ rộng sản phẩm hiện có (1 x 1) 


Với chiến lược sản phẩm (1 x !) này, công ty phải quyết 
định thận trọng và giảm tối thiểu các rủi ro. Công ty chọn cách 
mở rộng các sản phẩm đang tồn tại của mình bằng cách tiến 
hành những sự sửa đổi nhỏ hoặc những cải tiến về bao bì, mẫu 
mã. Việc cải tiến này có thể được mở rộng cho nhiều loại sản 
phẩm khác nhau. Quy mô sản phẩm lớn có thể mang lại cho 
Công ty sức cạnh tranh vươt lên irên các đối thủ. 


Yếu tất cả các đối thủ trong ngành công nghiệp theo đuổi 
chiến iượa IxI với sự mở rộng sản phẩm và với tầm cỡ thị trường 
toàn phần vẫn giữ nguyên thì nhìn chung sự tăng thị phần của 
một công ty sẽ làm giảm thị phần của các công ty khác trên thị 
trường đã cho. Hoặc việc tăng nguồn cấp sản phẩm chung có thể 


[37 


làm giảm giá của sản phẩm. Nói cách khác, đó là trò chơi 
"tổng bằng không". Mặc đù điều này. có vẻ như không có rủi 
ro và là chiến lược sản phẩm "an toàn' nhưng nó vẫn kèm theo 
một vài nguy cơ tiềm ấn. Những nguy cơ này xuất phát từ sự 
đe doạ của các sản phẩm và các dịch vụ thay thế (các sản 
phẩm thay thế là các sản phẩm có thể thoả mãn cùng một yêu 
cầu như các sản phẩm đang tồn tại. Sự đe doa của các sản 
phẩm thay thế phụ thuộc giá cả và năng lực cung cấp sản 
phẩm và các chỉ phí cần cho sự thay đổi đột ngột các thói 
quen dùng sản phẩm của khách hàng. 


Để minh họa cho nguy cơ có các sản phẩm thay thế, chúng 
ta hãy xem xét các sản phẩm và dịch vụ điện thoại đường dài ở 
Mỹ. lộ Mỹ có một số hãng dịch vụ điện thoại đường dài như 
ATK&T, MCI và Sprint. Giá sử thị trường tổng cộng đối với các 
sản phẩm và dịch vụ giao tiếp bằng điện thoại vẫn g1ữ nguyên. 
Như vậy, tỷ lệ phần trăm tăng lên trong thị phần của một đối thủ, 
MCI chẳng hạn, thì lại làm cho tỷ lệ phần trăm thị phần của 
AT&T hoặc Sprint giảm đi. 


Vào đầu những năm 1990, nguy cơ chính đối với sự phát 
triển của AT&T, MCI hoặc Sprint không còn xuất phát từ các 
đối thủ điện thoại đường dài mà là từ các nhà cung cấp thông tin 
Intemet. Càng ngày càng có nhiều khách thuê bao điện thoại 
muốn thay đổi sự giao tiếp điện thoại đường dài của họ sang các 
mạng Internet dễ sử dụng các máy tính nối mạng. 


2. Chiến lược phát triển sản phẩm mới (7 x Ï) 


Với chiến lược này, các nhà quản lý mong muốn khảo sát 
tiềm năng của các thị trường đang tồn tại bằng cách đưa những 
sản phẩm mới vào những thị trường này; đó là chiến lược phát 
138 


triển sản phẩm mới (7 x 1). Các sản phẩm mới này có thể được 
thương mại hóa để bổ sung hoặc thay thế các sản phẩm hiện tại 
của công ty. Công ty đưa ra các sản phẩm mới trước khi các sản 
phẩm cũ của họ bị các sản phẩm tốt hơn của các đối thủ cạnh 
tranh khác tÈ.ay thế. 


Công ty Intel, một công ty đứng đầu thế giới về công nghệ 
chíp vi xử lý bán dẫn, thường đưa ra các chíp máy tính mới và có 
chức năng cao dùng cho bộ vị xử lý ngay cả khi các chíp loại cũ 
vẫn còn đang bán rất chạy, Intel đã tìm cách thay đổi sản phẩm 
trước khi các đối thủ cạnh tranh có thể làm việc đó. 


3. Chiến lược mở rộng thị trường mới (Ï x 7) 


Đó là chiến lược nhằm nhận ra các thị trường mới cho các 
sản phẩm đang tồn tại của công ty. Một ví đụ cổ điển về chiến 
lược phát triển thị trường mới (1x7) là việc chí nhánh hãng Arm 
and Hammmer đưa ra mặt hàng sôđa nướng bánh (do Chunrch & 
Dwight sản xuất) vào các thị trường mới, không phải thuộc lĩnh 
vực thực phẩm. Với thành công của bột nở trong lĩnh vực thực 
phẩm nướng, công ty đã tìm cách làm thay đổi vị trí của các sản 
phẩm đang tổn tại cả trong thị trường khử mùi cho tủ lạnh và sau 
đó là thị trường kem đánh răng. 


4. Chiến lược cải tiến các cơ sở kinh doanh có liên quan (4x 4) 


Đó là dạng lai của chiến lược phát triển sản phẩm mới. Các 
công ty lựa chọn chiến lược này mong muốn hạn chế được sự rủi 
ro. Điểu này có thể do hoặc nguồn vốn bị ràng buộc hoặc bị 
những sức ép khác. Công ty không thể có nhiều nguồn tài chính 
hoặc nhân lực để đầu tư vào việc khảo sát đưa các sản phẩm mới 
(chưa được thử nghiệm hoặc có rủi ro) vào các thị trường mới 
chưa qua thử nghiệm. Thay vào đó, công ty có thể cố gắng đạt 

139 


được sự lớn mạnh bảng cách phát triển các sản phẩm có liên 
quan và sau đố đưa chúng tới các thị trường đang tồn tại của 
công ty. Điều này có thể tạo ra điều kiện cải tiến năng lực của 
các cơ sở kinh doanh. 


Chiến lược cải tiến các cơ sở kinh doanh (4x4) có thể có 
rất nhiều dẫn chứng minh hoạ: Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại 
(như AT&T chẳng hạn) có thể đưa ra dịch vụ điện thoại tế bào 
sử dụng sự nối mạng chuyển đổi hoặc có thể đưa ra địch vụ cấp 
nhờ các đường điện thoại sử dụng các đường viễn thông của 
công ty. Tương tự, nhà sản xuất ôtô (như Ford Motor Company 
chẳng hạn) có thể sử dụng các dây chuyển lắp ráp các xe ôtô chở 
khách của công ty để sản xuất các sản phẩm có liên quan, ví dụ 
các xe tải nhỏ hoặc các xe tải nhỏ không mui, có thành xe thấp 
nhằm vào phần thị trường liên quan v.v... 


5. Chiến lược phat triển (chính sách) cơ sở kinh doanh mới (7 x7) 


Đó là thử thách lớn nhất và sự lựa chọn có nhiều yếu tố rủi 
to nhất trong số các chiến lược phát triển sản phẩm mới do công 
ty hoàn toàn phát triển các sản phẩm mới. Nguy cơ càng tăng 
thêm vì sự phát triển các sản phẩm mới ở các thị trường và VỚI 
các khách hàng hoàn toàn mới. tuy vậy, các công ty đang thành 
công có thể tiến hành những sự chuyển đổi như thế. Sự chuyển 
đổi chính sách như vậy giống như con bướm sinh ra từ con sâu. 
Để minh họa, chúng ta hãy xem xét một công ty cung cấp giấy 
nhỏ đã trở thành công ty tầm cỡ thế giới trong ngành công 
nghiệp văn phòng nhờ sự sử dụng chính sách kinh doanh mới 
như thế nào. 

Năm 1906, công ty Haloid được thành lập ở Rochester, 
New York, tại ngôi nhà của công ty ảnh khống lồ Eastman 
Kodak. Mục đích ban đầu của công ty là sản xuất và tiêu thụ 
140 


giấy ảnh. Haloid đã quan tâm đến các máy photocopy với thành 
quả của công ty Rectigraph vào năm 1935, 


Vào cuối những năm 1940, công ty Haloid ở Rochester 
vẫn chỉ là công ty cung cấp giấy nhỏ ở vùng nông thôn ở New 
York. Đó là công việc kinh doanh đầy khó khăn. Rất ít khách 
hàng biết đến công ty này. Tuy nhiên, chủ tịch công ty, ông Joe 
'Wilson, là nhà lãnh đạo biết nhìn xe trông rộng muốn thử mạo 
hiểm đối với các sản phẩm mới cấp tiến. Ông nghe nói rằng 
Chester Caclson, một nhà phát minh ở New York, đã nhận được 
bằng phát minh về quá trình chuyển hình ảnh kiểu photocopy. 
Đó còn là sự thử nghiệm thị trường về kỹ thuật in khô 
(xerocopy) của Carsol, với sự ủng hộ của Viện Batell Memoral. 
Công nghệ này chưa được thử nghiệm đối với thị trường mới lạ. 
Ngay từ năm 1937 Carlson đã tiếp cận với nhiều công ty lớn như 
GE, IBM, RCA v.v... nhưng bọ đã không quan tâm đến sự 
thương mại hóa công nghệ photocopy kiểu này. 


Joe Wilson và Chester Carlson hợp tác với nhau. Wilson 
đã quyết định mạo hiểm xuất vốn để phát triển cơ sở kinh 
doanh mới cho công ty Haloid. Hai người cùng nhau vượt qua 
nhiều khó khăn cản trở. Các công ty thăm dò thị trường hàng 
đầu cho biết nhu cãi tối đa về máy sao chụp trên thế giới chỉ là 
5000 chiếc. Khi đó việc sao chụp bằng máy photocopy đã đối 
mặt với thử thách cạnh tranh của phương pháp sao theo kiểu 
đánh máy rẻ hơn rất nhiều. Mặc dù máy sao chụp khô mới đưa 
ra đã hơn hẳn các thiết bị sao chụp đựa trên công nghệ amoniac 
ướt lúc đó nhưng do nhiều người chưa quan tâm đầu tư nhiều 
cho thiết bị văn phòng nên ban đầu thị trường cho thiết bị 
photocopy rất hạn chế. 


t4I 


Cuối cùng, với những cố gắng bên bỉ, nhóm tiên phong 
Carlson - Wilson chiến thắng trong việc truyền bá các máy 
photocopy. Haloid đã thương mại hoá các quá trình photocopy 
khô và đã tung ra máy photocopy Model A năm 1949, sau đó là 
Xerox, Copyflo năm 1955. Trong năm 1956, các sản phẩm mới 
liên quan đến sự sao chụp tĩnh điện đã đóng góp khoảng 2/5 lợi 
nhuận bán hàng của Haloid. Để biểu lộ sự thay đổi sản phẩm 
này, năm 1958, [oe Wilson đã đổi tên của công ty Haloid thành 
công ty Haloid Xerox. 


Năm 1959, loại máy photocopy dễ sử dụng đầu tiên đã 
được tung ra thị trường. Nó đã được gọi là máy kiểu "Xerox 
914" vì nó sử dụng giấy 9 inch x 14 inch. Sản phẩm máy 
photocopy mới là một thành công lớn và nó đã được bán với số 
lượng lớn chưa từng có. Máy photocopy Xerox 914 đã được các 
khách hàng chấp nhận, đánh bại hẳn các công nghệ cạnh tranh 
khác như công nghệ sao chụp bằng phương pháp rônêô của 
A.B.Dick, công nghệ sao chụp bằng giấy của công ty 3M và 
công nghệ can in ướt của Kodak. 


Tính phổ biến của máy photocopy Xerox 914 đã chỉ ra lỗ 
hồng thị trường vô cùng lớn chưa được khai thác. Để thể hiện lời 
cam kết của mình với cơ sở kinh doanh mới, công ty Haloid đã 
đổi tên thành tập đoàn Xerox năm 1961. Năm 1960, tổng thu 
nhập của Xerox chỉ là 37 triệu USD. Trong vòng 5 năm, tổng thu 
nhập đã tăng vọt lên đến 268 triệu USD. 


Từ ví dụ trên, chúng ta thấy rằng có 5 chiến lược phát triển 
sản phẩm mới khác nhau và nguy cờ kèm theo mỗi chiến lược 
cũng khác nhau. Công ty có thể chọn chiến lược phát triển sản 


142 


phẩm mới tùy thuộc vào các nguồn vốn và sở trường của mình và 
cũng có thể gặp rủi ro. Joe Wilson của công ty Haloid, đã chấp 
nhận mạo hiểm với cơ sở kinh doanh mới về công nghệ máy 
photocopy, trong khi mà nhiều công ty lớn cùng thời lại không 
muốn làm như vậy. Những lợi nhuận cao của công ty Haloid sau 
này là tập đoàn Xerox, tương ứng với nguy cơ và sự bền bỉ của 
ban quản trị của công ty này. 


III. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 


1. Quá trình hiệu quả 


Một khi công ty kinh doanh đã quyết định chiến lược phát 
triển sản phẩm mới, công ty cân phải triển khai quá trình phát 
triển sản phẩm mới đủ sức cạnh tranh và hiệu quả. Quá trình 
phát triển sản phẩm cẩn phải có sức sống vì lẽ số lượng sản 
phẩm mới bị "chết non" rất cao. Mặt khác, quá trình phát triển 
sản phẩm mới có hiệu quả có thể tìm ra các sản phẩm mới "thích 
hợp” đáp ứng các nhu cầu thị trường còn bỏ ngỏ. 


Việc đáp ứng được các như cầu về sản phẩm sẽ dẫn tới 
những thành công trên thị trường. Sự mất cân đối hoặc không 
điều hòa trên thị trường chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại. 


2. Mô hình đồng hồ cát về quá trình phát triển sản phẩm mới 


Vẻ đặc điểm chung, quá trình phát triển sản phẩm mới 
tương tự với hình ảnh của đồng hồ cát. Quá trình phát triển sản 
phẩm mới bắt đầu từ việc xem xét bao quát các hoạt động, càng 
rộng càng tốt. Xuyên suốt các giai đoạn liên tiếp của quá trình 
phát triển sản phẩm, những sự lựa chọn được giảm dần từ nhiều 
khả năng xuống một số lượng hạn chế các khả năng giống như 


143 


chỗ thất lại ở phần giữa đồng hồ cát. Một khi sản phẩm được 
quyết định, chúng lại được toả ra cùng với sự tiến hành chỉ tiết 
hơn. Các phương án kỹ thuật, sản xuất và kiểm nghiêm thị 
trường, phần thực hiện này tương ứng với nửa đáy dưới của đồng 
hồ cát (xem hình 4.2). 


. Tạo ra ý tưởng 

. Sự sàng lọc các ý tưởng 
. Vùng để khả thi về công nghệ 
. Vùng khả thi về kinh doanh 

. Mẫu gốc và thiết kế 
. Kiểm nghiệm/đánh giá thí điểm 


. Quy mô thương mại 


Hình 4.2. Mô hình đồng hồ cát đối với quá trình phát triển 
sản phẩm mới. 
Chúng ta hãy xem xét mô hình đồng hồ cát của quá trình 


phát triển sản phẩm mới một cách kỹ lưỡng hơn. Quá trình phát 
triển sản phẩm mới đây đủ có thể được chia thành 7 lai đoạn sau: 


144 


Giai đoạn I: Sự ra đời của những khái niệm sản phẩm mới. 
Giai đoạn 2: Sự sáng lọc các ý tưởng đã sinh ra. 

Giai đoạn 3: Phân tích tính khả thi về mặt công nghệ. 

Giai đoạn 4: Phân tích tính khả thi về mặt kinh doanh. 
Giai đoạn 5: Mẫu thử nghiệm và thiết kế. 

Giai đoạn 6: Thử nghiệm thí điểm và đánh giá. 

Giai đoạn 7: Nhân rộng thương mại hóa. 


Giai đoạn 1. Sự ra đời của những khái niệm sản phẩm mới 


Quá trình phát triển sản phẩm mới bắt đầu với sự tập hợp 
và soạn thảo các ý tưởng đổi mới đối với các khái niệm về sản 
phẩm mới, những ý tưởng này nhằm đổi mới các sản phẩm đã có 
hoặc phát triển các sản phẩm hoàn toàn mới. Những ý tưởng này 
xuất phát từ rất nhiều nguồn: Một số người tiêu dùng phản ảnh 
hoặc phần nàn về mức độ không thoả mãn của họ đối với các sản 
phẩm được đưa ra. Đôi khi, những người đại diện bán hàng nhận 
được những đề xuất đổi mới từ phía các khách hàng có liên quan 
đến sự cải tiến sản phẩm. Một số nhân viên cũng có thể có 
những đề xuất cải tiến hoặc phát triển các sản phẩm mới. 


Sử dụng hệ thống đề xuất của nhân viên 


Nhiều tổ chức của Nhật Bản đã có những cách làm rất hay. 
Trung bình một nhân viên Nhật Bản đưa ra 100 đề xuất/năm. 
Không giống như trong các công ty Mỹ, người Nhật Bản thường 
đề xuất những ý kiến để làm cho công việc của họ trở nên dễ 
dàng và trôi chảy hơn chứ không hẳn là để giảm chỉ phí hoặc để 


145 


nhận được phần thưởng của công ty. Điều này đã tiết kiệm rất 
lớn cho công ty và góp phần làm nảy sinh nhiều ý tưởng đối với 
các sản phẩm cải tiến và các sản phẩm mới. 


Hệ thống đề xuất ý kiến của Toyota 


Công ty Toyota Motor được nhiều nhà quan sát coi là công 
ty đã được cải cách về công nghệ sản xuất xe ôtô trên thế giới. 
Hệ thống sản xuất nổi tiếng của Toyota, nhìn chung, được xác 
định bởi hệ thống đầu tư sản xuất rất đúng thời hạn (hệ thống 
JIT) và quá trình tự động hóa rất linh hoạt. Tuy nhiên một thành 
phần quan trọng của hệ thống sản xuất của Toyota là "hệ thống 
đề xuất ý tưởng sáng tạo Toyota". Hệ thống này đã sinh ra hơn 
20 triệu ý tưởng đổi mới trong vòng khoảng 40 năm, một điều 
đáng nói là chính ý tưởng về hệ thống đề xuất này là do các nhà 
quản lý cấp cao của Toyota phát hiện ở nhà máy Ford River 
Rouge (Mỹ) vào năm 1949. Hoạt động quản lý nổi tiếng của 
Nhật Bản với sự đổi mới liên tục của Nhật Bản là hệ quả của hệ 
thống đề xuất độc đáo này. 


Đề vuất đầu tiên của Kodak 


Theo một vài nhà quản lý Nhật Bản, một đề xuất dưới dạng 
văn bản đầu tiên trong tổ chức kinh doanh là vào năm 1898 ở 
công ty Eastman Kodak (Mỹ). Vào cuối thế kỷ 19, Eastman 
Kodak đã được biết đến nhờ việc sáng tạo ra máy quay video 
Brownie sử dụng phim dễ điều khiển và câu nói thông dụng 
"Những khoảnh khắc Kodak” cũng có xuất xứ từ sự kiện này. 
Kodak đã nhận được một đề xuất đầu tiên của một công nhân về 
việc lau rửa các cửa số để làm cho nơi làm việc sáng sủa hơn. 


146 


Mặc dù là đơn giản, nhưng điều này lại rất có ý nghĩa bởi lẽ thời 
tiết mùa đông ở vùng phía Bắc New York xám xịt và u ám trong 
suốt nhiều tháng trời. Hơn nữa, Kodak sử các quá trình tổng hợp 
hóa học trong các thiết bị sản xuất ở trong nhà nên thường xuyên 
đều có thoát khí gây ảnh hưởng và làm mờ các cửa số. Tính đến 
năm 1975, Kodak đã ghi nhận được 800260 đề xuất trong 78 
năm và đã tặng thưởng 1.620.000 USD cho những đề xuất này. 


Hệ thống đề xuất sáng kiến của Toyota thường nhằm vào 
mục đích giảm bớt sự lãng phí hoặc cải tiến sản phẩm/quá trình. 
Mỗi đề xuất được đánh giá, thực hiện và tặng thưởng dựa trên 
một số tiêu chuẩn. Để hiểu được đễ dàng hơn, những tiêu chuẩn 
này được phân thành 3 loại khác nhau là:(I) Tác động, (II) Các 
thuộc tính và (II) Các nguồn. Sau đây là danh sách các tiêu 
chuẩn mà Toyota dùng để đánh giá các đề xuất nhận được. 

I TÁC ĐỘNG CỦA SỰ ĐỀ XUẤT 
Sự tác động được đánh giá bằng năm tiêu chuẩn sau đây: 


1. Mức độ đóng góp/lợi nhuận trong việc đáp ứng các mục tiêu. 
của tổ chức. 


.. Tính khả thị và tính dễ đàng của việc thực hiện đề xuất. 


2 

3. Phạm vi và ứng dụng trong các lĩnh vực khác. 

4.. Những ảnh hưởng tốt và xấu đến những vấn đề khác. 
5 


._ Thời gian mà để xuất có thể sinh lợi. 


Il/ CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỀ XUẤT 
Các đề xuất được xác định bởi các tiêu chuẩn sau: 


I. Tính chất chọn vẹn và sẵn sàng thực hiện của các đề xuất. 


147 


2. Tính sáng tạo và độc đáo của đề xuất hoặc sự cải tiến các ý 
tưởng đã biết. 


Ii/ CÁC CHI PHÍ VỀ TIẾN CỦA,SỨC LỰC CHO SỰ ĐỀ XUẤT 
Vấn đề này dựa trên 2 tiêu chuẩn: 


|. Những cố gắng đầu tư hoặc những trắc nghiệm, thử nghiệm 
để triển khai đề xuất. 


2. Mối quan hệ giữa đề xuất và người đề xuất. 


Kỹ thuật "Ý kiến hay bắt chợt" hoặc hệ thống đề xuất có tổ chức 


Điểm quan trọng để nhớ trong quá trình hình thành khái 
niệm là cần bao quát một cách toàn diện các vấn đề. Một công 
cụ để tiến hành điều này một cách có hệ thống là sử dụng kỹ 
thuật “ý kiến hay bất chợt”. Nó cực kỳ đơn giản những lại rất 
hữu ích để tập hợp nhiều ý kiến mới trong khoảng thời gian khá 
ngắn. Tuy nhiên để làm cho kỹ thuật này hoạt động một cách 
hiệu quả, đòi hỏi phải tổ chức và sắp xếp hợp lý khi thực hiện kỹ 
thuật tập hợp các ý kiến mang tính tự phát này. 

Các "ý kiến hay bất chợt” thường phát sinh giữa hai phiên 
họp (hoặc trao đổi). Hai phiên họp này có thể được lên thời gian 
biểu, tốt nhất là trong các ngày khác nhau, nhưng đừng cách 
nhau quá xa. Buổi họp đầu tiên có thể kéo dài từ 1 đến 2 giờ và 
được sử dụng để mọi người nắm bắt càng nhiều ý tưởng càng tốt. 
Đợt dưa ra "ý kiến hay bất chợt” có thể nằm trong số các đại 
diện đến từ các bộ phận khác nhau. Những đại diện này có thể là 
các khách hàng, các nhà cung cấp, những người vận hành kỹ 
thuật, các chuyên gia v.v... Những người không phải là chuyên 
gia nhưng với sự hiểu biết sâu về nhiệm vụ đã nêu cũng có thể là 
những ứng viên sáng giá cho việc đề xuất sáng kiến. 

148 


Buổi họp đầu tiên nên bắt đầu bằng sự xác định mục tiêu. 
Toàn nhóm nên triển khai một cách tập thể việc trình bày mục 
tiêu cần có những "ý kiến hay bất chợt”. 


Trong buổi họp đầu tiên này, mỗi thành viên được yêu cầu 
đưa ra đề xuất của mình. Điều này tiếp tục diễn ra theo cách thức 
vòng tròn, giống như trong trò chơi bài, mỗi người tham gia đưa 
ra đề xuất được ghi lại nguyên văn ở vị trí mà tất cả mọi người 
đều có thể thấy. Mỗi thành viên cũng có thể "bỏ qua" lượt của 
mình. Quá trình đề xuất ngừng lại khi tất cả những người tham 
81a nói "qua lượt”. 


Buổi họp thứ hai có thể diễn ra lâu hơn một chút, cỡ 
khoảng 4 giờ. Buổi họp này bắt đầu với việc xem xét lại mục 
tiêu. Những ý kiến đề xuất đã được ghi lại cũng được xem xét 
lại. Mục đích của buổi họp tiếp theo này là để nắm bắt những ý 
tưởng mà trong buổi họp đầu tiên chưa để xuất. Trong khoảng 
thời gian xen giữa cuộc họp thứ nhất và cuộc hợp thứ hai, một số 

- thành viên có thể đưa ra những ý tưởng mới. Những ý tưởng mới 
này cũng được ghi lại trong buổi họp thứ hai. Bất cứ những ý 
kiến vô lý "hoàn toàn" nào đều được thanh lọc. Các ý kiến đề 
xuất có vẻ giống nhau hoặc sao chép của nhau có thể được hợp 
nhất với nhau, 


Giai đoạn 2: Sàng lọc các ý tưởng đã đưa ra 


Các ý tưởng đối với khái niệm sản phẩm mới đã được đề 
xuất (thu thập từ hệ thống đề xuất hoặc từ các buổi họp đề xuất 
các "ý kiến hay bất chợt”), cần được sàng lọc kỹ. Để làm điều 
này, trước tiên phải sắp xếp chúng theo mức độ có thể kiểm soát 


149 


được của giải pháp theo mức độ liên kết của chúng với các mục 
tiêu đã được mọi người tán thành. Mỗi "ý kiến hay bất chợt” đề 
xuất ra được cho điểm. Tổng số điểm này được lập thành bảng 
và lấy giá trị trung bình đối với tất cả những người tham gia 
đồng thời để cho tất cả mọi người đều thấy. 

Sau đó mỗi người có cơ bội thứ hai để thay đổi số điểm 
được đánh giá của mình. Sau khi đã được chấm điểm, các tác giả 
của sáng kiến có thể muốn trình bày, giải thích chi tiết vẻ đề 
xuất của mình nhằm thuyết phục những người khác thay đổi 
điểm số cho mình. Cuối cùng, khi tất cả những người tham gia 
đã thoả mãn với điểm số được đánh giá của mình, những ý tưởng 
đề xuất được sắp xếp theo thứ tự số điểm giảm dần. Sai số của 
các điểm chấm so với giá trị điểm trung bình có thể cũng được 
ghỉ rõ. Sau đó hội đồng chấm điểm sẽ quyết định xem những ý 
kiến để xuất nào có thể được đưa vào danh dách vòng cuối và 
được đề nghị xem xét kỹ lưỡng hơn. 


Giai đoạn 3: Phán tích tính khả thì công nghệ 


Tiếp tục, các đề xuất được để cử cho sự phát triển sản 
phẩm mới được đánh giá về tính khả thi công nghệ của chúng. Ở 
giai đoạn này người ta tính đến các yếu tố công nghệ - ví dụ, khả 
năng đáp ứng về nguyên liệu cho sản phẩm mới như thế nào?; 
sản phẩm mới có phải là loại duy nhất có trên thị trường hay 
không?; tính tương hợp của sản phẩm mới được đề xuất với danh 
mục vốn đầu tư sản phẩm đang tồn tại như thế nào? v.v... Một ý 
tưởng về sản phẩm mới có thể đòi hỏi sử dụng các vật liệu nguy 
hiểm. Ý tưởng khác lại có thể đòi hỏi sử dụng nguyên liệu đặc 
biệt, ít có v.v... Ở thời kỳ cuối của giai đoạn này, số các ý kiến 


150 


về phát triển sản phẩm mới tương lai chắc chăn sẽ còn giảm đi 
rất nhiều. Ở hãng Eastman Kodak, tiêu chuẩn "dễ sản xuất chế 
tạo ở qui mô lớn" sẽ là tiêu chuẩn ưu tiên hàng đầu và được xem 
là đòi hỏi quan trọng trong giai đoạn sàng lọc ý tưởng sản phẩm 
mới. 


Giai đoạn 4. Phán tích tính khả thì về kinh doanh 


Sau đó các đề xuất còn đứng vững được (chưa bị loại ở các 
giai đoạn trên) sẽ được phân tích về hiệu quả kính tế trong kinh 
doanh thực sự của chúng. Một sản phẩm mới có thể có mức điểm 
hoà vốn rất cao, đòi hỏi phải sản xuất với số lượng lớn và cần 
nhiều vốn. Ngoài ra nhà máy và trang thiết bị cần thiết để sản 
xuất sản phẩm mới cũng là một vấn đề cần phải xem xét. 


Trong giai đoạn l1, 2 và 3, số các ý tưởng được lựa chọn 
dần dân ít đi. Từ giai đoạn 4 trở đi, mức độ đầu tư cho các đề 
xuất còn trụ lại được sẽ được tăng cường để thực hiện các giai 
đoạn kế tiếp. Các khái niệm sản phẩm mới tồn tại sau các giai 
đoạn bên trên phải đáp ứng được các câu hỏi có liên quan đến 
các chỉ tiết về chỉ phí sản xuất. Chẳng hạn mỗi sản phẩm mới chỉ 
phí sản xuất tương lai sẽ là bao nhiêu? Nhu cầu tương lai đối với 
thị trường là bao nhiêu? và thị phần của công ty trên thị trường 
đó có thể là bao nhiêu? Tiềm năng phát triển nhu cầu của thị 
tường toàn phần ra sao, mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ cũng 
như sự đe doa từ phía các đối thủ mới đang thâm nhập vào cùng 
thị trường như thế nào?. Sự tăng số lượng hàng hoá thích hợp và 
lợi nhuận dưới những thị trường tương lai khác nhau cũng cần 
được đánh giá. Những câu hỏi này được tìm hiểu cặn kẽ và được 
lưu ý để phân tích tính hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh. 


151 


Giai đoạn 5. Phát triển mẫu thứ nghiêm và thiết kế các sản 
phẩm mới 


Các công ty công nghệ đang ngày càng cố gắng đi sâu, 
thiết kế và phát triển các sản phẩm mới bằng cách kết hợp các 
sức mạnh công nghệ với các yêu cầu cụ thể của khách hàng. 
Việc tiếp cận vấn đề theo kiểu "cú hích” công nghệ truyền thống 
đơn thuần có thể gây thiệt hại trong vị thế cạnh tranh của công ty 
tại thị trường cạnh tranh gay gất. Các quỹ đạo công nghệ đang 
chuyển đổi nhanh và đôi khi không liên tục, chẳng hạn khách 
hàng có những kỳ vọng và mong muốn rất đặc biệt. Do đó, chiến 
thuật "cú hích” công nghệ không còn nhạy cảm với những kỳ 
vọng này thậm chí có thể làm cho khách hàng chuyển hướng tới 
các đối thủ cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh chỉ có thể duy trì được 
nếu biết kết hợp giữa những kỳ vọng và những ý thích của khách 
hàng với các khả năng công nghệ của công ty. 


Phát triển chức năng chất lượng 


Giáo dư John Hauser và Giáo sư Don Clausing ở Viện 
Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã truyền bá quá trình quản lý 
được gọi là sự "phát triển chức năng chất lượng (QFD)" - Công 
cụ quản lý này ra đời năm 1972 ở Xưởng đóng tàu Kobe thuộc 
Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản. Công cụ 
này đã được hãng Toyota triển khai rộng hơn.. 


Sự tổ hợp các chức năng của một công ty được mô tả một 
cách hình ảnh dưới dạng một ngôi nhà, được gọi là "ngôi nhà 
chất lượng". Cách mô tả này rất sinh động và hữu ích. Sự triển 
khai chức năng chất lượng gồm có một số thuật toán sử dụng để 
đơn giản hóa sự kết hợp chức năng chéo trong việc thiết kế, sản 
xuất tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ. 


152 


Chúng ta biết rằng người thợ thủ công xưa ngoài sản xuất 
ra đã phải đơn thương độc mã kiêm cả các chức năng tiếp thị và 
thiết kế. Ví dụ người Hiệp sĩ thời Trung cổ tiếp xúc với người 
thợ thủ công khi ông ta cần áo giáp cho cuộc Thập tự chinh. Thợ 
thủ công làm theo ý khách hàng, nghĩa là sản xuất ra áo giáp 
theo kích thước và những yêu cầu khác của người hiệp sĩ. 


Sự kết hợp và làm theo ý khách hàng theo kiếu như thế đã 
được điều chỉnh vì về sau này các tổ chức công nghiệp đã phát 
triển về tầm cỡ và thu được hiệu quả kinh tế trên cơ sở tăng quy 
mô sản xuất. Sự triển khai chức năng chất lượng đòi hỏi những 
bước được chỉ ra trong bảng 4.I sau đây. 


Bảng 4.1. Tóm tắt sự triển khai chức năng chất lượng 


Như thế nào: Nhận biết các ý muốn của khách hàng 


Bước 2: Sắp xếp những ý muốn của khách hàng theo mức độ 
quan trọng 


| Bước 3: Làm thế nào: Nhận biết các thuộc tính kỹ thuật/thiết 
kế của sản phẩm 


| Bước 4: Kết hợp các ý muốn của khách hàng với các thuộc 
tính kỹ thuật của sản phẩm 


| Bước 5: Á¿: So sánh những lợi thế của đối thủ đối với mỗi ý 
bộ muốn của khách hàng 


: Những cách đánh giá kỹ thuật và so sánh khách quan 


: Mối quan hệ qua lại giữa các đặc tính thiết kế kỹ thuật 


Sau đây là phần trình bày chỉ tiết các bước: 


153 


Bước 1: Như thế nào: Nhận biết các ý muốn của khách hàng 


Đội tiếp thị bắt đầu triển khai chức năng chất lượng (QFD) 
bằng cách hỏi các khách hàng về những thuộc tính mà họ muốn 
có để xác định các đặc tính cần có của sản phẩm. Họ có thể làm 
như vậy bằng cách trực tiếp theo dõi các khách hàng một cách 
hoặc bằng cách quan sát thái độ người mua hàng. Nếu Eastnan 
Kodak cần phải phát triển hệ thống chụp ảnh mới và tiến bộ, họ 
có thể theo dõi các khách hàng để biết được ý muốn của các 
khách hàng. Các nhà nhiếp ảnh nghiệp dư muốn đề cập đến các 
thuộc tính như: dễ lắp, gọn, nhẹ, nhiều khổ ảnh, nét và tự điều 
chỉnh tiêu cự, thời gian lộ sáng v.v..., còn thiết bị camera phải dễ 
sử dụng, dễ ghi hình. Sự bày tỏ những yêu cầu hàng đầu của các 
khách hàng sẽ được nắm theo kiểu như vậy. 


Bước 2. Sắp xép các ý muốn của khách hàng theo nưức độ quan 
trọng 


Các khách hàng cũng được yêu cầu nói ra mong muốn của 
họ theo thứ tự mức độ quan trọng mà họ muốn. Có thể trong số 
đó có vài mong muốn có chút mâu thuẫn với nhau hay thậm chí 
hoàn toàn trái ngược nhau. Chẳng hạn muốn điều chỉnh tiêu cự 
tự động sẽ làm độ phức tạp trong máy ảnh tăng lên và có thể dẫn 
đến máy ảnh quá nặng, trái với điều khách hàng mong muốn; 
hoặc khi ống kính máy ảnh gọn, nhẹ sẽ không thể có độ phân 
giải cao v.v... Vì thế các khách hàng được yêu cầu đưa ra những 
mong muốn của họ và sau đó được yêu cầu sắp xếp những mong 
muốn đó theo thứ tự quan trọng tương đối của chúng. Hoa hoằn 
lắm mới có một vài giải pháp sáng tạo có thể thoả mãn được 
những ý muốn hoàn toàn trái ngược khác nhau. 


154 


Bước 3. Làm thế nào: nhận biết các thuộc tính kỹ thuậtthiết kế 
của sản phẩm 


Đội thiết kế sản phẩm tập hợp các thuộc tính của sản phẩm 
(hoặc dịch vụ) quy về các thuộc tính thiết kế của các bộ phận hoặc 
các thuộc tính kỹ thuật của nó. Trong trường hợp công nghệ máy 
ảnh, thuộc tính sản phẩm có thể bao gồm phim chụp ảnh, ống 
kính và hệ thống lộ sáng, cơ chế nạp phim.thời gian sử dụng của 
pin, trọng lượng máy ảnh v.v... Để có độ phân giải cao cần đùng 
thấu kính thủy tỉnh nặng; để điều chỉnh tiêu cự tự động lại cần sử 
dụng bộ phận điều khiển khoảng cách và điều khiển độ nhạy 
sáng. Các máy ảnh lắp phim tự động cần có các môtơ điều khiển 
và cuốn phim. Các khổ phim dùng cũng khác nhau, hoặc 16mm, 
35mm, hoặc có khi là 25mm trong "hệ tiêu chuẩn mới” về phim 
chụp ảnh. Đó là một vài thuộc tính kỹ thuật/thiết kế của máy ảnh 
mà những người thiết kết sản phẩm này phải biết. 


Bước 4. Liên kết các ý muốn của khách hàng với các thuộc tính 
kỹ thuật của sản phẩm 


Đội phát triển sản phẩm sẽ liên kết những ý muốn của 
khách hàng (do đội tiếp thị xác định) với các thuộc tính thiết kế 
và thuộc tính kỹ thuật. Ví dụ, camera nhẹ sẽ cần đến phim cỡ 
nhỏ và có độ phân giải cao hơn. Chất lượng hình ảnh có thể được 
cải tiến thêm nếu những điều kiện vẻ thời điểm quay được ghi lại 
trên chính phim đó và sau đó được liên lạc với thiết bị ở giai 
đoạn tráng phim. 


Bước 5. Ai: So sánh lợi thế của các đối thủ trước nuôi mong 
muốn của khách hàng 


Đội chức năng hoặc đội tiếp thị của công ty có thể đánh 
giá Xem công ty và các đối thủ của công ty quan tâm như thế nào 


155 


đến mỗi yêu cầu của khách hàng. Các khách hàng sẽ được phỏng 
vấn những cảm nhận của họ về các sản phẩm tương tự của các 
đối thủ khác nhau. Theo cách này, các máy ảnh Kodak có thể 
được so sánh với các máy ảnh của hãng Fuji, Canon, Minolta, 
Nikon và các hãng khác. Mỗi loại trong số các máy ảnh này có 
thể được khách hàng sắp xếp một cách tương đối tuỳ theo những 
mong muốn cá nhân của họ, chẳng hạn về tính đê sử dụng, trọng 
lượng, giá cả v.v... 


Bước 6. Những cách đánh giá kỹ thuật và so sánh khách quan 


Mỗi đặc tính thiết kế kỹ thuật của sản phẩm được đánh giá 
bằng những cách đánh giá khách quan và được so sánh với 
những thông số đối với các sản phẩm cạnh tranh hàng đầu. 
Chẳng hạn độ phân giải của phim có thể được đánh giá bằng các 
ảnh điểm trên mỗi đơn vị diện tích còn trọng lượng máy ảnh 
được cân đo cẩn thận. 


Bước 7. Mối quan hệ qua lại giữa các đặc tính kỹ thuật thiết kế 


Những mối quan hệ giữa những đặc tính kỹ thuật khác 
nhau của sản phẩm cần được lưu ý ghủ lại. Nếu một đặc tính thiết 
kế đặc biệt gây ảnh hưởng bất lợi đến nhiều đặc tính thiết kế 
khác thì cần phải thận trọng tách biệt nó ra khi thiết kế. 


Sự áp dụng chức năng chất lượng (QFD): 


Sự triển khai QFD là phương cách hữu ích giúp các nhà 
tiếp thị thông tín với các nhà thiết kế sản phẩm và các kỹ sư phụ 
trách kỹ thuật để những ý muốn của khách hàng được kết hợp 
với những đặc trưng thiết kế. Là một công cụ sinh động, QFD 
giúp quyết định những vị trí ưu tiên giữa những sự lựa chọn khác 
nhau. Những thất bại trong thương mại cần được giải thích một 


156 


cách rõ ràng và minh bạch. Những nguồn lợi thế cạnh tranh được 
nhận biết từ triển vọng về khách hàn 8. 


Lợi thế lớn nhất của việc sử dụng QFD là làm cho quan 
điểm của khách hàng có tác động thực sự đến sự phát triển sản 
phẩm mới. Quá trình này có thế giúp điều chỉnh những mục tiêu 
để có được lợi thế cạnh tranh lâu đài. 


sự thiết kế khát khe vì X: 


Thiết kế là một giai đoạn rất quan trọng. Ngày càng có 
nhiều công ty công nghệ thừa nhận rằng sự thiết kế phù hợp đóng 
vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của quá trình phát triển 
sản phẩm. Sự thiết kế vì kỹ thuật, sự thiết kế vì sản xuất v.v.... nói 
chung được gọi là "thiết kế vì X" sẽ chỉ tiết hóa nhu cầu về thiết 
kế đầu dòng có liên quan đến các hoạt động cuối dòng như kỹ 
thuật lắp ráp và tiếp thị. Sự thiết kế cẩn thận có thể loại bớt những 
thay đổi kỹ thuật đắt tiền, có thể giảm được thời gian của chu 
trình và tránh được những vấn đề rắc rối về chất lượng khác. 


Sự thiết kế khắt khe là sự thiết kế tạo ra một cách thích hợp 
các thành phẩm chất lượng cao mặc dù các nguyên liệu thô và 
các điều kiện kỹ thuật của quá trình không cẩn biến đổi nhiều 
lắm. Ví dụ, các nhà sản xuất các thiết bị điện tử gia dụng biết 
rằng, bằng cách giảm số bộ phận cấu thành và các phụ kiện 
trong sản phẩm, họ có thể giảm xác xuất hư hỏng của sản phẩm. 
Điều này có thể góp phần tiết kiệm và giảm chi phí đáng kể. 

Tạo máu thử nghiệm nhanh. Cùng với sự giảm thời gian 
quay vòng của sản phẩm, trong nhiều công nghệ (nhất là các 
công nghệ mới trong giai đoạn hiện nay) càng cần phải tạo mẫu 
thử nghiệm thật nhanh. 


157 


Giai đoạn 6. Tiếp thị thí điểm sản phẩm mới 


Tiếp thị thí điểm là giai đoạn mà nhiều sản phẩm mới phải 
đi qua trước khi vào hành trình thương mại hóa trên quy mô lớn. 
Tiếp thị thí điểm thường tốn kém và mất thời gian. Thông tin 
nhận được qua việc tiếp thị thí điểm có ảnh hưởng quan trọng 
đến các giai đoạn tiếp theo, là những giai đoạn cần những lượng 
vốn lớn. Vì vậy, giai đoạn tiếp thị thí điểm không được coi nhẹ. 


Mục tiêu của việc tiếp thị thí điển 
Giai đoạn tiếp thị thí điểm có 2 mục tiêu chính: 


1. Xác định các đặc tính được lựa chọn khác nhau của sản 
phẩm mới song song với các yếu tố tiếp thị (như giá cả, cách 
khuyến mại địa điểm) có thể được thứ nghiệm. Sự phụ thuộc 
lẫn nhau giữa 4P cũng có thể được thử nghiệm trong quá 
trình này. Việc tiếp thị thí điểm sẽ làm nổi bật bất kỳ vấn đề 
nào mà thị trường hoặc các khách hàng có thể quan tâm đến 
sản phẩm mới. 

2. Quá trình thử nghiệm sẽ là một thí dụ điển hình và các kết 
quả tiếp thị thí điểm sẽ giúp các nhà quản lý dự kiến và dự 
đoán số lượng hàng bán được trong nước hoặc xuất khẩu trên 
cơ sở ngoại suy những kết quả về số hàng bán được từ những 
khu vực tiếp thị thí điểm. 


Những rủi ro của việc tiếp thị thí điển 


Lợi ích của việc tiếp thị thí điểm luôn kèm theo một số rủi 
ro. Có hai kiểu rủi ro: (1) Chỉ phí thực và chỉ phí ước lượng của 


158 


quá trình tiếp thị thí điểm, có thể rất khác nhau và (2) Có thể có 
một vài sự mất mát không lường trước. Các chí phí có thể đánh 
giá được của quá trình tiếp thị thí điểm gồm có: chỉ phí khấu hao 
nhà xưởng trang thiết bị và nguyên vật liệu cần để sản xuất các 
sản phẩm tiếp thị thử nghiệm. Thêm vào đó, còn chỉ phí cho lực 
lượng tiếp thị, chi phí cần đề hướng dẫn, thực hiện việc tiếp thị 
Và quảng cáo sản phẩm mới. Ngoài ra, còn các chỉ phí phát sinh 
khác kể cả khả năng sụt giảm sản phẩm tương tự, hiện có khi 
xuất hiện sản phẩm mới thu hút sự quan tâm của khách hàng. 
Kết hợp lợi nhuận và các khoản chỉ phí tiếp thị thí điểm, chúng 
ta sẽ quyết định có nên tiếp thị thử nghiệm sản phẩm mới hay 
không. Có một số yếu tố có thể giúp các nhà quản lý trả lời câu 
hỏi này: 
1. Mức độ rủi ro và trục trặc thấp 


Nếu mức độ rủi ro và các chỉ phí cho sự trục trặc khi tung 
sản phẩm ra thị trường là thấp, thì có thể không cần thiết phải 
tiến hành tiếp thị thí điểm . 

2. Nhu cầu đối với công nghệ đúng tầm cỡ và quy mô 

Có các sản phẩm mới đòi hỏi quá trình công nghệ và mức 
đầu tư sản xuất các sản phẩm tiếp thị thí điểm hoàn toàn giống 
như công nghệ và mức đầu tư sản xuất sản phẩm đại trà. Đối với 
những trường hợp như thế, việc tiếp thị sẽ không mang lại lợi thế 
gì. Ngược lại nếu việc tiếp thị thử nghiệm chỉ yêu cầu một quá 
trình công nghệ và mức đầu tư nhỏ hơn tất nhiều so với Công 
nghệ và mức đầu tư cho sản xuất và tung sản phẩm đại trà ra thị 
trường, thì nên thận trọng tiến hành việc tiếp thị thí điểm trước 
khi tung sản phẩm đại trà ra thị trường. 


159 


3. Thời gian theo kịp của các đối thủ 


Việc tiếp thị thử nghiệm còn có một ảnh hưởng bất lợi khó 
tránh khỏi, đó là để lộ ra cho các đối thủ biết các kế hoạch tương lai 
của công ty (đôi khi có các đối thủ mạnh hơn công ty). Tuy nhiên, 
nếu các đối thủ phải mất nhiêu thời gian để có các sản phẩm có thể 
cạnh tranh được với sản phẩm đang tiếp thị thí điểm thì sự thiệt hại 
khi tiếp thị này có thể được hạn chế. Các công ty tiến hành tiếp thi 
thí điểm cũng cần thấy rằng các đối thủ cũng phải tiến hành tiếp thị 
thí điểm của họ. Việc tiếp thị thí điểm có thể trở thành quá trình tự 
hủy hoại mình nếu các đối thủ của công ty rất nhanh nhẹn đến mức 
có thể chớp thời cơ và tung ra thị trường một cách thành công sản 
phẩm cạnh tranh, giành được lợi thế về thời gian mà không cần 
phải đi qua giai đoạn tiếp thị thí điểm. 


4. Ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty 


Cuối cùng, trước khi chỉ đạo việc tiếp thị thí điểm, công ty 
cần phải đánh giá các ảnh hưởng bất lợi đến hình ảnh của công 
ty do sự trục trặc của việc tiếp thị thí điểm gây ra. Nếu công ty 
vẫn giữ được tiếng tăm của mình kể cả trong những thời kỳ gay 
cấn nhất thì có thể bổ qua quá trình tiếp thị thí điểm. Sự thất bại 
trong tiếp thị thí điểm có thể gây ảnh hưởng xấu đến khả năng 
cạnh tranh và việc sống còn của công ty. 


Lựa chọn của các thị trường thí điểm 


Một khi công ty đã quyết định bắt đầu tiến hành việc tiếp 
thị thí điểm, công việc khó khăn cân làm tiếp theo là lựa chọn kỹ 
càng địa điểm để tiến hành triển khai tiếp thị thí điểm một cách 
hết sức cẩn thận. Một vài tiêu chuẩn lựa chọn cho việc thử 
nghiệm thị trường có liên quan đến sản phẩm, khuyến mại, vị trí, 
các khu vực thị trường v.v... sẽ được trình bày sau đây: 


160 


I.. Đó là thị trường thủ đô hay không phải thị trường thủ đô. 

2. Mật độ dân số cao hay thấp. 

3. Tính đa dạng về dân cư (tính chất thuần nhất về tuổi tác, tín 
ngưỡng, chủng tộc v.v...) như thế nào. 

4. Thu nhập trên đầu người cao hay thấp. 

5. Khu vực có cô lập với các khu vực khác không. 

6. Ít chủng loại sản phẩm hay nhiều chủng loại sản phẩm cùng 
tiếp thị thí điểm. _ 

7. Tính đa dạng của các kênh phân phối như thể nào. 
Có ít hay nhiều kênh thông tin. 


9. Công ty có giám sát hoàn toàn việc tiếp thị thử nghiệm hay 
không. 


Kết quả của tiếp thị thí điển 


Một khi việc tiếp thị thí điểm được chỉ đạo sẽ có nhiều 
cách sử dụng các kết quả đạt được. Trước hết cần tập hợp và 
nghiên cứu một cách cẩn thận các dữ liệu và thông tin. Không 
thể sử dụng một cách trực tiếp các kết quả từ tiếp thị thí điểm để 
dự đoán những kết quả của việc tung ra đại trà sản phẩm mới 
trong tương lai. Các dữ liệu tiếp thị thí điểm cần được phân tích 
một cách cẩn thân. Chẳng hạn khi tiếp thị thí điểm, biên lợi 
nhuận của sản phẩm có thể bị sai lệch nhiều so với thực tế. Các 
ch¡ phí thành phần của các sản phẩm đã được tiếp thị thử sẽ cao 
bởi vì có những khoản lãng phí không tránh khỏi trong quá trình 


lốóI 


này. Một hạn chế khác của việc tiếp thị thí điểm là chưa thể đánh 
giá được hệ thống phân phối đã phát triển đến đâu. 


Những người làm công tác tiếp thị thí điểm cần ý thức 
được một thực tế là chu kỳ sống của sản phẩm hầu như đã nhanh 
chóng bị rút bớt ngay từ những năm 1980. Hầu hết các đối thủ 
trong các nước công nghiệp phát triển luôn luôn có khả năng tiếp 
cận công nghệ ngang nhau. Các đối thủ có thể nhanh chóng bắt 
chước các sản phẩm đã tiếp thị thí điểm bằng cách đưa ra những 
sản phẩm cạnh tranh tương tự: Những kết quả tiếp thị thí điểm 
cần luôn phải đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời phải thường 
xuyên xác định được mọi hoạt động cạnh tranh không bình 
thường của đối thủ. Một số đối thủ có thể phá hoại ngầm thi 
trường thử nghiệm bằng cách liên tục đăng khuyến mại hoặc 
giảm mạnh giá các sản phẩm cạnh tranh. Những hoạt động này 
đôi khi có thể làm sai lệch thông tin cần tập hợp trong quá trình 
tiếp thị thí điểm. 


Giai đoạn 7. Mở rộng quy mô sản xuất và tung sản phẩm ra 
thị trường 


Cuối cùng, các sản phẩm mới sẵn sàng được mở rộng quy 
mô sản xuất và tung ra thị trường. Để tiến hành mở rộng quy mê 
sản xuất, đầu tiên cần phải dự đoán trước được khả năng bán sản - 
phẩm trong tương lai. Một số vấn đề về sản xuất và thị trường 
cần sự đoán là: nhu cầu đối với sản phẩm mới và khả năng sản 
xuất cần thiết để đáp ứng nhu cầu đó ra sao. 


CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN: 


Một số phương pháp định lượng và định tính thích hợp để 
dự đoán những Sự kiện tương lai những nhu cầu, những đòi hỏi 
162 


về sản phẩm mới dựa trên những hiểu biết về các sự kiện quá 
khứ hoặc hiện tại. Tính bất ngờ của các sự kiện lại có thể được 
giảm đi khi nghiên cứu kỹ lưỡng các khuynh hướng quá khứ. 
Một số phương pháp dự đoán là phương pháp định tính, trong 
khi một số khác là phương pháp định lượng. Dưới đây là những 
mô tả vấn tắt về bốn phương pháp dự đoán định tính và hai 
phương pháp đự đoán định lượng. 


1. Dự đoán thông qua các chỉ số mang tính chỉ đạo 


Một cách dự đoán nhu cầu đối với sản phẩm mới là xem 
xét những thay đổi của một vài thông số quan trọng nhất và thích 
hợp để dự đoán những sự thay đổi tương lai vẻ nhu cầu sản phẩm 
mới. Ví dụ: các số liệu về hàng hoá tôn kho giảm; về thu nhập 
của dân chúng và khả năng mua sắm các sản phẩm dạng sản 
phẩm đang xem xét v.v... Cần phải nhớ rằng đó mới chỉ là những 
dự đoán. Trong thực tế yêu cầu đối với các sản phẩm mới ở 
chừng mực nào đó có thể biến đổi. 

Có một vài thông số khác hoặc là đi sau, hoặc thay đổi 
cùng với nhu cầu về sản phẩm mới. Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp có 
ảnh hưởng đồng thời đến tình hình bán lẻ hàng hoá. Những biến 
số này, nói chung, không giúp gì cho khả năng dự đoán hoặc 
giải quyết được nhu cầu tương lai đối với sản phẩm mới. 


2. Ban hội thẩm chuyên gia 


Các chuyên gia, những người có thể là các uỷ viên ban 
quản trị cấp cao của công ty, sẽ được hỏi ý kiến về nhu cầu 
tương lai của sản phẩm mới. Những câu trả lời của họ có thể 
được cân nhắc. Các cán bộ của các ban ngành khác nhau trong 
công ty (như tiếp thị, nghiên cứu và triển khai, kỹ thuật, sản xuất 
v.v...) cũng được hỏi ý kiến. Phương pháp này tương đối đỡ tốn 


163 


kém mà lại nhanh chóng thu được kết quả. Nhược điểm của phương 
pháp này là ở chỗ các ủy viên ban quản trị trong công ty khi tham 
dự vào việc đánh giá sản phẩm mới có thể sẽ đưa ra các ý kiến thiên 
vị, ủng hộ sản phẩm mới một cách không khách quan. 


3. Nhóm khách hàng tập trung 


Những người tiêu dùng sản phẩm mới sẽ được mời cho ý 
kiến về dự định mua sản phẩm mới của họ. Các khách hàng 
tượng lai này có thể được theo dõi qua điện thoại, thư hoặc bằng 
các.cách khác. Các khách hàng tương lai có thể được yêu cầu so 
sánh, sắp xếp các sản phẩm cạnh tranh. Nhược điểm của phương 
pháp này là các khách hàng tương lai thường có khuynh hướng 
phóng đại các dự định mua hàng của họ, gây nhiều sự đánh giá 
về khả năng tiêu thụ sản phẩm. 


4. Phương pháp Delpnhi 


Phương pháp này nhằm cố gắng có được ý kiến của ban 
hội thẩm của các chuyên gia theo cách thức lặp đi lập lại. 
Phương pháp Delphi được sử dụng để dự đoán số lượng bán được 
của các sản phẩm mới dựa trên công nghệ mới hoàn toàn. Chỉ 
một số ít chuyên gia có thể dự đoán được nhu cầu tương lai của 
các sản phẩm. Các chuyên gia này được hỏi một loạt câu hỏi tỷ 
mỉ về tiềm năng bán hàng tương lai của sản phẩm mới. Các câu 
trả lời của họ được tóm tắt lại. Sau đó chúng được phân phát lại 
cho các chuyên gia để giúp họ thay đổi những dự đoán cá nhân 
của mình. Việc này được lặp đi lặp lại cho đến khi có được câu 
trả lời ổn định. Đôi khi, những câu trả lời của các chuyên gia lại 
được sử dụng để thay đổi những câu hỏi cho các quá trình đặt 
câu hỏi lặp đi lặp lại tiếp theo. 


164 


5. Phương pháp dự đoán theo chuối thời gian 


Đó là phương pháp dự đoán định lượng. Các mô hình dựa 
trên chuỗi thời gian thừa nhận rằng nhu cầu tương lai đối với 
một sản phẩm có thể được dự đoán dựa trên kết quả ngoại suy 
của các khuynh hướng nhu cầu hiện tại và quá khứ. 


3a. Những chu kỳ phụ thuộc theo mùa: 


Nhiều sản phẩm khi được thể hiện theo những đồ thị cho 
thấy có sự lặp lại về nhu cầu theo thời gian. Ví dụ, số lượng máy 
photocopy và xe ôtô bán được thể hiện những đồ thị có tính chu 
kỳ. Đối với máy photocopy, người ta thấy có những đỉnh cao về 
nhu cầu ở cuối của mỗi quý tài chính. Đối với những người buôn 
bán xe hơi, những đỉnh cao tương tự về nhu cầu xe cũng được 
quan sát thấy ở gần cuối mỗi tháng. Những thay đổi có tính tuần 
hoàn này có thể được liên hệ với bộ phận phân phối vốn hoặc bộ 
phận thanh toán tiền lương của công ty để có sự điều tiết cần 
thiết. Có những biến số phụ thuộc và thay đổi tùy theo từng mùa 
trong năm. Chẳng hạn nhu cầu về máy điều hoà nhiệt độ tăng 
vào mùa hè, giảm vào mùa đông; tương tự, nhu cầu về lò sưởi 
hoặc bể bơi cũng thể hiện sự thay đổi theo mùa. Trong quá trình 
dự đoán những nhu cầu tương lai của các sản phẩm kiểu này cần 
quan tâm đến sự phân tích theo chuỗi thời gian. 

5b. Ước lượng theo cách tính trung bình: 

Đôi khi, những sự biến đổi thất thường về xu hướng chung 
có thể được dàn xếp ổn thoả bằng cách tính trung bình những 
nhu cầu được dự đoán trên nhiều chu kỳ. Giá trị trung bình của 
nhu cầu được sử dụng để dự đoán cho nhu cầu tháng tới. Giá trị 
này có thể được tính toán bằng tổng số các nhu cầu hàng tháng 


165 


trên N tháng đã qua. N có thể là 3 đến 5 (tháng). Kết quả này 
được gọi là giá trị biến đổi đơn giản trung bình. Ở đây, tháng N đã 
qua được xem như có tầm quan trọng như nhau. 


Tuy vậy trong thực tế, mức trung bình nói trên có thể khác 
nhau trong những thời kỳ khác nhau, nghĩa là với các thời kỳ 
khác nhau phải nhân N với một hệ số thực nghiệm nào đó. Ví 
dụ, kho dự trữ hàng hoá có thể dự đoán nhu cầu tương lai của 
hàng hoá trong tháng thứ N bằng cách sử dụng giá trị trung bình 
trong 3 tháng. Bằng thực nghiệm, nhà quản lý kho hàng có thể 
đã biết rằng nhu cầu trong tháng thứ ỚÑ-1), gần N nhất, có thể là 
quan trọng nhất, diễn tả bằng hệ số 3; nhu cầu cho tháng thứ (NÑ- 
2) có tầm quan trọng với hệ số bằng 2 và tháng thứ (N-3) chỉ có 
tầm quan trọng được biểu diễn bằng hệ số 1. Như thế, việc dự 
đoán cho tháng thứ NÑ bằng giá trị trung bình biến đổi tâm quan 
trọng của 3 tháng sẽ là: 


Nhu cầu tháng thứ (Ñ) = [Nhu cầu tháng (N-1) x 3 + Nhu 
cầu tháng thứ (N-2) x 2 + Nhu cầu tháng thứ (N-3) x 1] / 6. 


Ở đây, mẫu số 6 bằng tổng các hệ số tương ứng với tầm 
quan trọng (3 + 2 + L), còn đấu X thể hiện phép nhân. 


5c. Phương pháp tính theo hệ số gla tăng 


Để đánh giá nhu cầu cho giai đoạn tiếp theo, phương pháp 
đánh giá này sử dụng sự khác nhau giữa nhu cầu đã được dự 
đoán của giai đoạn gần nhất và nhụ cầu thực của giai đoạn gần 
nhất đó trong quá khứ. Như vậy, phương pháp này đòi hỏi những 
tài liệu lịch sử có hạn định. Sự khác nhau giữa nhu cầu hiện tại 
và nhu cầu dự đoán được đánh giá bởi hệ số gia tăng E, với giá 
trị dao động từ 0 đến 1. 


166 


Nếu nhu cầu giai đoạn N được dự đoán là F(N) và: 
Nhu cầu dự đoán cho giai đoạn (N-1) đã là F(N-I) 
Nhu cầu thực cho giai đoạn (N-1) đã là A(N-I) 
và hệ số gia tăng là E. 
thì: 

F(N) = F(N-L) + E.x [A(N-]1) - F(N-I)] 


Phương trình này có thế được sử dụng để tính toán nhu cầu 
cho giai đoạn tiếp theo. 


Ví dụ, chúng ta nói rằng, số khách trọ thực vào tháng 3 ở 
các khách sạn Global là 8648 và số khách dự đoán đối với tháng 
này là 8464. Sau đó, bàng cách sử dụng hệ số 0,4, số khách trọ 
được dự đoán cho tháng 4 có thể thu được bằng cách sử dụng 
phương trình sau: 


F(tháng 4) = F(tháng 3) + E x [A(tháng 3) - F(tháng 3)] 

= §464 + 0,4(8648 - 8464] 

= 8464 + 0,4 x 176 

= 8464 + 70,4 

= 8534 (làm tròn) 

Quá trình này có thể được lặp lại để dự đoán số khách trọ 
tương lai ở khách sạn Global trong các tháng tiếp theo. 
6. Phương pháp phân tích hồi qui và tương quan 


Khi đã có sẵn một lượng dữ kiện lớn từ việc tiếp thị thí 
điểm sản phẩm mới, dữ liệu được phân tích thống kê bằng cách 
sử dụng phương pháp phân tích hồi quy và tương quan. Những 


167 


phương pháp này tạo ra các mối quan hệ giữa nhu cầu dự đoán 
của các sản phẩm mới và một số biến số khác. 


Nếu nhu cầu dự đoán của sản phẩm mới được thể hiện như 
một biến số phụ thuộc Y, trong khi biến số khác có thể được xem 
như biến số độc lập X thì mối quan hệ có thể được biểu diễn theo 
phương trình hồi qui Y = A + B * X Œ* là phép nhân), B là hệ số 
tương quan; A là giới hạn chặn của nhu cầu được dự đoán khi X = 
0. Những phương trình hồi qui như trên thích hợp để sử dụng 
phương pháp thống kê bình phương tối thiểu. 


SỰ LỰA CHỌN VÀ PHỔ BIẾN SÂN PHẨM. Sự lựa chọn là quá 
trình thuộc về tinh thần mà qua đó người sử dụng nhận biết được 
sự đổi mới của sản phẩm mới và lựa chọn sự đổi mới này. Sự phổ 
biến sản phẩm là quá trình từ giữa đoạn vạch kế hoạch đổi mới 
đến khi sản phẩm đến tay người mua. 


1. Quá trình lựa chọn (LC) 

Quá trình lựa chọn đối với sản phẩm mới hoặc sự đổi mới 
có thể được chia thành những thời kỳ khác nhau. Đó là những 
thời kỳ sau đây: 

LCI: Có thông tin: 

Khách hàng biết có sản phẩm mới nhưng họ không có 
thông tin đầy đủ. Đây cũng là một lý do làm cho khách hàng 
chưa có yêu cầu thôi thúc lựa chọn sản phẩm mới. Đối với các 
khách hàng trong dự định, nhà sản xuất phải "tấn công tới tấp” 
để lôi cuốn họ dưới dạng những thông tin. 

LC2: Quan tâm 

Khi khách hàng tương lai đã bắt đầu quan tâm đến sản 
phẩm mới họ sẽ hiếu kỳ hơn và cân có nhiều thông tin hơn. Nhà 


168 


sản xuất phải cung cấp thoả đáng các thông tin về thương mại 
cho khách hàng để thoả mãn nhu cầu này. 


LC3: Đánh giá 


Các khách hàng quan tâm sẽ đánh giá những điểm mới của 
sản phẩm. Họ cũng sẽ đánh giá cả những lợi ích và chi phí phải 
trả. Nhiều nhà tiếp thị các sản phẩm mới cũng đưa ra sự đánh giá 
tương đối giữa các sản phẩm cạnh tranh. 

LC4: Thử nghiệm 

Khách hàng bị thôi thúc muốn thử nghiệm sản phẩm mới. 
Người bán hàng cần phải có các mẫu vật giúp khách hàng thoả 
mãn yêu cầu này. Ví đụ những người bán phần mềm loại mới gửi 
những đĩa mềm mẫu để cho khách hàng dùng thử. Đĩa mẫu này 
là những phần rút ngắn của đĩa thành phẩm chính thức sẽ bán 
trên thị trường. 

LCS: Lựa chọn 

Khi khách hàng đã tìm được sản phẩm mới mong muốn và 
khi họ sẵn sàng lựa chọn sản phẩm mới (hoặc sự đổi mới) họ sẽ 
so sánh những lợi ích tương lai thu được khi dùng sản phẩm mới 
với giá mà họ phả trả cho sản phẩm. 


2. Quá trình phổ biến sản phẩm (PB) 


Quá trình phổ biến sản phẩm là quá trình một số lượng lớn 
khách hàng lựa chọn sản phẩm. Quá trình này có 4 yếu tố. 


PBI: Có sự đổi mới (hoặc sản phẩm mới) 


169 


Sản phẩm là mới đối với người mua. Các sản phẩm mới 
hoàn toàn sẽ làm khách hàng lo âu nhiều hơn. Các sản phẩm mới 
có giá cao cũng gây ra sự lo âu của khách hàng nhiều hơn các 
sản phẩm mới có giá thấp hơn. 

PB2: Có sự giao tiếp 


Sẽ có sự giao tiếp từ người lựa chọn này đến người lựa 
chọn tiếp theo. Những người lựa chọn trước sẽ nói cho những 
người lựa chọn sau về những ưu điểm hoặc các kinh nghiệm của 
họ đối với sản phẩm mới. Tương tự, những nhược điểm và tiếng 
xấu về sản phẩm cũng sẽ lan truyền rất xa. 


PB3: Có bộ phận khách hàng tập thể 


Đó là tất cả các cá nhân có thể quyết định tập thể việc lựa 
chọn sản phẩm mới. Họ có thể là các khách hàng tương lai trong 
thị trường thí điểm. Các thông tin thu được từ quá trình tiếp thị 
thí điểm có thể được sử dụng trong thiết kế và phát triển sản 
phẩm mới và trong sản phẩm sẽ được tung ra thị trường trên quy 
mô lớn. 


PB4: Có thời gian và sự phát triển của quá trình lựa chọn 


Việc phổ biến sản phẩm không điễn ra một cách tự phát. 
Nó cần thời gian để cho sản phẩm mới được khách hàng lựa 
chọn. Đầu tiên, một vài người thử dùng sản phẩm mới. Sau đó, 
số người mua và dùng sản phẩm mới sẽ nhiều hơn. 

Các nhà quản lý sản phẩm cần sử dụng những kiến thức về 
quá trình lựa chọn và phổ biến sản phẩm bằng nhiều biện pháp, 
kể cả các biện pháp thoả mãn các nhu cầu của các khách hàng 
- trong những giai đoạn nhất định. 


170 


IV. VÒNG ĐỜI CỦA SẢN PHẨM 


1, Các giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm 


Các sản phẩm cũng có những cuộc sống giống như các loài 
khác. Chúng được sinh ra và được đưa vào thị trường, sau đó 
chúng phát triển, trưởng thành và cuối cùng thì suy sụp. Đời 
sống của sản phẩm được chia thành 4 giai đoạn (xem bảng 4.2). 

bất kỳ thời điểm hoạt động nào, công ty cũng phải có danh 
mục đầu tư của các sản phẩm khác nhau ở những giai đoạn khác 
nhau. Để hiểu rõ thêm vòng đời của các sản phẩm, chúng ta phải 
tìm hiểu xem cái gì sẽ xảy ra trong mỗi giai đoạn trong chu kỳ 
sống của sản phẩm. 


Bảng 4.2. Vòng đời của sản phẩm 


= ˆ Số hàng bán được Lợi nhuận 
F31785... | (Mức độ phát triển) | (mức độ phát triển) 
1. Sinh ra ít Âm nặng 
(Phát triển chậm) (Đỡ âm dần) 
2. Phát triển Trung bình Từ âm đến dương thấp 
(Phát triển nhanh) (Tăng lên) 
3. Trưởng thành Nhiều Dương cao 
(Châm đi) (Tăng lên manh) 
4:Suy tàn Ít Dương thấp 
(Suy yếu) (Sụt giảm) 


171 


1. Giai đoạn đưa vào thị trường 


Đó là giai đoạn khi mà lần đầu tiên sản phẩm mới được đưa 
vào thị trường. Có nhiều điều bất thường bao quanh sản phẩm 
mới. Ở giai đoạn này, nhu cầu của sản phẩm mới đã không còn 
được chứng minh nữa. Công ty cũng không biết gì nhiều về việc 
tại sao các khách hàng lại thích sản phẩm này hơn các sản phẩm 
cạnh tranh khác. Những vẻ về ngoài của thái độ khách hàng cũng 
không rõ ràng hơn. Khách hàng chuyển tì việc mua các sản phẩm 
cũ (đang tồn tại) sang việc mua các sản phẩm mới vừa được đưa 
ra thị trường. Số lượng hàng bán được trong giai đoạn này thấp và 
tốc độ bán hàng cũng thấp. Lợi nhuận mang lại từ sản phẩm mới 
hầu như không đáng kể, bởi vì phần lớn dùng để chi phí cho việc 
triển khai sản phẩm mới. Trong giai đoạn này, các cố gắng và vốn 
bỏ ra được dùng để khuyến khích khách hàng chấp nhận và lựa 
chọn sản phẩm. Kết quả đạt được thật tốt về vấn để này sẽ quan 
trọng hơn là lợi nhuận sinh ra từ việc bán sản phẩm. 


Giáo sư Theodore Levitt cho răng việc thiết kế tốt sản 
phẩm để đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu của khách hàng có thể 
sẽ đỡ tốn thời gian hơn trong giải đoạn đưa sản phẩm ra thị 
trường. Ông đã thực sự sửng sốt khi một số công ty theo duối 
chính sách "quả táo cũ”. Thay vì đi tiên phong trong thị trường 
mới với tư cách là người đầu tiên đưa ra thị trường sản phẩm 
mới, họ lại muốn chờ đợi và theo dõi người khác hơn. Họ để cho 
các công ty và các đối thủ khác đi đầu trong việc theo đuổi các 
cơ hội thị trường hấp dẫn. Họ để cho các công ty và các đối thủ 
này mạo hiểm và cán những miếng đầu tiên vào "quả táo” thị 
trường. Khi việc "thị trường hóa” của những người đi tiên phong 
đã tiến triển, thì họ - những người theo sau, sẽ gặp Ít rủi ro hơn 
mà lại cắn được miếng thứ hai rất to vào quả táo thị trường đã 
được kiểm chứng. Họ không mạo hiểm trong việc cắn quả táo 


172 


độc! Để cho chiến thuật "quả táo cũ" hoạt động được, các công 
ty theo sau cần phải rất nhanh chóng trong việc phản ứng lại sự 
phát hiện của những người khác về các quả táo mới. 


2. Giai đoạn phát triển thị trường 


Trong giai đoạn này của vòng đời của sản phẩm, nhu cầu 
đối với sản phẩm mới đã phục hồi lại tốc độ và tăng tốc, đồng 
thời quy mô tổng thể của thị trường cho sản phẩm mới cũng bắt 
đầu phát triển nhanh. Một số nhà tiếp thị còn gọi giai đoạn này 
là giai đoạn thành công vì sản phẩm sinh lợi nhuận hơn. Thành 
công này cũng thúc đẩy công ty đầu tư nhiều vốn hơn vào việc 
tạo thêm năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm mới. 
Giai đoạn này liên quan đến các hoạt động như: phát triển các 
kênh phân phối, mở rộng nhà máy và năng lực sản xuất. Vì vậy, 
mặc đù lợi nhuận của hàng hóa bán được tăng nhanh, những lợi 
nhuận thực, sau khi trừ chị phí, mới chỉ bắt đầu tăng. Đôi khi lợi 
nhuận thực có thể vẫn hơi âm hoặc dương không đáng kể. 


3. Giai đoạn thị trường trưởng thành 


Ở giai đoạn này trong vòng đời của sản phẩm bắt đầu xuất 
hiện một vài đấu hiệu bão hòa thị trường và nhu câu bắt đầu trở 
nên thăng bằng. Số lượng hàng bán được không tăng theo tỷ lệ 
như đã tăng trong giai đoạn phát triển. Ví dụ, vào những năm 
1980, hầu hết các hộ gia đình ở Mỹ đã có máy giặt, máy rửa bát 
và lò vi sóng v.v... Vì thế, những nhà sản xuất thiết bị gia dụng 
như Whirlpool đã gặp phải sự khó khăn trong việc tăng lợi nhuận 
bán hàng trên thị trường hàng tiêu dùng ở Mỹ. Vì lẽ đó hãng này 
phải hướng sang các thị trường quốc tế. 


173 


4. Giai đoạn thị trường suy yếu 


Cho tới nay giai đoạn này, sản phẩm đã bắt đầu mất sức 
hấp dẫn đối với khách hàng. Số lượng sản phẩm bán được bắt 
đầu giảm xuống. Điều này có thể do một số yếu tố mới xuất 
hiện, chẳng hạn có một sản phẩm mới tương đương hoặc một sản 
phẩm hoàn toàn khác đáp ứng những nhu cầu của khách hàng 
hiêu quả hơn. Ví dụ, khi xe ôtô Model T của Henry Ford đã 
được đưa ra, nhu cầu đối với những chiếc xe ngựa nhỏ đã bắt đầu 
giảm đi nhanh chóng. Nhu cầu đối với các máy chữ cơ học đã 
giảm đi nhanh chóng vì máy vi tính cá nhân mới và các bộ xử lý 
văn bản đã thâm nhập vào thị trường. Trong giai đoạn suy thoái 
này, công ty cần biết được sự suy sụp của sản phẩm trong thời 
gian gần và chỉ nên đầu tư thêm rất ít tiền cho tương lai của sản 
phẩm. Một lượng vốn tối thiểu có thể vẫn được đầu tư để duy trì 
các nhà máy hiện tại nhưng sẽ không nên có thêm nhà máy mới 
nào được đưa vào vận hành. 


2. Vòng đời của các sản phẩm 


Vòng đời của sản phẩm từ lúc đưa ra thị trường đến lúc suy 
thoái có thể kéo dài hàng nhiều thập kỷ (như trong trường hợp 
bánh mì trắng và ga trải giường); hoặc chỉ có thể kéo đài vài năm 
(như trường hợp của các máy thu thanh bỏ túi, các máy quay 
video và các thiết bị giải trí gia dụng khác). Có những trường 
hợp của một vài sản phẩm, vòng đời chỉ kéo dài vài tháng (như 
trong trường hợp của các đồ thời trang theo mùa hoặc các 
chương trình phần mềm), hoặc thậm chí vài giờ (như trường hợp 
của các tờ báo). Các nhà kinh doanh có thể kiếm được lợi nếu 
sớm nhận biết được các giai đoạn trong vòng đời của các sản 
phẩm của mình. 

174 


3. Ý nghĩa của vòng đời của sản phẩm 


Các nhà quản lý là những người nhận thức rõ hơn ai hết hành 
trình điển hình của vòng đời của sản phẩm nên có thể sử đụng 
thông tin này để lập sớm dữ liệu kế hoạch tiếp thị đối với mỗi giai 
đoạn sản phẩm. Điều này có tác dụng khống chế thời gian dành cho 
sự phát triển nhanh hoặc hạn chế thời gian suy thoái nhu cầu sản 
phẩm. 

Giai đoạn phát triển sản phẩm hoặc giai đoạn sản phẩm ra 
thị trường sẽ kéo dài bao lâu? Mức độ thời gian và độ đốc của 
giai đoạn này phụ thuộc vào tính mới mẻ của sản phẩm. Các sản 
phẩm mới hoàn toàn đòi hỏi sự nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn 
khách hàng rất lớn trước khi lựa chọn quy mô tung sản phẩm 
mới ra thị trường. Người tiến hành đưa ra các sản phẩm hoàn 
toàn mới phải biết trước và biết lập kế hoạch cho những sự chậm 
trễ về thời gian trong giai đoạn khuyếch trương sản phẩm. Nên 
nhớ rằng, trong giai đoạn đưa sản phẩm mới ra thị trường, công 
ty (hãng) có thể không thấy lợi nhuận của sản phẩm mới tăng lên 
đáng kể, do đó cần phải kéo dài thời gian hỗ trợ vốn cho sản 
xuất và lưu thông phân phối tạo điều kiện cho giai đoạn đưa sản 
phẩm ra thị trường vượt qua được khó khăn để đạt tới giai đoạn 
phát triển. Mức độ thời gian của giai đoạn đưa sản phẩm ra thị 
trường (hay giai đoạn phát triển thị trường) cũng phụ thuộc vào 
số khách hàng quyết định mua sản phẩm mới. Ví dụ, việc mua 
các thiết bị văn phòng liên quan đến công việc của nhiều người 
và vì vậy, có thể hy vọng rằng giai đoạn đưa các sản phẩm thiết 
bị văn phòng mới ra thị trường sẽ được kéo dài. Trong khi đó 
hàng hoá thời trang và các mốt nhất thời khác được mua một 
cách ngẫu hứng nhất thời và vì vậy, chúng có các giai đoạn đưa 
ra thị trường rất ngắn. Giáo sư Theodore Levitt cũng thừa nhận 
rằng "Đối với sản phẩm mới, điểu quan trọng hơn cả là sử thử 


175 


nghiệm đầu tiên của nó đối với các khách hàng". Điều này đời 
hỏi các sản phẩm mới phải được tung ra một cách rất thận trọng. 
Trong trường hợp của việc tung các máy giật ra thị trường, chính 
những người bán lẻ sẽ làm cho các khách hàng an tâm. Ngoài ra 
sự đảm bảo và phù hợp trong sử dụng sản phẩm sẽ làm sản phẩm 
dành được tỷ lệ thị phần cao trong thị trường chung. 


4. Kéo dài vòng đời sản phẩm nylon 


Giáo sư Theodore Levitt đã chứng minh rằng vòng đời của 
sản phẩm có thể được mở rộng và nói rõ cách kéo dài thêm tuổi 
thọ cho sản phẩm như thế nào. Dưới đây là ví dụ: 


Sợi nylon, một trong những sợi tổng hợp mới đầu tiên, đã 
được hãng Du Pont phát triển nhờ độ bền của nó cao hơn so với 
độ bên của các sợi tự nhiên (kiểu sợ bông, len v.v...). Với đặc 
tính ít hấp thụ hơi ẩm, nylon là vật liệu lý tưởng trong những ứng 
dụng làm dù trong quân sự và thể thao. Ngoài nhu cầu dùng 
trong quân sự, nylon còn được dùng làm bít tất đài cho phụ nữ và 
các sản phẩm đệt kim khác. Bít tất nylon đã lấn át bít tất lụa 
hoặc bít tất bằng các loại sợi khác ở Nhật Bản trong những năm 
sau Chiến tranh thế giới II. Du Pont đã là một hãng đi đầu trong 
lĩnh vực này. Khi nhu cầu đối với các bít tất dài bằng nylon bắt 
đâu có những dấu hiệu thăng bằng, Du Pont đã đưa ra các sản 
phẩm mới trên cơ sở nyÌon, chẳng hạn như các tấm thảm nylon, 
dây curoa bằng nylon và các sản phẩm kỹ thuật khác trên cơ SỞ 
sợi nylon. Vì thế, các kỹ sư và những nhà phát triển sản phẩm ở 
công ty Du Pont đã có thể kéo dài và lặp đi lập lại cuộc sống của 
nylon. 


Giống, như Du Pont, rất nhiều hãng khác cũng luôn luôn 
tìm cách kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm của mình (bảng 4.3). 


176 


Bảng 4.3 Những cách lựa chọn để kéo dài các vòng đời của 


sản phẩm 
Nylon Băng dính Scofch 
Du Pont 


Nhà sản xuất 


Sự sử dụng | Bít tất dài dệt | Băng dính 
đầu tiên ' kim của phụ nữ 


miệng —_Í 


Các cách kéo dài 


1. Sự sử đụng 
thường xuyên 


Các loại bít tất 
đài sử dụng ở 
mọi thời điểm 


Các máy cung| Nhiều mùi vị 
cấp tư động bãng| hơn, nhiều gói 
đính dễ sử dụng | nhỏ 


Cơ thể được tô 
điểm, trang trí 
bằng mẫu vế, 
tô màu, để 
trình diễn thời 
trang 


Các bằng dính | Dùng làm xa 
nhiều màu sắc, | lát được 

mẫu mã, không 
thấm nước, trong 
suốt hoặc có thể 
viết lên trên 


3. Những người | Thanh thiếu Giảm cân cho 


người dùng 


Sử dụng rộng rãi 
đối với thợ sơn 


4. Những ứng | Bí tất dài, 
thảm  nylon, 
dây đai bánh xe 


V.V... 


Băng dính kép, 
băng dính phản 
quang v.v... 


Làm cứng 
xương, móng 
tay 


177 


5. Danh mục vốn đầu tư của sản phẩm 


Trải qua nhiều năm, công ty có thể có một danh mục đầu 
tư nhiều loại sản phẩm. Ở bất cứ thời điểm nào cũng có tác sản 
phẩm ở những giai đoạn khác nhau trong vòng đời của chúng. 
Mỗi sản phẩm trong danh mục này, phụ thuộc vào các giai đoạn 
trong vòng đời sản phẩm của nó, sẽ tạo ra những lợi nhuận và sử 
dụng vốn theo những lượng khác nhau. Các nhà quản lý của 
công ty cần quan tâm giám sát tình hình và kết quả kinh doanh. 


V. HỖN HỢP TIẾP THỊ 


1. Bốn yếu tố tiếp thị cơ bản 


Bốn yếu tố tiếp thị cơ bản của việc tiếp thị là 4P như đã trình 
bày ở trên, đó là: sản phẩm (Product), giá cả (Price), địa điểm 
(Placement) và khuyến khích (Promotion). Các khái nệm này do 
E lorome Mc Carthy đưa ra vào năm 1960. Sự đóng góp của Mc 
Carthy là đã đưa ra 4 yếu tố này, giống như mẫu ngắn gọn, súc 
tích để xác định các chức năng của nhà quản lý tiếp thị đối với 
hàng hoá tiêu thụ trên thị trường vào cuối những năm 1950. 


PI. Sản phẩm 


Đó là những quyết định tiếp thị liên quan đến sản phẩm. 
Máy tính để bàn Dell được xác nhận không chỉ bởi các thành 
phần chính của nó như bộ vi xử lý, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, 
dung lượng của đĩa cứng và khả năng nối kết mà còn bởi các 
thành phần khác nữa, chẳng hạn, khả năng có thể nâng cấp, khả 
năng tương thích và khả năng thay thế nhiều phương tiện truyền 
thông vì có đầu vào và đầu ra cho audio và video. Xe ôtô Camry 
178 


Toyota được xác nhận không chỉ bởi kích thước động cơ của nó 
và số lượng hành khách mà nó chở được mà còn bởi những chức 
năng khác như: ghế ngồi bằng da có chỗ dựa tròn, phanh chống 
trượt và chống quay xe khi phanh đột ngột, các túi khí bên cạnh 
hành khách v.v... Nhiều khi những nét đặc trưng phụ nào đó của 
sản phẩm sẽ thu hút khách hàng nhiều hơn là chức năng chính 
của sản phẩm. Các máy tính để bàn của Sony và các máy tính 
xách tay của Toshiba được bán chạy nhờ ngoài các chức năng 
chủ yếu như dung lượng và tốc độ tính toán, còn nhờ màu sắc và 
vẻ bề ngoài bóng bẩy của chúng. 


P2. Giá bán 

Thông số giá của sản phẩm trong thị trường chính là sự 
định giá sản phẩm. Giá này gồm có giá thành của sản phẩm và 
những chi phí bán hàng. Một loại sản phẩm, ví dụ bộ ghế bành 
có nệm, bán được 795 USD tiền mặt ngay sẽ khác với loại bộ _ 
ghế bành có nêm cũng bán 795 USD nhưng theo phương thức 
bán trả 8ÓP trong một năm với lãi suất 2,5%/tháng. Những sự 
giảm giá và các hình thức thanh toán khác sẽ làm thay đổi giá 
tổng cộng của sản phẩm. 


Các nhà quản lý trong các công ty phải đối mặt với nhiều 
quyết định khi cần định giá một sản phẩm mới. Chẳng hạn xe 
máy nên được định giá sao cho sinh viên có đủ tiền để mua nó 
hay là nó cần được định giá sao cho chỉ có những người nhiều 
tiền mới có thể nghĩ đến. Giá bán sẽ rất quan trọng và có thể ảnh 
hưởng đáng kể đến nhu cầu và thành công trên thị trường của 
sản phẩm mới. 


P3. Vị trí 
Yếu tố vị trí trong tiếp thị gồm những quyết định về sự đa 
dạng của các kênh phân phối, sử dụng để đặt sản phẩm vào vị trí 
179 


thích hợp trong phạm vi khả năng tiếp cận của khách hàng mua 
sản phẩm. Nhà kinh đoanh phải quyết định xem đặt bán sản 
phẩm tại các cửa hàng riêng của công ty hay đặt gửi bán ở đại lý 
hoặc của hàng bán lẻ. Các sản phẩm cũng có thể được bán qua 
các đường chào bán bằng điện thoại hay gửi thư giới thiệu v.v... 


P4. Khuyến khích 


Cuối cùng, thông số P thứ tư là cách thức mà công ty báo 
cho các khách hàng tương lai biết về việc biếu, tặng sản phẩm 
của công ty. Nhà kinh đoanh phải lựa chọn biện pháp quảng cáo, 
ví dụ dùng TV, radio hoặc các phương tiện thông tin đại chúng 
khác. Nếu muốn quảng cáo trên các báo thì cũng phải xem nên 
quảng cáo trên báo nào, tạp chí nào. Sự lựa chọn này phụ thuộc 
vào rất nhiều yếu tố. Chẳng hạn, xe mô tô thể thao đua nên được 
khuyến mại ở đâu để tạo ra hình ảnh rằng xe đó không hoàn toàn 
chỉ để dành cho bọn cướp mà còn để cho những người đi xe 
chuyên nghiệp và còn cho cả phụ nữ nữa. 


2. Các phương pháp tiếp thị 


Việc tiếp thị có thể được giải quyết theo một trong ba 
phương pháp được lựa chọn sau đây: 
1/ Tiếp thị không phân biệt 

Phương pháp đầu tiên là sử dụng biện pháp tiếp thị không 
phân biệt đối với toàn bộ thị trường. Trước đây Henry Ford đã 
đưa ra xe ôtô Model T cho tất cả các tầng lớp của xã hội ở Mỹ. 
Đây là một loại sản phẩm, cùng một màu và có cùng các nét đặc 
trưng của sản phẩm tiêu chuẩn, được đưa ra áp dụng cho tất cả 
các tầng lớp xã hội của các khách hàng qua một kênh phân phối 
của người bán. Tất nhiên sản phẩm cũng được quảng cáo và bán 
[S0 


một cách không phân biệt cho tất cả mọi người. Đó là kiểu tiếp 
thị không phân biệt. 


Coca-Cola cũng là sản phẩm của thế giới được tiếp thị theo 
một cách giống hệt nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới (trừ ở một 
số nước đang phát triển, Coca-Cola cũng có thể được quảng cáo 
và thâm nhập có lựa chọn đối với một số đối tác địa phương). 

2! Tiếp thị có phân biệt 

Trong phương pháp này, đầu tiên thị trường chung được 
phân chia thành các bộ phận phân biệt nhưng có hiệu quả về mật 
thương mại. Mỗi bộ phận gồm có các khách hàng có một số 
điểm tương tự nhau. Ví dụ, thị trường phân biệt theo các vùng 
địa lý, chẳng hạn, ở trong các vùng riêng biệt của một nước. 
Nhưng ngay trong một vùng thị trường riêng biệt người ta lại 
chia thành các tiểu vùng như vùng ven biển, miền Bắc, miền 
Trung hay miền Nam v.v... Các thị trường cũng có thể được phân 
ra bởi các đặc tính nhân khẩu học, chẳng hạn thị trường chung 
có thể được chia thành bộ phận dành cho trẻ em trước tuổi ởi 
học, bộ phận dành cho thiếu nhi, đành cho thanh niên, dành cho 
những người có tuổi, dành cho các công dân thuộc tầng lớp trên 
hoặc có sự phân vùng theo giới tính nam - nữ v.v... Việc phân 
chia này phụ thuộc rất nhiều vào sản phẩm. 


Một khi thị trường được phân chia một cách thích hợp, 
việc tiếp thị sẽ được triển khai khác nhau đối với mỗi bộ phận thị 
trường. Giá cả cũng như sự khuyến mại của sản phẩm cũng sẽ 
thay đổi. Những chiếc xe ôtô sang trọng được nhắm vào bộ phận 
khách hàng có thu nhập cao và sản phẩm này bao gồm nhiều đồ 
phụ tùng sang trọng được làm theo ý khách hàng. Máy ảnh dễ 


181 


lắp phim, dễ chụp có thể được nhắm vào các gia đình trẻ đang 
chờ đợi đưa con đầu tiên của mình. Eastman Kodak (Mỹ) đã đưa 
ra các gói quà cưới, chứa một số máy ảnh giá rẻ, sử dụng một 
lần, đặt trên mỗi bàn tại tiệc cưới. Kodak cố thuyết phục các 
thành viên của tiệc cưới sử dụng máy ảnh để chụp ảnh sau đó 
giao lại máy ảnh đã chụp cho người chủ tiệc cưới tráng phím và 
làm ảnh. 


3/ Tiếp thị ở vị trí có lợi trên thị trường 

Một vài công ty với số vốn hạn chế có thể quyết định 
không mở rộng mức vốn chỉ. Khi đó, trước tiên họ phân chia và 
nhận biết thị trường toàn phân, sau đó quyết định chỉ tập trung 
vào thị trường ở vị trí có lợi. Chẳng hạn những người bán lẻ quần 
áo có thể quyết định chỉ tập trung vào bộ phận thị trường dành 
cho các bé gái hoặc bộ phận thị trường dành cho phụ nữ to béo 
quá cỡ. Những nhà quảng cáo tạp chí khác nhau có thể chỉ tập 
trung vào thị trường gồm những người làm nghề kinh doanh 
hoặc vào bộ phận thị trường dành cho những người ở tầng lớp 
trên đang quan tâm đến sức khoẻ. Một khí công ty đã nhận ra 
chỗ trống trong thị trường chung thì công ty nhằm thẳng vào bộ 
phận thị trường này với những biện pháp tiếp thị thích hợp. 


4/ Sự phát triển của các biện pháp tiếp thị 

Giáo sư Julian Yudelson thuộc Viện Công nghệ Rochester 
đã nghiên cứu những phương pháp khác nhau mà nhờ chúng. 
"bốn P" đã phát triển ngay từ những năm 1960. Ông cho rằng, 
trải qua bốn thập kỷ, các chức năng tiếp thị đã thay đổi, từ việc 
đẩy mạnh buôn bán, trao đổi đối với bộ phận bán hàng hóa sang 


182 


cách thức để sản phẩm đáp ứng được những nhu cầu, mong 
muốn và nhữn, đòi hỏi khác của khách hàng. Trong trường hợp 
của phương thức cũ trước đây, khách hàng được coi là tấm bảng 
đá để trống mà nhà tiếp thị khắc hình ảnh của loại hàng và các 
thông tin khác lên đó. Trong trường hợp của phương pháp sau, 
khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm. Hơn nữa, chức năng 
tiếp thụ đã dân dần phát triển từ các sản phẩm tiêu dùng sang 
sự tiếp thị công nghiệp và kinh doanh, tiếp thị dịch vụ cùng các 
dạng khác. Yudelson giải thích rằng, với sự xuất hiện của Hệ 
thống Quản lý Chất lượng Toàn phần trong những năm 1980, 
1990, 4P được định nghĩa lại là các biện pháp để đạt được sự 
thỏa mãn và lòng trung thành lâu dài của khách hàng. Khi đó 
yếu tố "sản phẩm” có thể được định nghĩa lại là sự hài lòng 
hoặc tất cả những lợi ích đích thực và hiển nhiên mà các khách 
hàng giành được. Điều này sẽ làm thay đổi đoạn ngữ "cái được 
nhà sản xuất làm ra" thành "cái mà khách hàng mong muốn”. 
"Giá" bán cũng có thể được định nghĩa lại là sự phiền hà hoặc 
nhiệm vụ mà khách hàng phải thực hiện để thu được sự hài 
lòng đã nói đến ở trên. Sự định nghĩa mở rộng này của giá cả 
bao gồm cả thời gian và mọi cố gắng cần thiết trong việc trao 
đổi và thay thế các khách hàng bị khuyết. "Sự khuyến khích" 
có thể được định nghĩa lại là sự nhận thức, cùng với các thông 
tin cần thiết để tạo ra nhận thức này. Cuối cùng, yếu tố “địa 
điểm" trong tiếp thị cũng được định nghĩa lại là quá trình tương 
tác giữa những người bán hàng và những người mua hàng trong 
mối quan hệ thị trường. Quá trình tương tác này có thể xảy ra 
trên nhiều kênh phân phối cũng như tại các vị trí và các thời 
điểm khác nhau. Hệ thống cơ bản đã được sửa đổi này của "4P 
mới và cải tiến" phản ánh trạng thái hiện tại của các sản phẩm 
và dịch vụ một cách chính xác hơn. 


183 


VI. THIẾT KẾ XÍ NGHIỆP CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
SẢN PHẨM 


1. Tầm quan trọng và các cách thiết kế xí nghiệp 


Trên đây, chúng ta đã biết sự phát triển sản phẩm mới và 
chiến lược thị trường có ý nghĩa sống còn trước sự phát triển của 
Công ty. Năng lực và sự thực hiện có hiệu quả quá trình phát 
triển sản phẩm mới luôn bao gồm sự phối hợp và liên kết giữa 
nhiều lĩnh vực chức năng khác nhau. Sự phối hợp của các nhà 
điều hành và giám sát sản xuất là rất cần thiết khi muốn sản xuất 
hiệu quả trên quy mô lớn. Điều này đòi hỏi phải có sự thiết kế xí 
nghiệp rất thận trọng. Các công ty khác nhau làm điều đó một 
cách khác nhau như sẽ được trình bày dưới đây. 


a. Doanh nghiệp với dây chuyên các bộ phận chức năng 


Nhiều công ty hoạt động bằng cách chia ra thành các bộ 
phận cứng nhắc với các chức năng riêng biệt. Mỗi một bộ phận 
làm việc riêng của mình và tác động rất ít đến các bộ phận khác. 
Các thành viên trong từng bộ phận thực hiện sít sao, chặt chẽ các 
nhiệm vụ. Vì vậy, ở những doanh nghiệp này vào bất kỳ thời 
gian nào cũng chỉ có một bộ phận thực sự tham gia vào quá trình 
phát triển sản phẩm mới. 


Sự chuyên môn hóa chức năng hẹp này dựa trên phương 
pháp "quản lý khoa học" mà Frederick Taylor đưa ra vào đầu thế 
kỷ 20. Nhằm nâng cao năng suất sản xuất, phương pháp này thiên 
về việc chuyên môn hóa chức năng trong công nghiệp. Phương 
pháp Taylor để xuất "cách tốt nhất" để thực thi mỗi nhiệm vụ. 
Điều đó đã sản sinh ra những bộ phận chức năng với chuyên môn 
hoá trong các ngành công nghiệp. Nhân viên tiếp thị biết "cách tốt 
nhất” để tiếp thị các sản phẩm cho công ty. Mặt khác các thanh tra 

184 


viên kiểm soát chất lượng cũng được huấn luyện thành thạo về 
việc làm thế nào đề công việc đạt chất lượng cao. 


Theo phương pháp Taylor, mối quan hệ giữa các bộ phận 
chức năng thường được quản lý bằng các nguyên tắc hành chính 
quan liêu mà Max Weber đề ra. Với những luật lệ và thủ tục của 
riêng mình, các bộ phận hoạt động hoàn toàn riêng rẽ, độc lập. 
Do vậy quá trình phát triển sản phẩm nhất thiết phải chuyển giao 
qua nhiều bộ phận khác nhau. 


Trung tâm Hàng không vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) đã 
phát triển một chương trình "đây chuyền” các giai đoạn cho quá 
trình phát triển sản phẩm mới. Nó hoạt động như một cuộc chạy 
tiếp sức, với những nghĩa vụ trách nhiệm rõ ràng. Chỉ một bộ 
phận duy nhất ở một thời điểm được gửi "cây gậy” (một cái que 
người trước trao cho người sau khi chạy tiếp sức - ý nói "nhiệm 
vụ”) của quá trình phát triển sản phẩm mới. 


Giả sử một đại diện thương mại xác định được một nhu 
cầu chưa được thoả mãn của khách hàng. Anh ta chia sẻ điều đó 
với giám sát viên của mình và người này nói với người quản lý. 
Ý tưởng về sản phẩm mới được lan truyền đến tất cả mọi thành 
viên của phòng tiếp thị, phòng R&D. Thêm nhiều chỉ tiết kỹ 
thuật được phát triển và sản phẩm mới có thêm nhiều người tán 
thành. Sau đó ý tưởng lại quay trở về với trưởng phòng R&D. 

Một lần nữa trưởng phòng R&D lại chuyển khái niệm kỹ 
thuật về một sản phẩm mới qua phòng kỹ thuật. Tại đây, ý tưởng 
cũng được luân chuyển tương tự và những thiết kế kỹ thuật được 
. chuyển sang phân xưởng sản xuất. 


185 


Nét đặc trưng của phương pháp dây chuyền các bộ phận 
trong quá trình phát triển sản phẩm mới là rất nhiều ý tưởng đã 
được trao đổi qua lại giữa các chuyên gia trong cùng một bộ 
phận. Nhưng những thông tin như vậy lại được giữ kín và không 
được chia sẻ với các chuyên gia ở bộ phận khác. Kết quả là các 
chuyên gia ở bộ phận sau thường bị bất ngờ khi nhận được ý 
tưởng từ bộ phận trước. 


b. Phát triển sản phẩm theo kiểu "bóng chuyên” - 


Do có những sự bất ngờ như đã nói ở trên và sự thiếu tín 
cậy lẫn nhau giữa các bộ phận nên quá trình phát triển sản phẩm 
mới theo kiểu dây chuyển không phải lúc nào cũng tiến triển 
thuận lợi về phia trước, nhất là khi mà doanh nghiệp và các nhân 
viên không phải đối mặt với một tình trạng khẩn cấp nào. “Cuộc 
đua tiếp sức" lúc này biến thành trận đấu "bóng chuyên” hay 
"bóng bàn" theo kiểu sẽ mô tả dưới đây. 

Các nhà thiết kế khi nhận được ý tưởng kỹ thuật về sản 
phẩm mới từ phòng R&D sẽ thấy rằng các ý tưởng về một mẫu 
sản phẩm mới của các nhà nghiên cứu R&D là phi thực tế. Họ 
đưa dự kiến vẻ sản phẩm cho phòng R&D, buộc tội phòng này 
đã quá xa rời thực tế. Mặt khác, các nhân viên phòng R&D có 
thể lại đổ lỗi cho các nhân viên tiếp thị là đã đòi hỏi những điều 
bất khả thi. 


Kết quả của sự buộc tội lẫn nhau giữa các phòng ban là 
quá trình phát triển sản phẩm mới biến thành một "trận bóng 
chuyển" và được chuyển qua lại giữa các bộ phận chức năng. Sự 
trao đổi như vậy thường triệt tiêu lẫn nhau và ít có giá trị đối với 
việc phát triển sản phẩm mới. Mỗi lần "trao đổi” như thế diễn ra 

186 


thì bản thân nó đã phủ nhận các lần trước. Điều đó kéo dài thêm 


chu trình của quá trình phát triển sản phẩm mới từ ý tưởng đến 
hàng hoá. 


Vào những năm trước, sự chậm trễ của chu trình phát triển 
sản phẩm mới không có ý nghĩa. Khách hàng vì không có nhiều 
sản phẩm để lựa chọn (hoặc không có sự lựa chọn nào khác) 
đành phải kiên trì chờ đợi hàng năm. Nhưng từ những năm 1990, 
mọi việc đã đổi khác do sự toàn cầu hóa của thị trường thế giới. 
Khách hàng trở nên thiếu kiên nhân và nếu như không có một 
loại hàng hoá nào đó thì họ sẽ quay sang loại khác ngay. Bản 
thân các nhà cạnh tranh cũng háo hức tìm kiếm, thu hút những 
khách hàng không thoả mãn để kiếm lãi cao hơn. Vào những 
năm 1990, sự kéo dài thêm chu trình phát triển sản phẩm mới 
đồng nghĩa với việc mất khách hàng. 


c. Phát triển sản xuất đông loạt kiểu chơi bóng bầu dục 


Trong suốt những năm 1980, các nhà sản xuất Nhật Bản 
khi đang cố gắng thâm nhập vào các thị trường toàn cầu, đã 
biết rằng họ không được để mất khách hàng chỉ vì kéo dài 
những chu trình phát triển sản phẩm của mình. Hơn nữa, để lấp 
những chỗ trống thị trường đang xuất hiện ở các thị trường Mỹ 
hoặc châu Âu và nhanh chóng đáp ứng những thay đổi của thị 
trường, các nhà sản xuất Nhật Bản đã phát triển các sản phẩm 
của họ theo những cách khác nhau. Họ đã sử dụng các quá 
trình phát triển sản phẩm linh động hơn và "song song" hơn mà 
các bộ phận khác nhau phối hợp công việc với nhau cho các 
quá trình phát triển sản phẩm mới theo cách giống như chơi 
bóng dầu dục. 


Họ phân phối thông tin giữa các bộ phận khác nhau trước 
khi chuyển "chiếc gậy" từ một bộ phận này tới một bộ phận 


187 


khác. Các bộ phận và các nhóm cùng làm việc một cách ăn ý với 
nhau. Các trách nhiệm của họ đôi khi che phủ lên nhau, để 
chuyển giao trôi chảy hơn và nhanh hơn. 


2. Chu trình phát triển sản phẩm và năng lực trên thị trường 


Sự đổi mới công việc đơn giản này, từ sự phát triển sản 
phẩm liên tiếp theo kiểu cuộc đua tiếp sức đến sự phát triển sản 
phẩm đồng thời kiểu chơi bóng bầu dục, đã tạo ra sự khác biệt 
lớn trong tính cạnh tranh thị trường của các công ty công nghệ. 
Thời gian cần để đổi mới sản phẩm càng dài thì càng bất lợi. Ví 
dụ chu trình phát triển sản phẩm của hãng Xerox, một hãng hàng 
đầu về các sản phẩm photocopy, là khá dài, có khi cần từ 4 đến 5 
năm để phát triển sản phẩm mới từ khái niệm ban đầu của nó. 
Các đối thủ nhanh nhẹn hơn đã đưa ra thị trường những sản 
phẩm mới của họ trong vòng không quá 2 năm. Năm 1978, 
Xerox có 60% thị phần máy photocopy, nhưng đến năm 1982 
cơn số này chỉ còn 45%. Dưới sự lãnh đạo cảu Giám đốc quản trị 
David Keams, Xerox đã tập trung những cố gắng của mình vào 
chương trình "Lãnh đạo qua chất lượng” và giảm một cách đáng 
kể thời gian của chu trình phát triển sản phẩm. Công ty này đã đi 
đến chỗ nhận được chất lượng Quốc gia Malcolm Baldrige vì "sự 
phục vụ khách hàng tết' và trở thành tấm gương cho nhiều công 
ty khác. 


VII. SỰ THAY ĐỔI VAI TRÒ CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN THỊ 
TRƯỜNG 

Trước đây, tính hấp dẫn của bản thân công nghệ đã có sức 
thu hút khách hàng đủ để sản phẩm tự bán được. Cái này gọi là 
cú "hích” công nghệ. Ngày nay sự cạnh tranh thị trường đã làm 
thay đổi hoàn toàn điều này. Do các đối thủ mới đưa ra các sản 


188 


phẩm và dịch vụ cạnh tranh, các khách hàng trở thành các 
thượng đế. Trên thị trường cạnh tranh đã xuất hiện một loại 
khách hàng đặt hàng và quyết định sự xuất hiện, lớn mạnh và tồn 
tại của một đơn vị kinh doanh. Việc khách hàng sẵn lòng trả tiền 
cho các sản phẩm và dịch vụ đã giúp các cổ đông, ban giám đốc, 
các nhà quản lý, các nhân viên và những người khác có được các 
lợi nhuận. Tuy nhiên, tiếng nói của các khách hàng thường vẫn 
không đến tai các cổ đông và các nhà quản lý ở những vị trí cao 
trong hệ thống tổ chức kinh doanh. 


Vào những năm 1980, 1990 do sự cạnh tranh tăng mạnh, 
khách hàng đã có nhiều thông tin mới từ một số lượng rất lớn 
các đối thủ cạnh tranh trên thế giới. Trong một ngành công 
nghiệp, sự thoả mãn của khách hàng và việc giữ được khách 
hàng trở thành những điều kiện cho sự sống còn và phát triển cu 
CƠ SỞ sản xuất kinh doanh. 


1. Tiếp thị nhờ quan hệ 


Do các công nghệ giao tiếp và thông tin mới như 
Internet đã trở nên phổ biến với hàng triệu người có thuê bao 
điện thoại và các khách hàng mà mối quan hệ giữa khách 
hàng, nhà sản xuất và nhà cung cấp đã thay đổi sâu xa hơn. Sự 
tương tác và mối quan hệ giữa các khách hàng đang thăm dò, 
. lựa chọn sản phẩm và những người bán hàng trên mạng đã trở 
thành chuyện rất thông thường. Các công nghệ thông tin mới 
yêu cầu thay đổi từ việc tiếp thị hàng hoá và dịch vụ truyền 
thống từ "thị trường nhân khẩu “mang tính thống kê sang việc 
thị trường định hướng theo kiểu "mối quan hệ" chặt chẽ hơn 
với các khách hàng "riêng”. 


189 


2. Phát triển thị trường trên cơ sở lòng tin của khách hàng 


-Các thị trường cạnh tranh sôi động 


Trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20 và những năm 
đầu tiên của thế kỷ 21, thị trường toàn cầu của các sản phẩm 
mang tính công nghệ cao như thiết bị điện tử dân dụng, các máy 
vi tính và xe ôtô đều là thị trường cạnh tranh quyết liệt mang tính 
toàn cầu. Trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao như 
ngành chế tạo máy bay, viễn thông, bán dẫn, thiết bị văn phòng, 
nghe nhìn và thậm chí cả ngành ôtô, sự cạnh tranh chủ yếu là 
giữa một số đối thủ có cùng quy mô lớn. Do sợ hợp nhất nhiều 
công ty toàn cầu và những sự củng cố lại vào những năm 1990, 
nhiều công ty nhỏ hơn đã được tăng thêm sức mạnh đủ tiếp cận 
hoặc thắng được những công ty lớn hơn. 


Không giống như trong nên kinh tế thời kỳ công nghiệp 
hóa, trong thời đại thông tin hậu công nghiệp, một công ty đơn 
lẻ không có đủ lợi thế cạnh tranh với khách hàng. Các khách 
hàng, với khả năng tiếp cận dễ dàng với công nghệ thông tin, có 
thể rất khó bị các bản quảng cáo đơn thuần của các công ty gây 
ảnh hưởng. Trong khi đó, một tổ chức "nhanh chân" lại có thể 
đưa được các sản phẩm và dịch vụ của mình cho một số lượng 
lớn các khách hàng cá thể và nhanh chóng có lợi thế cạnh tranh. 


Các khách hàng trong thời đại thông tín 


Với sự xuất hiện ngày càng nhiều của công nghệ thông tin 
đễ sử dụng, người ta thấy có một số thay đổi chiến thuật đáng kể 
theo cách thức làm cho các khách hàng thích mua và chịu trách 


190 


nhiệm về những đòi hỏi của mình hơn. Trên cơ sở thông tin phát 
triển, khách hàng có thể tối ưu hóa việc mua hàng của họ nhằm 
mua được sản phẩm tốt nhất, vừa ý nhất. Vì vậy hàng hoá, địch 
vụ chất lượng cao và tìn cậy đã trở thành những yêu câu tối thiểu 
trong kinh doanh ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. 


Những sự thay đổi lớn này đã đặt ra một số yêu cầu mới 
đối với các nhà sản xuất vì sự phát triển, giành được và giữ được 
khách hàng. Với quá trình công nghiệp hóa nhanh tại các vùng 
khác nhau trên thế giới, công nghệ để sản xuất ra sản phẩm và 
dịch vụ không còn bị giới hạn trong một số công ty lớn ở phương 
Tây nữa. Bây giờ khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn 
các sản phẩm công nghệ. Ví dụ, trong công nghiệp máy tính và 
đồ điện tử đã có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các hãng đứng đầu 
thế giới như IBM, Compaq, Apple, Dell, Gateway, Toshiba, 
Sony, Hitachi, Samsung cùng hàng loạt hãng khác ở Mỹ, châu 
Âu và châu Á. Trong công nghiệp ôtô, có ba nhà sản xuất lớn ở 
Mỹ đang cạnh tranh rất quyết liệt với sáu nhà sản xuất ôtô lớn 
của Nhật Bản và một số lượng tương đương các nhà sản xuất ôtô 
lớn ở châu Âu. Sự cạnh tranh về lốp xe hơi cũng xảy ra gay gắt 
giữa các đối thủ Goodyear, Bridgestone và Michelin. 


Trong những năm 1990, việc làm thoả mãn khách hàng đã 
trở thành một trong những thách thức lớn của các nhà sản xuất 
trên thế giới. Ngay cả khi các hãng mà tên tuổi đã được thừa 
nhận (như Apple hay IBM, Goodyear, Kodak, Philips v.v...) vẫn 
liên tục bị các đối thủ và những công ty đang nổi lên khác tấn 
công bằng cách tung ra các sản phẩm thay thế hoặc các sản 
phẩm tương đương. Giáo sư Richard O'Aveni đã gọi điều này là 
"siêu cạnh tranh” tức là khi sự cạnh tranh rất gay gắt đồng thời 
những nguyên tắc của sự canh tranh thị trường cũng thay đổi 


191 


một cách nhanh chóng. Trong các thị trường siêu cạnh tranh, 
khách hàng sẽ được thoải mái lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ. 
Đối với các nhà sản xuất luôn có sự mất cân bằng và sự thay đổi 
lớn do sự xác định lại thường xuyên của các qui luật thị trường. 


Trong thời đại công nghệ thông tìn, các khách hàng càng 
có nhiều điểu kiện tiếp cận với các thông tin hơn so VỚI trƯỚC 
đây về sản phẩm và dịch vụ. Thư việc sách điện tử Amazon.com 
trong mạng Internet có hàng triệu quyển sách, hơn hẳn so với thư 
việc sách thông thường. Các khách hàng vẫn thường xuyên được 
quảng cáo, khuyến mại qua các hình thức điện thoại, gửi thư trực 
tiếp, qua ti vi và radio. Nhưng hàng triệu khách hàng lại có thể 
"lướt" trên các trang Web trên Internet và hầu như ngay tức khắc 
có thông tin về sản phẩm khác nhau và các thông tin bao quát 
khác vẻ nhiều vấn đẻ của các công ty đã được đưa lên mạng. Các 
khách hàng có thể được các hàng hóa và dịch vụ tại các siêu thị, 
các cửa hàng hoặc ngay tại nhà của mình thông qua màn hình tỉ 
vị hoặc máy tính cá nhân. 


Các khách hàng đang thay đổi nhanh chóng và vì thế việc 
tiếp thị với họ cũng cần phải thay đổi theo các cách thức hoàn 
toàn mới. Nhiều đối thủ đã đối mới các phương pháp để thích 
nghỉ với các thị trường cạnh tranh gay gắt này và với các khách 
hàng luôn nắm được thông tin mới. 


Tiếp thị trong thời đại thông tin 


Do các khách hàng tiếp cận và sử dụng công nghệ thông 
tin để lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của họ nên các nhà sản xuất 
cũng cần thúc đẩy sự phát triển mới, tinh vi hơn trong công nghệ 
thông tin. Các nhà sản xuất và các nhà cung cấp có thể tập hợp 
và sử dụng thông tin về khách hàng hiện tại và tương lai theo 
192 


nhiều cách thức hơn so với trước đây. Họ có thể tác động qua lại 
với khách hàng và theo kịp các nhu cầu, ham muốn cùng các sở 
thích cá nhân của khách hàng. Sau đây là các ví dụ về khả năng 
đáp ứng yêu cầu khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của một số 
hãng nổi tiếng ở Mỹ như Levis, Dell và một số hãng khác. 


1. Quân Jean thích hợp với khách hàng của hãng Levis 


Quần Jean Levis có lẽ là loại quần phổ biến nhất trên thế 
giới. Trong hơn một thế kỷ, Levis Strauss đã bán ra những chiếc 
quần Yean may bằng vải đày màu xanh độc đáo, có mã số lô 
hàng là 501, không hề có bất kỳ một sự thay đổi đáng kể nào. 
Các khách hàng, nam cũng như nữ, cùng mua loại quần Jean 501 
của Levis. Công ty này được Levis Strauss, con trai của một 
thương gia người Đức thành lập khi ông đến San Francisco để 
tìm kiếm các nhu cầu của các công nhân mỏ vàng vào năm [849. 
Các công nhân mỏ rất khó khăn để giữ cho quần đài nhiều túi 
của họ khỏi bị rách trong môi trường mỏ gian khổ, khó nhọc. 
Năm 1873, Levis Strauss và người thợ may đi cùng ông đã cùng 
nhau may những chiếc quần từ loại vải dày rất bền. Họ đã dùng 
những chiếc đình tán đóng trên các túi quần để giữ cho chúng 
khỏi bị tung ra. Họ gọi chúng là quần Jean bởi vì vải may quần 
được sản xuất ở thành phố Genoa. Từ đó trên những chiếc quần 
Jean này chỉ có những sự thay đổi rất nhỏ dựa trên sự phản hồi 
của khách hàng. Chẳng hạn, năm 1937 các đỉnh tán trên túi sau 
được chuyển chỗ bởi vì chúng làm trầy xước những chiếc yên 
ngựa của các chàng cao bồi và ghế nhà trường. Một số định tán ở 
phía trước cũng được chuyển chỗ vì chúng bị nóng lên khi người 
ta đứng lâu trước đống lửa hoặc lò. Ngoài những thay đổi nhỏ 


193 


này, trong suốt hơn 100 năm qua, những chiếc quần Jean của 
Levis được may cho các khách hàng trên thế giới, nam cũng như 
nữ, đã hầu như không thay đổi. 


Trong những năm 1990, lần đầu tiên hãng Levis Strauss sử 
dụng công nghệ thông tin và hệ thống sản xuất linh động để sản 
xuất những chiếc quần Jean vừa vặn, thích hợp và được thiết kế 
một cách đặc biệt cho các khách hàng nữ. Trước đó, các khách 
hàng nữ bị ép phải chấp nhận các cỡ quần Jean được sản xuất 
hàng loạt, thiết kế cho đàn ông. Levis Strauss đã phát hiện ra 
rằng những khách hàng nữ của họ cần những chiếc quần jean 
của chính mình. Vì thế họ sẵn sàng trả thêm 10 đôla để có thể 
thử quần Jean tại kho hàng. Người kế toán có thể ghi những sự 
thay đổi do khách hàng yêu cầu và nhập thông tin này vào cơ sở 
dữ liệu của hãng. Hệ thống cắt may có tổ hợp máy tính nhận 
thông tin này và lên thời khoá biểu sản xuất các quần Iean cho 
khách hàng với kích cỡ của lô hàng phù hợp cho từng khách 
hàng. Chỉ trong vòng vài ngày, các quần Jean may vừa văn cho 
khách hàng nữ có thể đến cửa hàng đã đặt và có thể có được 
những chiếc quần Jean vừa văn như ý. 


2. Các máy tính của hãng Dell được làm theo đơn đặt hàng 


Hệ máy tính của hãng Dell thu xếp việc sản xuất các máy 
tính cũng giống như hệ máy tính của Levis thu xếp việc sản xuất 
các quần Jean của phụ nữ. Những đồi hỏi đặc biệt của người mua 
máy tính được quản lý bằng những dòng lệnh 1-800 nổi tiếng 
của Dell hoặc sự nối kết Internet mới. Những lệnh này sau đó 
được chuyển đến người cung cấp để xác nhận và đưa đến nơi lắp 
ráp máy tính theo đơn đặt hàng. 


194 


3. Federal EaApress: Dịch vụ công nghệ và khách hàng 


Câu chuyện về Federal Express (Fed Ex) là câu chuyện về 
giấc mơ Mỹ đã trở thành hiện thực. Năm 1997, Fed Ex là công 
ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới, nó vận chuyển 2,5 triệu kiện 
hàng mỗi ngày, sử dụng 37.000 xe tải, 530 máy bay, 1.400 trung 
tâm dịch vụ và 1.240 nhân viên trên kháp thế giới. Sau khi thành 
lập được 24 năm. Fed Ex đã tăng tổng thu nhập của nó từ 6,2 
triệu USD năm ¡973 lên 10,3 tỷ USD trong năm tài chính 1996. 
Tóm lại, Federick Smith đã đưa ra khái niệm sự kinh doanh tận 
dụng thông tin của Fed Ex dựa trên lời hứa với khách hàng có 
dịch vụ giao hàng qua đêm đáng tin cậy. Ông đã thực hiện lời 
hứa với khách hàng này đựa trên khái niệm kinh doanh mới và 
mạng lưới kiểu "trục bánh xe và nan hoa” cùng đội xe vận tải 
hoả tốc. Những thành phần chủ yếu để thực hiện dịch vụ đáng 
tin cậy này là công nghệ thông tin hiện đại và nguồn con người 
năng động vào loại thượng thăng trên thế giới. 


Thúc đẩy công nghệ trong thời đại thông tin 


Mỗi gói hàng được thu thập hoặc nhận được từ bất kỳ một 
trong số 750.000 khách hàng hàng ngày của Fed Ex đều có chứa 
một tờ hóa đơn đường bay được các khách hàng ghi cẩn thận và 
được dán vào gói hàng. Hóa đơn đường bay sử dụng mã số, mã 
vạch và các thông tin khác được quét vào máy tính nhờ sử dụng 
một máy quét cẩm tay. Hệ thống này được nối với đơn vị Hệ 
thống gửi tin nhanh nhờ sự trợ giúp của kỹ thuật số (DADS) đật 
tại hơn 20.000 xe tải và trung tâm kính doanh. 


Từ thời điểm kiện hàng được nhận từ khách hàng, qua mỗi 
lần chuyển giao liên tiếp, thông tin cập nhật đã có sẵn trên hệ 


195 


thống máy tính tổ hợp. Người đại diện dịch vụ có thể gõ nhẹ vào 
hệ thống đó và cung cấp thông tin mới nhất về gót hàng cho 
khách hàng của dịch vụ. Trong ngày trung bình có hơn 20.000 
khách hàng hỏi các thông tin về các kiện hàng có giá trị của họ. 


Vì tính đáng tin cậy trong giai đoạn bay thuộc hành trình 
của kiện hàng đến và gửi đi từ Trung tâm Menaphis, Fed Ex đã 
lắp đặt cả hệ thống giám sát điện tử rất tinh vi cho việc hạ cánh, 
lái tự động cất cánh trong tất cả mọi điều kiện thời tiết. Trạm 
điều khiển trung tâm theo sát hơn 200 máy bay trên bầu trời. Fed 
Ex cũng chịu trách nhiệm phân tích thời tiết để dự báo sớm trong 
trường hợp thời tiết xấu. - 


Ở trung tâm chính, thông tín mã vạch điều khiển luồng 
chuyển động của kiện hàng thông qua hệ thống tự động chuyển 
và phân loại gói hàng. Quá trình phân loại tự động, sử dụng 
trong khoảng thời gian rất ngắn, từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, 
được các nhân viên là các sinh viên làm việc thêm giờ phụ 
trách. Ngay từ năm 1984, nhiều khách hàng gửi hàng gói lớn đã 
được cấp những hệ thống liên lạc vào máy tính miễn phí. Power 
Ship cho phép họ có khả năng tiếp cận trực tiếp với phần lớn hệ 
thống thông tin COSMOS. Nhờ đó, họ có thể giám sát và kiểm 
tra không chỉ việc nhận và giao các gói hàng mà cả tính chính 
xác của các hóa đơn của họ. Vài năm sau, Fed Ex đưa ra phần 
mềm "Fed Ex - Ship" để giúp các khách hàng nối các máy tính 
để bàn với các môđem mắc vào mạng COSMOS. Đến cuối năm 
1996, hơn 440.000 khách hàng đã sử dụng phần mềm Fed Ex- 
Ship, và hơn 100.000 hệ thống Power Ship đã được lắp đặt. Hơn 
60% vụ giao dịch làm ăn của Fed Ex đã được xếp đặt nhờ hệ 
thống điện tử. 


196 


Coi chừng thất bại trong thời đại thông tín: 


Đó là: sự rủi ro của hệ thống Zap Mail của hãng Fed Ex. 
Mặc dù Fed Ex đã lớn mạnh trong công nghệ thông tin phát triển 
để phục vụ khách hàng của công ty, nhưng có lúc, công nghệ 
tầày cũng đem lại cho hãng một số khó khăn. Vào đầu những 
năm 1980, công nghệ viễn thông đã lớn mạnh đột biến và đã có 
những dấu hiệu cảnh báo thay thế dịch vụ Fed Ex. Giám đốc 
Ered Smith đã nghĩ rằng Fed Ex có thể khai thác thị trường viên 
thông và chuyển nó thành cơ hội. Do đó, những lượng vốn lớn đã 
được dùng để phát triển Zap Mail, một hệ thống chuyển bản sao 
thư điện thử. Dịch vụ Zap Mail đã được thiết kế để đáp ứng nhu 
cầu chuyển giao tài liệu siêu tốc trong 2 giờ. Dịch vụ này nhanh 
hơn việc ø1ao hàng "tuyệt đối chính xác" trong đêm của Fed Ex. 


Zap Mail đã thúc đẩy sự sử dụng hệ thống máy tính 
COSMOS - DADS. Thay vì chỉ phân phối thông tin về kiện 
hàng, hệ thống máy tính còn được sử dụng để chuyển các tài 
liệu của khách hàng từ địa điểm này đến địa điểm khác. Trong 
giai đoạn đầu tiên Fed Ex đã lắp đặt các hệ thống liên lạc Zap 
Mail ở hơn 300 trừng tâm dịch vụ kinh doanh của công ty. Các 
khách hàng, những người muốn chuyển tài liệu đến địa điểm ở 
rất xa trong 2 giờ, có thể gọi đến Fed Ex và người chuyển thư 
có thể thu thập gói tài liệu. Gói hàng có thể được mang tới 
trung tâm dịch vụ kinh doanh gần đó, nơi mà nó có thể được 
chuyển tới trung tâm dịch vụ kinh doanh gần nơi nhận tài liện. 
Người chuyển thư có thể giao tài liệu cần chuyển chỉ trong 
vòng 2 giờ, giá là 35 USD dưới 10 trang tài liệu và thêm tiền 
phụ trội cho mỗi trang thứ l1 trở đi. 


197 


Cứ thế, Fed Ex đã thuê hệ thống liên lạc Zap Mail để sử 
dụng với giá là 525 USD mỗi tháng, và phải trả 0,25 USD để 
chuyển I trang tài liệu và 10 USD để giao tài liệu. Năm 1984, 
hơn 500.000 hệ thống liện lạc Zap Mail đã được lắp đặt và 
100.000 hệ thống liên lạc Zap Mail khác đã được đưa vào sử 
dụng từ tháng 3 năm 1985. Nhà sản xuất điện tử NEC của Nhật 
Bản đã ký hợp đồng để sản xuất các máy Zap Mail. 


Sự kinh doanh dịch vụ Z4p Mail dựa trên cơ sở thừa nhận 
khả năng làm chủ và sử đụng các máy vi tính cá nhân chưa có 
tốc độ nhanh. Đúng là điều này có lý tại thời điểm Zap Mail 
được thai nghén. Vào cuối những năm 1984, Fed Ex là công ty 
đứng đầu trong địch vụ chuyển hàng nhanh. Tổng thu nhập l,7 
tỷ USD của Fed Ex lớn gấp 2 lần tổng thu nhập trung bình 675 
triệu USD của hãng dịch vụ United Parcel (UPS). Nhà cạnh tranh 
khác, Porolator Courier, thu được 590 triệu USD tiền doanh thu 
hàng năm. Airborne và Emery có tổng doanh thu thấp hơn nhiều, 
tương ứng là 305 triệu và 175 triệu USD. Fed Ex là công ty dứng 
đầu và cần phải đổi mới để giữ được vị trí hàng đầu này. Fed Ex 
đã quyết định nhằm đưa dịch vụ Zap Mail vào những luật sự, 
kiến trúc sư và những người chuyên nghiệp khác, những người 
thường xuyên cần gửi tài liệu một cách khẩn cấp cho các khách 
hàng của họ. 


Rủi thay, sự kinh doanh Zap Mail không thành công như 
đã định. Eed Ex đã bị mất rất nhiều tiền vì những sự phát triển 
mới trong công nghệ máy fax. Giá của các máy fax giảm một 
cách rất đáng kể, xuống còn khoảng 300 USD cho một chiếc 
máy đơn. Sự kinh doanh Zap Mail đã thiệt hai tổng cộng hơn 
325 triệu USĐ và phải buộc ngừng hoạt động. 


198 


3. Từ sự giao dịch làm ăn đến việc tiếp thị nhờ các mối quan hệ 


Trong thời đại công nghệ thông tin xuất hiện nhanh, các 
công ty Mỹ như Dell, Arthur Andersen, Federal Expess và LeVis 
Strauss đã phải tạo ra, nuôi dưỡng và giữ vững được những mối 
quan hệ đang tiến triển với các khách hàng của họ. Để làm được 
như vậy, những công ty này cũng như khách hàng của họ phải có 
những bước phát triển mới trong công nghệ thông tin. Các công 
ty phải lưu những hỏ sơ về các vụ mua bán trong quá khứ để 
hiểu được cách thức và những sở thích của khách hàng. Sau đó, 
các công ty có thể đưa ra cho khách hàng các món khuyến mại 
đặc biệt. Công nghệ thông tin đã cho phép những nhà sản xuất 
đưa ra hàng loạt sản phẩm theo đơn đặt hàng, đáp ứng được 
những nhu cầu cá nhân cho hàng triệu khách hàng. 


Sự hội nhập với khách hàng: Một vài thực tiên về việc xáy 
dựng lòng tín của khách hàng 


Kiểu tiếp thụ trên cơ sở các mối quan hệ chính là sự hội 
nhập gần gũi với khác hàng. Mục đích của việc này là để giành 
được niềm tin của khách hàng. Vì lẽ đó một công ty công nghệ 
phải là một công ty có khả năng đáp ứng những ý muốn, những 
hy vọng của khách hàng và làm thoả mãn khách hàng. Các công 
ty thành công chính là do đã học được một vài bài học quan 
trọng trong lĩnh vực mới này. 


1. Khả năng về nguồn nhân lực trong dịch vụ khách hàng 

Không giống như nhiều công ty, Fed Ex đã không lắp đặt 
công nghệ thông tin tỉnh vi nhưng không có lợi cho việc sử dụng 
nhân lực và nguồn vốn con người. Ngược lại, con người được 
xem là vốn quan trọng, đảm bảo cho lới hứa có dịch vụ với độ 


139 


tin cậy cao của công ty. Nhà sáng lập ra công ty, ông Fred Smith 
với nhiều báo cáo được đãng đã tham gia một cách tích cực triết 
lý "Con người - Dịch vụ - Lợi nhuận” theo thứ tự ưu tiên này. 
Con người tài giỏi nhất được thuê và sau đó họ được cung cấp 
hoặc được giúp đỡ để đào tạo lại và học lại trên cơ sở vốn kiến 
thức hiện có. Mỗi nhân viên có thể phản ảnh ý kiến của mình 
đến cấp quản lý cao nhất của công ty. 


Fed Ex thường xuyên tham khảo, tìm kiếm những ý kiến 
tham gia và đề xuất của các nhân viên khi đưa ra các quyết định 
quan trọng. Các đội có năng lực cao, tự quản sẽ được tặng thưởng 
và được thừa nhận vì những đóng góp có giá trị của họ, Fed Ex 
cũng phân chia những khoản lợi nhuận thích đáng cho nhân viên 
và các cổ đông. Với những cách làm tiến bộ này, Fed Ex đã luôn 
luôn được đánh giá là một trong 10 công ty hàng đầu ở Mỹ. 


2. Vai trò của địch w hậu cần 


Đối với khách hàng trong thời đại thông tin, Fed Ex cũng 
như nhà dịch vụ United Parcel (UPS) đối thủ cạnh tranh của nó, 
đang tranh đua để trở thành các ngành hậu cần phục vụ đắc lực 
cho các khách hàng. Cả hai tạo cơ hội để giám sát và quản lý 
luồng hàng của khách hàng, các bộ phận và thông tin giữa các 
khách hàng, các nhà cung cấp, những người bán lẻ và cả các nhà 
sản xuất. Các nhà quản lý ở Fed Ex cho rằng họ không phải là 
công ty vận tải mà là hệ thống mạng lưới kép. Một mạng nắm 
giữ hàng hóa vật chất nhờ sử dụng các xe tải, máy bay và các 
phương tiện vận tải khác. Một mạng khác chuyển các thông tin 
bằng cách sử dụng các hệ thống máy tính DADS và COSMOS. 
Fed Ex làm rất tốt việc phân phối cả hai mạng lưới này với sự 
thoải mái và độ tin cậy tương đương nhau. Hai mạng lưới được 


200 


nối với nhau một cách mật thiết theo kiểu cấu trúc xoắn kép như 
cấu trúc ADN của con người. Fed Ex Log1stics, một công ty con 
mới, được thành lập để phối hợp đồng thời thông tin và hàng hoá 
đối với các khách hàng bên ngoài. 

Dựa trên những thành công của dịch vụ giao hàng có độ tin 
cậy cao, các khách hàng sẽ tin tưởng giao phó cho Fed Ex quản 
lý ngành hậu cần của họ. Ví dụ, nhà máy thời trang Laura 
Ashley đã ký hợp đồng 250 triệu USD để làm ăn với Fed Ex 
Logistics trong vòng 10 năm. Fed Ex được yêu cầu phải đảm 
nhận việc hậu cần của Laura Ashley, sắp đặt từ việc đặt hàng 
qua thư đến việc hoàn tất các đơn đặt hàng và phân phối hàng. 
Fed Ex cũng mong muốn sử dụng World Wide Web và Internet 
để thoả mãn các khách hàng của thời đại thông tin dựa trên 
nguyên tắc một đối một Trang Web của Fed Ex 
www.fedex.com. được thiết lập năm 1994 để giúp các khách 
hàng lần ra dấu vết các kiện hàng của họ. Nhờ sử dụng hệ thống 
máy tính COSMOS, khách hàng có thể cũng sử dụng trang Web 
để đặt Fed Ex vận chuyển hàng. 


3. Sự đưa ra sẵn phẩm mới dựa trên kỹ thuật số của Kodak 


Chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác về một công ty đối 
mới vươn tới các khách hàng trong không gian điều khiển nhờ 
việc đưa ra các sản phẩm và công nghệ mới. Ngày 1 tháng 8 năm 
1997, Kodak Eastman đã bắt đầu chiến dịch quan trọng đầu tiên 
của mình, đó là thâm nhập vào việc tiếp thị trong không gian 
điều khiển nhờ việc bán máy ảnh kỹ thuật số DC20 trên trang 
chủ của công ty trên mạng Internet. Công ty máy ảnh lớn này 


20I 


xem điểu này là phù hợp một cách tự nhiên đối với các khách 
hà mg hiện clại. Theo Kathleceäsar Sheclstn. giấm. cđốc DĐiãất triển 
ciriettr Hước ví Kinh cach (hiiộc ralar1t tCIP (HỊ CERẾUI ŸH(CTTICE crỈ:t 
ECoocliik, tac tiểu cốt El«slkk đế TH ếẾỚNt SƯ c[teớnt 12014 rìlyi<Sin Picypi 
vào việc chụp ảnh trực tuyến”, Bộ đó Khuyến mại mniáy ánh LDC 20 


trên mạng giá 219 USD thêm thuế và tiền vận chuyển và nó gồm 
có 199 USD cho máy ảnh DC20 với 49 USD cho đèn flash, phần 
mềm đặc biệt, túi đựng máy ảnh và bản sao Eun With Digital 
Photography v.v... Các khách hàng trên mạng của Kodak có thể 
mua hàng hoặc trực tuyến qua mạng điện tử hoặc bằng fax và 
các số điện thoại miễn phí nếu họ không tiện sử dụng thẻ tín 
dụng để mua hàng thông qua mạng Internet. 


Kodak tín rằng việc bán DC20 trên Internet là việc làm 
thích hợp vì lẽ nó là máy ảnh kỹ thuật số dễ sử dụng với độ nhạy 
200.000 ảnh điểm. Điều này đặc biệt thích hợp với các khách 
hàng trên Internet, những người muốn ghép các ảnh vào thư điện 
tử và trang Web của mình. Do độ phân giải của DC20 thấp hơn 
(so với máy ảnh thay đổi độ phóng đại 1 triệu ảnh điểm DC-120, 
giá 999 USD) sẽ làm cho những bức ảnh của DC20 được chuyển 
đữ liệu từ Internet sang nhanh hơn. Bằng cách tiếp thị trên 
Internet, Eastman Kodak có thể trực tiếp nhằm vào các khách 
hàng của họ. 


Ngày từ khi bắt đầu sự bùng nổ Internet, Kodak đã cố gắng 
là công ty tiên phong trong việc sử dụng Internet làm công cụ 
tiếp thị. Kodak đã sử dụng trang chủ của mình để thử các công 
nghệ chụp ảnh kỹ thuật số mới và giúp các khách hàng học về 
việc chụp kỹ thuật số. 


202 


Những biện pháp "giữ chân" khách hàng: Sự tìn tưởng của 
khách hàng - sự thoả mãn và lòng trung thành 


Việc nghiên cứu thị trường đã nhiều lần chứng mình 
rằng các khách hàng đã mua hàng thường sẽ không mua hàng 
lần nữa nếu chưa tin tưởng vào nhà cung cấp. Để có được lòng 
trung thành của khách hàng cần phải làm hài lòng họ. Nghiên 
cứu của Xerox trong những năm đầu thập ký 1990 cũng cho 
thấy trong thời buổi cạnh tranh thậm chí các khách hàng được 
thoả mãn vẫn thường từ bỏ các nhà cung cấp. Họ sẽ làm như 
vậy trừ phi họ tuyệt đối hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ 
nổi bật của nhà cung cấp. Sự trung thành của khách hàng tăng 
không tuyến tính với sự thoả mãn cho họ. 


Nếu sự thoả mãn cho khách hàng được biểu diễn trên 
trục hoành với vạch chia từ I đến 5, tức là từ hoàn toàn 
không thoả mãn đến hoàn toàn thoả mãn và lòng trung thành 
của khách hàng (hay khả năng quay trở lại mua hàng của 
khách hàng) được biểu diễn trên trục tung với vạch chia từ Ì 
đến 5 tương ứng từ hoàn toàn không trung thành đến hoàn 
toàn trung thành thì "tính trung thành” không tăng một cách 
tỷ lệ với sự làm thoả mãn khách hàng. Vì sự thoả mãn cho 
khách hàng tăng từ 1 đến 3, lòng trung thành chỉ tảng nhẹ, 
tức là từ I đến 2. Lòng trung thành chỉ tăng cao sau khi sự 
làm thoả mãn cho khách hàng lớn hơn 4 hoặc ở "mức thoả 
mãn". Các khách hàng hoàn toàn trung thành là những khách 
hàng được cực kỳ thoả mãn (hình 4.3). Kết quả nghiên cứu 
của hãng Xerox có thể dùng để tham khảo cho các cơ sở sản 
xuất kinh doanh khác. 


203 


Chiều tăng lòng 
trung thành của 
khách hàng 


Không Hơi Thoả Thoả Rất 
thoả thoả mãnở mãn thoả 
mãn mãn một mãn 

mức độ 
nào đó 


Chiều tăng sự thoả mãn của khách hàng 


Hình 4.3. Mối liên quan "Sự thoả mãn” - "Lòng trung thành” 
của khách hàng 
Nguồn tạo ra lòng trung thành của khách hàng 


Làm thế nào mà các công ty có và giữ được các khách hàng 
trung thành của mình? Có một số cách quan trọng mà nhờ đó 
công ty có thể thành công trong việc giữ được lòng trung thành 
của khách hàng của công ty trên thị trường cạnh tranh gay gắt. 


1. Các đối thủ cạnh tranh bị hạn chế bởi quy định của chính phủ 


Cơ sở nào tận dụng được các quy định thì sẽ thắng. Trước 
đây, các đường bay được quy định và các hãng hàng không lợi 


204 


dụng những "sự độc quyền địa phương” của họ. Nhưng vì sự quy 
định của hãng hàng không, Federal Expess phải hết sức cố 
gắng vận động cả trong Quốc hội Mỹ để cho "Cục Quản lý 
Ngành Hàng không Liên bang Mỹ" thay đổi những quy định 
về tải trọng tối đa mà máy bay phản lực dân dụng Falcon của 
hãng để có thể vận chuyển trên các hành trình không hạn chế. 
Trong nhiều địa phương, các nhà cung cấp đồ gia dụng, như 
các nhà cung cấp điện và gas cũng bị quy định ở một mức độ 
nào đó. Những quy định này làm tăng các rào cản đối với các 
"môn sinh" mới. Khách hàng sẽ không còn có cách lựa chọn 
nào khác. Đây là một cách "buộc" khách hàng phải trung 
thành với "lệ làng". 


2. Cạnh tranh bị hạn chế do sự sở hữu độc quyển các patemt 
và những bí quyết 


Cơ sở nào tận dụng được những thế mạnh độc quyền này 
sẽ thắng trong việc giữ khách hàng. Levis Strauss đã đăng ký 
phát minh về những chiếc quần Jean có đóng định tấn, may 
bằng loại vải đày. Nếu không thì tất cả các thợ may khác có 
thể đã sao chép ngay thiết kế độc đáo này. Các bằng phát 
minh cho phép nhà phát minh độc quyền trong một thời gian 
hạn định. Tuy nhiên một số công ty không muốn như vậy. Họ 
muốn nắm giữ những bí mật của họ mãi và không chia sẻ 
chúng cho bất kỳ một ai khác. Họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ 
một người nào đó để lộ bí mật sáng chế của họ. Chẳng hạn 
công ty nước giải khát Coca-Cola đã giữ được rất kín đáo 


205 


bị mất lợi thế là người đi đầu trước Microsoft. MS - DOS của 
Microsoft đã giành được lợi thế vượt lên trên các hệ điều hành 
khác nhờ được cài đặt trong máy tính IBM_ PC vì nét đặc trưng 
độc đáo của nó. Vì thế tất cả các khách hàng của MS - DOS tiếp 
tục sử dụng phần mềm Microsoft. 


Như vậy để giữ được khách hàng, "vị trí tốt" chỉ là một 
điều kiện cần nhưng chưa đủ. 


5. Biến các khách hàng thành những người thân thiết gân gũi 


Một cách thức "khó khăn" để duy trì mối quan hệ có lợi 
với các khách hàng là phải quan hệ mật thiết với họ, cũng như 
phải biết rõ những nhu cầu, mong muốn và ý thích của họ. Như 
đã chỉ ra trước đây, chỉ có làm thoả mãn không giới hạn cho 
khách hàng mới có được lòng trung thành của họ. 


Sự trung thành của khách hàng thường là thành quả của sự 
tương tác giữa khách hàng đang hài lòng với nhà sản xuất hoặc 
người cung cấp dịch vụ. Frederick Reichheld, tác giả cuốn "The 
Loyalty Effcct" (Hiệu quả của lòng trung thành) đã viết rằng 
những người chỉ mua xe ôtô Lexus trung thành không chỉ vì hy 
vọng hài lòng với người bán xe tại thời điểm mua xe mà cái 
chính là xe được sản xuất tốt và đáng tin cậy. Họ sẽ có được sản 
phẩm đáng giá so với số tiền phải trả, đồng thời lại rất hài lòng 
khi được phục vụ tận tình mỗi lần khi có việc gì đó liên quan đến 
chiếc xe mà họ đã mua tại hãng. 


Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh làm việc cực kỳ vất vả và 
đầu tư rất nhiều vốn để tạo dựng tiếng tăm tốt cho mình. Các 
chuyên gia cho rằng nên tìm cơ hội để tạo dựng “hình ảnh đáng 
nhớ” về công ty mỗi lần khách hàng có mối tiếp xúc với người 
nào đó trong tổ chức của bạn. Mỗi cuộc "chạm trán" với khách 


207 


hàng có thể trở thành sự kiện đáng ghi nhớ. Ví dụ, các khách du 
lịch quan hệ qua lại với hãng hàng không ở một số địa điểm. Họ 
có quan hệ khi đặt vé máy bay, lấy vé, kiểm tra hành trình bay, 
đến quầy hàng của hãng hàng không, ở trên máy bay, ngồi trong 
ghế của mình v.v... Mỗi sự tác động qua lại này là một cơ hội để 
hãng hàng không tạo ra mỗi quan hệ lâu dài. 


Việc đánh dấu mỗi cuộc gặp gỡ với khách hàng không 
phải là việc dễ đàng. Theo Thomas Stewart của tạp chí ”Fortune” 
(Vận hội), hệ thống khách sạn Canadian Pacific (CP) sở hữu 27 
bất động sản, kể cá các vị trí có đanh tiếng như khách sạn York 
Royal của Toronro, Sky Dome v.v... đều muốn nhằm vào các 
khách du lịch là thương gia riêng lẻ. Những khách hàng thương 
gia này là những khách hàng hiểu rõ nhất vẻ ngành kinh doanh 
khách sạn. Khách sạn CP đã hỏi các khách hàng này về điều mà 
họ muốn được phục vụ riêng. 


Để thực hiện chiến lược phục vụ khách hàng riêng này, các 
khách sạn thuộc CP đã bắt đầu tập hợp thông tin về mọi cuộc 
gặp gỡ với khách trọ, từ việc ghi tên đến khách sạn cho đến việc 
thanh toán tiền khách sạn và mọi công việc ở giữa 2 giai đoạn 
này. Để điều hành sự phục vụ riêng như đã hứa. Khách sạn CP 
phải đổi mới hệ thống hoạt động. Họ đào tạo cả các nhân viên đủ 
khả năng linh động phục vụ võ sỹ sumo Nhật Bản đang cần một 
chiếc giường ngủ cực lớn, rồi phụ vụ ăn uống cho một nhóm 50 
thương gia Đông Âu cùng tham gia 3 ngày hội thảo, luôn luôn 
đòi hỏi được cung cấp thuốc lá v.v... Điều đó không phải là dễ 
dàng. Cơ cấu tổ chức mới phải được thu xếp, ràng buộc VỚI CÁC 
trách nhiệm có tính chức năng chéo. Nhưng bảng kết toán của 
khách sạn đã đạt sự tăng trưởng hàng năm là 16% trong khi trên 
thị trường nói chung ngành này chỉ tăng đến 3%. Hơn 25% 


208 


khách hàng đã quyết định sử dụng các khách sạn CP bất cứ nơi 
nào có thể và không thử các khách sạn khác. 


Những thực tiễn như trên đã chỉ ra ý nghĩa của lời hứa hẹn 
mà các công ty cần làm để chuyển các khách hàng nhất thời của 
họ thành các đối tượng có mối quan hệ lâu dài và trung thành. 
Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, những lợi thế kinh tế trong 
một phạm vi hẹp đang được thay thế nhanh chóng bằng những 
nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh. Những nhà cung cấp 
hàng hoá và dịch vụ nhanh nhẹn và biết chiều ý khách có thể sẽ 
là những người chiến thắng mới trong thời đại thông tin hậu 
công nghiệp trên các thị trường toàn cầu hóa. 


209 


Chương V 


SẢN PHẨM, QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ - 
3 YÊU TÔ HỨA HẸN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 


Hiện nay chất lượng sản phẩm cao và quá trình sản xuất 
đáng tin cậy đã trở thành một sự mong đợi tối thiểu của người 
tiêu dùng. Các xí nghiệp sản xuất kinh doanh phải đưa ra sự hứa 
hẹn về chất lượng hàng hoá có tính chất cạnh tranh, nếu không 
họ sẽ mất tất cả vì các đối thủ cạnh tranh của họ trên thị trường 
cũng sẽ làm như vậy. 


I. DÙNG CHẤT LƯỢNG ĐỂ CẠNH TRANH 


Motorola, nhà sản xuất đứng đầu thế giới trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin di động, đã đạt và giữ vững được vị trí hàng 
đầu thế giới bởi ông Robert Galvin, chủ tịch hãng đã cam kết về 
chất lượng sản phẩm. Để định hướng cho tất cả các nhân viên tập 
trung vào chất lượng sản phẩm thì các nhà quản lý Motorola đã 
áp dụng một chương trình quản lý đặc biệt (sao cho tỷ lệ sản 
phẩm có lỗi chỉ được phép cỡ 3,4 phần triệu (cứ I triệu sản phẩm 
chỉ có 3,4 cái có khuyết tật). 


Xerox, hãng đi đầu trong công nghệ sao chép cũng sử 
dụng một nguyên lý cơ bản về chất lượng. "Chất lượng là trên 
hết”, là mục tiêu của chương trình. Chương trình này giành được 


210 


thế cạnh tranh trong cuộc chạy đua của các nhà sản xuất máy 
phtocopy Nhật Bản, CEO David Kearns đã tiến hành những đợt 
huấn luyện "ô ạt” công nhân của hãng Xerox về vấn đề chất 
lượng và các kỹ năng giải quyết vấn đề này từ từng sai sót nhỏ. 


Các công ty khác cũng sử dụng chung yếu tố chất lượng 
sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường, phát triển, gây tiếng tăm và 
tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Để hiểu rõ vấn đề chất lượng 
và quản lý chất lượng, chúng ta xem chất lượng là gì. 


II. THUỘC TÍNH CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 


1. Chất lượng là øì 


Theo cuốn từ điển Webster's thì chất lượng là "thứ đã tạo 
ra sản phẩm. Nó chính là bản chất chủng loại hoặc độ "tốt", giá 
trị hoặc độ hoàn hảo v.v... của sản phẩm. Với định nghĩa như vậy 
có thể dễ hiểu nhưng cũng không thực sự tiện lợi khi giải quyết 
các cuộc tranh luận về chất lượng giữa người tiêu dùng với nhà 
sản xuất hoặc trong các cuộc tranh chấp hợp đồng giữa nhà sản 
xuất và nhà cung cấp. 


Tuy vậy, một định nghĩa chung về chất lượng được sử 
dụng ở những mức độ chuyên nghiệp là "thích hợp cho việc sử 
dụng”. Một sản phẩm chất lượng là nó phù hợp để sử dụng và đạt 
được mục đích sử dụng. Do vậy, chất lượng của mội chiếc xe hơi 
là sắn sàng dùng được cho mục đích là làm phương tiên giao 
thông; chất lượng của một máy tính là phù hợp cho việc sử dụng 
soạn thảo văn bản, truy cập Internet sau khi máy được bật lên. 


Định nghĩa này phát sinh ra câu hỏi khác: Ai là người 
quyết định mục đích sử dụng: khách hàng hay nhà sản xuất? 
Khách hàng mua xe sẽ luôn mong đợi là thấy chiếc xe của họ 


211 


chạy mãi, chạy xuyên quốc gia hoặc có thế chạy thích hợp cho 
mọi địa hình và thời tiết: trên đá, dưới mưa, bão, tuyết v.v... Các 
nhà sản xuất lại muốn có những khách hàng mua xe mẫu mã mới 
ra hàng năm của họ và cũng đồng thời mưa cả các loại xe 
chuyên dùng khác v.v... Bởi thế cần có một sự điều chính thêm 
định nghĩa về chất lượng, tức là chất lượng phải “thích nghỉ với 
yêu cầu”. Nhà sản xuất sẽ sắn sàng đáp ứng một sản phẩm với 
chất lượng hứa hẹn và thỏa mãn yêu cầu của cả hai bên.. 


2. Sự thay đổi định nghĩa của chất lượng 


Định nghĩa về chất lượng thay đổi theo thời gian. Trong 
thời gian qua, định nghĩa về chất lượng sản phẩm chủ yếu do các 
nhà sản xuất hàng hoá hoặc các nhà cung cấp địch vụ đưa ra. 
Henry Ford đã đưa ra một loại xe ôtô Model T rất tốt với các loại 
màu sắc khác nhau kể cả màu đen. Những chính điều này lại bị 
một số người trong xã hội Mỹ thời đó phủ nhận. 


Với các nhà cạnh tranh mới thì tiêu chí chất lượng được 
thay đổi từ khái niệm "chất lượng đo tự nhà sản xuất định nghĩa" 
đến khái niệm là: "có chất lượng". Đó chính là những đặc điểm 
và thuộc tính của sản phẩm thỏa mãn yêu cầu đã định. Điều này 
có nghĩa là sản phẩm thế nào cũng có một lỗi nào đó và các sản 
phẩm đã sản xuất cần phải được kiểm định vẻ chất lượng. Rất 
nhiều khi đã quá muộn để phát hiện ra rằng chất lượng tồi khi 
sản phẩm đã xong. Do vậy giải pháp tốt nhất là phải sản xuất ra 
những sản phẩm có chất lượng tốt ngay từ đầu. Vì thế, những 
năm vừa qua, tiêu chí của chất lượng được thay đổi từ "chất 
lượng sản phẩm" đến "chất lượng thực sự của các quy trình sử 
dụng vào sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng ấy". Chất 
lượng được khẳng định bằng chính sự cống hiến của nó để sản 
phẩm thực sự cạnh tranh được trong thị trường. 


212 


3. Các yếu tố của chất lượng 


Chúng ta thử xem xét một ví dụ về một sản phẩm đơn giản 
mà hiện nay người ta hay sử dụng: đĩa bằng giấy. Hầu hết người 
ta sử dụng khay giấy khi đi chơi dã ngoại hoặc tổ chức một bữa 
tiệc có nhiều người. Những đĩa giấy chỉ dùng một lần và có thể 
vứt đi sau khi sử dụng. Vậy cái gì là thuộc tính chất lượng của 
đĩa giấy? Những thuộc tính sau đây có thể được đưa ra: 


1. Nhẹ nhưng phải chắc 

. Chịu được nước 

. Không rách, không rạn nứt 

. Giá thành hạ nhưng trông không có vẻ rẻ tiền 
. Nhỏ gọn 

. Dễ kiếm 

Đẹp 

. Dễ dàng thải đi 


© 00 si O 0L b G0 


. Không gây ô nhiễm môi trường 

10. Có nhiều cỡ 

11. Đa đạng về hình khối và mẫu mã 
12. Không dễ bị bẻ cong 

13. Không làm đứt tay khi sử dụng v.v... 


Có lẽ còn phải tiếp tục bổ sung thêm nhiều thuộc tính khác 
về chất lượng của sản phẩm này. Cần lưu ý rằng sẽ có vài thuộc 
tính luôn mâu thuẫn trong mỗi sản phẩm. Ví dụ: muốn giá hạ 

213 


nhưng không muốn nó trông có vẻ rẻ tiền; muốn nó phải chắc 
nhưng lại không được quá nặng để dễ vận chuyển v.v... 


Hội giám định chất lượng Mỹ, một tổ chức chuyên nghiệp 
về kiểm định chất lượng đã định nghĩa chất lượng là toàn bộ đặc 
điểm và thuộc tính của một sản phẩm hoặc dịch vụ tạo khả năng 
thoả mãn được những yêu cầu đặt ra. 


Chất lượng bao gồm 4 yếu tố (4P) 


Giáo sư David Garvin của Trường Đại học Harvard, trong 
bài viết năm 1987 trên Tạp chí Harvard Business Review (Tổng 
quan về kinh doanh) đã có một cách nhìn nhận sâu sắc về định 
nghĩa chất lượng. Garvin cho sản phẩm và dịch vụ chất lượng 
căn cứ vào 8 tiêu chí. Các tiêu chí này có thể phân loại thành 4 
yếu tố của chất lượng (4P): 


PI. Chất lượng thể hiện (Performance) của sản 
phám/dịch vụ. Mỗi một sản phẩm hoặc dịch vụ đêu thể hiện 
chức năng của nó là đáp ứng được những nhu cầu cụ thể. Chức 
năng của một sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được chia thành hai 
nhóm cơ bản sau đây: 


Pl.T. Chức năng chủ yếu. Trong trường hợp ví dụ của một 
đĩa giấy, sản phẩm là để giúp chúng ta đựng thức ăn. Một máy 
tính thì mục đích là giúp chúng ta soạn thảo văn bản, tài liệu, 
truy cập Internet để lấy được những thông tin bổ ích. Đó là vài ví 
dụ đơn giản về các chức năng chủ yếu của các sản phẩm trong 
mục đích sử dụng. 


PI.2. Các đặc điểm bổ sung. Với hầu hết các sản phẩm và 
dịch vụ chúng ta còn thấy cần một vài chi tiết phụ. Trong trường 


214 


hợp đối với những đĩa giấy, chúng ta cần nó phải thật nhẹ. Đối 
với xe ôtô thì nên có những túi khí, những khoá chống trộm v.v.. 
Đôi khi những chi tiết phụ đó còn làm thoả mãn khách hàng 
nhiều hơn cả những đặc điểm chính mà một sản phẩm (hoặc dịch 
vụ) cần phải có. 


P2. Chất lượng của quá trình (Process) và thiết kế. Mặc 
dù những người sử dụng không trực tiếp biết đến một sản phẩm 
(hoặc dịch vụ) được lắp ráp hoặc sản xuất như thế nào nhưng quá 
trình sản xuất hoặc thiết kế mẫu mã ra sản phẩm đó sẽ cho 
chúng ta thấy chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Ít nhất là có 3 
thuộc tính chất lượng được đặt ra đối với quá trình sản xuất và 
thiết kế. 


P2.1. Độ tín cậy. Thuộc tính này có liên quan đến các biện 
pháp sửa chữa sau này. Ví dụ đối với đĩa giấy, sản phẩm có thể 
thải và vứt đi và chúng ta không mong đợi sửa chữa chúng. 
Nhưng nếu một đĩa giấy bị lỗi, chẳng hạn bị rò r1 hoặc rạn nứt, 
thì phải nhận lỗi với khách hàng ngay và nhanh chóng thay thế 
nó bằng một cái mới. Nhưng đối với xe ôtô hoặc máy tính thì lại 
là chuyện khác. Chúng ta mong đợi chúng hoạt động tỐt mà 
không yêu cầu sửa chữa. Xe ôtô không được có những những 
phụ tùng có thể bị long ra khi sử dụng. Trên thực tế, các nhà sản 
xuất ôtô Nhật Bản đã tự hào về việc cung cấp các ôtô với mức 
hạn chế tối thiểu về sửa chữa trong vòng 5 năm đâu tiên. Các nhà 
sản xuất ôtô đáp ứng chế độ bảo hành đối với một số lượng xe 
nhất định trong năm hoặc là căn cứ vào đồng hồ đo quãng đường 
đã chạy. Trong thời gian bảo hành, các nhà sản xuất cam kết là 
sửa chữa tất cả những gì cần thiết. Đa số các nhà sản xuất điện tử 
bảo hành ít nhất là một năm cho bất kỳ hỏng hóc nào của sản 
phẩm trong thời gian này. Hầu hết các sản phẩm luôn đi kèm với 
bảo hành. 


215 


P2.2. Sự tiện lợi. Đây là những cách cơ bản để làm giảm 
thiểu yêu cầu sửa chữa đối với các sản phẩm đã đưa ra bằng cách 
thu nhỏ hoặc giảm tối đa số bộ phận cần sửa chữa, điều này có 
thể làm giảm sự phiển hà khi cần sửa chữa. Chẳng hạn trong 
trường hợp cần sửa chữa các máy photocopy hiệu Canon, những 
chủ máy thường được hướng dẫn thay thế toàn bộ động cơ máy. 


P23. Độ bên (tuổi thọ). Độ bên của một sản phẩm hoặc 
dịch vụ là một thuộc tính chất lượng quan trọng. Chúng ta ai 
cũng mong đợi những sản phẩm có tuổi thọ cao. Lấy ví dụ về 
những chiếc bóng đèn. Vậy tuổi thọ của một cái bóng đèn sẽ 
phải thế nào? Nếu một bóng đèn chỉ dùng được trong một thời 
gian ngắn, chắc chắn khách hàng sẽ không thích mua lại các sản 
phẩm cùng hãng như vậy nữa. Mặc khác nếu bóng đèn có thể 
dùng được mãi, thì cũng không phải là điều có lợi cho nhà sản 
xuất. Sau khi nghiên cứu thị trường, các nhà sản xuất bóng đèn 
đã đưa ra tuổi thọ tối ru của một bóng đèn là cỡ 100 giờ là vừa. 


P3. Chất lượng thể hiện ở sự giữ lời hứa (Promise). Đặc 
tính này của chất lượng được đánh giá theo cách sản phẩm hoặc 
dịch vụ luôn đáp ứng đúng như những điều đã công bố. Đối với 
các trường hợp sản phẩm công nghiệp, chất lượng sản phẩm phải 
được nêu rõ trên bản đãng ký chất lượng sản phẩm. Sản phẩm đã 
được sản xuất với những tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định. Điều 
này cũng tương tự như việc xây một ngôi nhà. Sau khi chủ nhà 
và chủ thầu nhất trí với nhau về chất lượng công trình. Chủ thầu 
phải đáp ứng một cách đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp 
ứng cả chất lượng. Chủ thầu không được tự ý sáng tạo thêm trừ 
khi chủ nhà đồng ý thoả thuận lại cho sự phát sinh đó. 


P4. Chất lượng có thể thấy (Perceived) được. Sự đánh giá 
chất lượng này mang tính cá nhân, chủ quan. Điều này bao gồm 
cả các khía cạnh cảm giác không hài lòng về sản phẩm (hoặc địch 
216 


vụ. Điều này nói chung khó có thể đo đếm được nhưng lại có ý 
nghĩa tác động đến khả năng mua sản phẩm của khách hàng. 


4.1. Tạo ra niêm tin. Những sản phẩm hoặc dịch vụ cụ ` 
thể, cùng với các nhà sản xuất ra chúng cần phải tạo ra một niềm 
tin. Khách hàng tin tưởng rằng sẽ không có cái gì hỏng hóc, 
hoặc nếu có, sẽ được sửa chữa một cách mau lẹ. Hãng Sony của 
Nhật Bản tạo ra một niềm tin rằng sản phẩm Walkman của hãng 
cũng như các thiết bị âm thanh khác sẽ có kỹ thuật tiên tiến và 
hiện đại. Federal Expess, là một Công ty cung cấp dịch vụ giao 
hàng qua đêm kể cả đối với những gói hàng quí giá của các 
khách hàng, dựa trên quan điểm thương mại là "Chính xác, tin 
tưởng". 

P4.2. Vấn đề thẩm mỹ và hình thức của sản phẩểm. Trong 
một vài trường hợp, vấn đề thẩm mỹ và hình thức của sản phẩm 
cũng có thể cho thấy chất lượng của nó. Những chiếc xe ôtô của 
người châu Âu và vấn đề mốt luôn mong đợi có một giá trị thẩm 
mỹ độc đáo nhưng giá cả thì phải phải chăng. Những nhà sản 
xuất đồng hồ Thụy Sĩ đã cạnh tranh với các loại đồng hồ công 
nghệ cao của Nhật Bản về hình thức bên ngoài. 


[Il: CÔNG CỤ CHẤT LƯỢNG VÀ SỰ HOÀN THIỆN LIÊN TỤC 


1. Các công cụ quản lý chất lượng 


Một mục tiêu cơ bản của quản lý chất lượng là được liên 
tục hoàn thiện. Đạt chất lượng không phải là đích đến, mà là một 
cuộc hành trình. Bằng việc học hỏi, tham gia, trau dồi, mỗi ngày 
tiếp theo cần đánh dấu một mức chất lượng cao hơn mức trước. 
Để đạt được sự cải thiện liên tục, người ta dùng nhiều cách khác 

217 


nhau. Ví dụ ở Nhật Bản người ta tổ chức các nhớm quản lý chất 
lượng. 


Nhóm quản lý chất lượng là những nhóm nhỏ từ 5 đến 12 
người cùng làm việc về vấn đề chất lượng mà họ cùng quan tâm. 
Những người này có thể làm cùng phòng hoặc được lấy từ các 
phòng khác nhau. Họ gặp nhau thường xuyên (1 tuần 1 lần) thảo 
luận những vấn đề cấp bách liên quan đến chất lượng, nân§ suất 
và an toàn lao động. 


Mô hình các nhóm chất lượng này là xương sống trong 
tiến trình nâng cao chất lượng liên tục ở Nhật Bản. Ở Mỹ hoặc ở 
một số nước khác, mô hình này không áp dụng được vì mô hình 
này đòi hỏi tham gia tình nguyện ngoài giờ của những người 
thuộc nhóm quản lý chất lượng, trong khi với các nhà máy của 
Mỹ, các nhóm chất lượng chỉ gặp nhau trong "giờ làm việc. 
Người lao động không sẵn sàng gặp nhau thảo luận những vấn 
đề liên quan đến công việc trong thời gian riêng của mình. 


Ngoài ra, thành công của nhóm chất lượng còn phụ thuộc 
vào những tiền để khác. Cụ thể phải giải quyết được tốt các vấn 
đề sau: 

1. Liên lạc thông suốt giữa các thành viên trong nhóm và 
giữa những thành viên đó với cấp quản lý. 

2. Đường tới tất cả dữ liệu liên quan đến công VIỆC của 
nhóm chất lượng. 

3. Cam kết của cấp quản lý và sự cêng nhận các hoạt động 
của nhóm. 

4. Các thành viên nhóm phải được tập huấn cần thiết về các 
kỹ năng giải quyết vấn đề khác nhau và có các công cụ cần thiết. 
218 


Một số sơ đồ (công cụ) quản lý chất lượng cũng được sử 
dụng như "Biểu đồ xương cá của Ishikawa, biểu đồ cột, phương 
pháp phân tích Pareto v.v... 


2. Các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng 


Trong hành trình chất lượng của các công ty, các bộ tiêu 
chuẩn đóng một vai trò rất lớn. Ở Mỹ người ta dùng Tiêu chuẩn 
Quốc gia Malcolm Baldrige, ở Nhật Bản có tiêu chuẩn Deming 
Prize Audit còn cộng đồng châu Âu áp dụng 1SO 9000. Ngoài ra 
ở một số ngành, vùng hoặc bang trong từng nước lại có các tiêu 
chuẩn vùng, ngành riêng của mình. Dưới đây, sẽ trình bày nội 
dưng các chỉ tiêu trong Tiêu chuẩn Deming Prize Andit của Nhật 
Bản và Tiêu chuẩn Malcolm Baldrige của Mỹ để chúng ta có thể 
tham khảo. 


Các chỉ tiêu trong Tiêu chuẩn Deming Prie Andit của Nhát Bản 


1.0. Chính sách 


l.1. Các chính sách quản lý đối với chất lượng và sự 
kiểm tra chất lượng 


1.2. Các phương pháp dùng để thiết lập các chính sách 


1.3. Tính cố định và tính có thể sửa đổi được của các 
chính sách 


1.4. Sử dụng các phương pháp thống kê 

1.5. Truyền thông, truyền đạt và phổ biến các chính sách 
1.6. Xét duyệt các chính sách và những kết quả đạt được 
1.7. Mối quan hệ giữa việc lập kế hoạch ngắn hạn và 


dài hạn 


219 


220 


2.0. 
2.1. 


Tổ chức và sự quản lý tổ chức 


Những phạm vi và trách nhiệm của nhà cầm quyền 
được xác định như thế nào? 


2.2. Quyền lực được giao phó một cách thích hợp như thế nào? 


2.3. 
2.4. 
25. 


Sự hợp tác chéo giữa những nhóm khác nhau 
Các uỷ ban và những hoạt động của chúng 


Tính hiệu quả trong sự sử đụng nhân viên 


2.6. Sử dụng các hoạt động kiểm tra chất lượng theo chu kỳ 


2.7. 
3.0. 


Kiểm tra chất lượng dự báo 


Giáo dục (và đào tạo) 


3.1. Các chương trình giáo dục và những kết quả của chúng 


3.2. 


3.3. 


3.4. 
3.5. 


4.0. 


4.1. 


42. 


4.3 


Mở rộng hiểu biết của các nhân viên về sự kiểm tra 
chất lượng 


Truyền đạt các phương pháp và các khái niệm về 
thống kê 


Kết quả nhận thức về sự kiểm tra chất lượng 


Giáo dục các đối tác có liên quan, chẳng hạn những 
người giao hàng, những nhà phân phối v.v... 


Tập hợp, truyền bá và sử dụng thông tin có liên 
quan đến chất lượng 


Biên soạn thông tin nội bộ 


Thông tin giữa các nhóm 


. Tốc độ truyền thông tin 


4.4. 


Phân tích thông tin bằng phương pháp thống kê và sự 
sử dụng các kết quả thu được 


5.0. Phán tích 


3:1. 
3.2. 
3:3; 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7, 
6.0. 
6.1. 


Lựa chọn vấn đề và chủ đề chính 

Sự thích ứng của phương pháp phân tích 
Kết hợp với công nghệ thích hợp 

Phân tích chất lượng, phân tích quá trình 
Sử dụng các phương pháp thống kê 

Sự sử dụng các kết quả phân tích 

Tính thẳng thắn của những đề xuất cải tiến 
Tiêu chuẩn hóa 


Hệ thống hóa các tiêu ehuẩn 


6.2. Phương pháp thiết lập, sửa đổi, hoặc hủy bỏ các tiêu chuẩn 


6.3. 


6.4. 
6.5. 
6.6. 
6.7. 
7.0. 
7.1. 


Kết quản của việc thiết lập, sửa đổi hoặc hủy bỏ các 
tiêu chuẩn 

Sự thoả mãn các tiêu chuẩn 

Sử dụng các phương pháp thống kê 

Sư tích lũy công nghệ 

Sử dụng các tiêu chuẩn 

Kiểm tra 

Các hệ thống kiểm tra chất lượng và các vấn đề về giá 
cả và chất lượng có liên quan 


221 


222 


l2" 
7.3. 
7.4. 


7.5. 
7.6. 
8.0. 
8.1. 


8.2. 
R..: 


8.4. 
8.5. 


8.6. 


8.7. 
8.8. 
8.9. 


Các mục tiêu kiểm tra và các điểm kiểm tra 
Sử dụng các phương pháp kiểm tra thống kê 


Sự đóng góp năng lực và các hoạt động cho quy trình 
kiểm tra chất lượng 


Các hoàn cảnh hiện tại của các hoạt động kiểm tra 
Tình trạng của các vấn đề cần kiểm tra 
Đảm bảo chất lượng 


Qui trình phát triển của các sản phẩm và địch vụ mới, 
kể cả sự phân tích và cải tiến chất lượng, mẫu mã v.v... 


Sự an toàn và tính pháp lý của sản phẩm 


Thiết kế quá trình, phân tích quá trình, kiểm tra quá 
trình và thực hiện quá trình. 


Năng suất của quá trình 


Trang thiết bị, việc đánh giá khả năng, thử nghiệm và 
thanh tra 


Bảo quản thiết bị và kiểm tra những người thâu phụ, 
việc mua bán và các dịch vụ 


Hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm tra số sách 
Sử dụng các phương pháp thống kê 


Đánh giá và kiểm tra chất lượng 


8.10. Tình trạng hiện tại về đảm bảo chất lượng 


9.0. Các kết quả 
9.1. Đánh giá các kết quả 


9.2. Các kết quả thực về chất lượng, dịch vụ, thời gian giao 
hàng, giá cả, lợi nhuận, sự an toàn, môi trường v.v... 


9.3. Các kết quả không thể xác định được 
9.4. Đánh giá các sai sót khắc phục được 
10.0. Lập kế hoạch cho tương lai 


10.1. Nắm được hoàn cảnh hiện tại của các vấn đề và tính 
xác thực của các kế hoạch tương lai 


10.2. Đánh giá các sai sót khác phục được 
10.3. Các kế hoạch để tiến xa hơn 
10.4. Kết hợp với các kế hoạch dài hạn 
Tóm tắt 7 tiêu chuẩn chính và phụ trong bộ Tiêu chuẩn Chất 
lượng Malcotn Baldrige áp dụng năm 1995 ở Mỹ 
1. Khả năng lãnh đạo 
1.1. Khả năng lãnh đạo của các ủy viên ban quản trị cấp cao 
_1.2. Hệ thống lãnh đạo, sự tổ chức, kể cả sự đánh giá 
¡.3. Trách nhiệm cộng đồng và quyền công dân 
2. Thông tin và phán tích 
2.1. Quản lý chất lượng, năng lực thông tin và cơ sở dữ liệu 
2.2. Cạnh tranh và tiêu chuẩn cạnh tranh 


2.3. Phân tích và sử dụng tài liệu của công ty 


223 


224 


3. ,ụp kế hoạch chiến lược 

3.1. Trình bày chiến lược 

3.2. Triển khai chiến lược 

4. Phái triển, sử dụng và quản lý nguồn nhân lực 
4.1. Lập kế hoạch và đánh giá nguồn nhân sự 

4.2. Hệ thống lao động năng suất cao 

4.3. Giáo đục và đào tạo nhân viên 

4.4. Năng lực và sự thừa nhận nhân viên 

4.5. Phúc lợi và sự động viên tình thần cho nhân viên 


5. Quản lý chất lượng trên cơ sở đảm bảo quá trình tạo 
ra các sản phẩm và dịch vụ 


5.1. Thiết kế và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ 

5.2. Quản lý quá trình, kể cả sản xuất, giao hàng và dịch vụ 
5.3. Quản lý quá trình và các dịch vụ hỗ trợ 

5.4. Quản lý năng lực của nhà phân phối 

6. Các kết quả kinh doanh 


6.1. Các kết quả liên quan đến chất lượng sản phẩm và 
dịch vụ 


6.2. Các kết quả liên quan đến công ty và hoạt động của 
công ty 


6.3. Các kết quả về năng lực của nhà phân phối 
7. Sự thoả mãn cho khách hàng 


7.1. Kiến thức về khách hàng và thị trường 


7.2. Quản lý các mối quan hệ với khách hàng 
7.3. Xác định sự thoả mãn của khách hàng 
7.4. Các kết quả về sự thoả mãn của khách hàng 


7.5. So sánh sự thoả mãn của khách hàng với các công ty 
canh tranh khác 


Các tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 
Chứng nhận hay không chứng nhận? 


Hầu hết những nhà quản lý trong các tổ chức công nghệ 
đều mong muốn có một sự đóng góp nào đó trên các thị trường 
quốc tế. Hầu hết trong số họ đều thấy rằng những chứng chỉ ISO 
là những tấm vé và đôi khi là điều kiện tối thiểu để tiến vào các 
thị trường châu Âu. Tuy nhiên cũng có một số nhà quản lý sợ 
rằng, chứng chỉ ISO sẽ làm tổn thất một khoản tiền lớn, tiêu tốn 
nhiều thời gian mà lại không trực tiếp giúp cải thiện tính cạnh 
tranh cho công ty của họ vì thế họ không sẵn sàng đầu tư thời 
gian và công sức để có được chứng chỉ ISO. Thậm chí họ còn 
cảm thấy do hầu hết những công việc kinh doanh của họ là ở 
những thị trường nội địa nên chẳng việc gì phải băn khoăn nhiều 
về việc có chứng chỉ ISO 9000 hay không. 


Đề giải quyết và làm rõ vấn đề này, trước hết có 6 câu hỏi 
dưới đây cần phải được trả lời: 
1. Nguồn lợi chính của công ty từ những thị trường quốc tế 
hay từ những thị trường châu Au? 
2. Công ty có mong muốn phát triển nguồn lợi quốc tế 
không? 
9/2) 


3. Các khách hàng có hỏi hoặc yêu cầu công ty đăng ký tiêu 
chuẩn ISO 9000 không? 


4. Công ty có muốn phát triển số khách hàng quốc tế không? 


°.. Các đối thủ cạnh tranh của công ty có chứng chỉ ISO chưa 
và họ có công bố chứng chỉ này trong việc quảng cáo và 
bán hàng với các khách hàng của công ty bạn không? 


6. Công ty mất một vài khách hàng quen do những công bố 
như vậy của các đối thu cạnh tranh không? 


^^ 


Nếu câu trả lời là "có" đối với bất kỳ một câu hỏi nào 
trong 6 câu hỏi này thì công ty cần phải cố gắng đăng ký tiêu 
chuẩn ISO 9000. Để đạt được chứng chỉ ISO 9000, đòi hỏi phải 
có sự chú ý đáng kể của các nhà quản lý các cấp của công ty. 
Tuy nhiên khi đạt được chứng chỉ ISO 9000 có thể công ty sẽ 
tăng được hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. 


3. Nguồn gốc của các tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp 


Các tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp (như loạt tiêu 
chuẩn ISO 9000 chẳng hạn) có xuất phát điểm từ những hoạt 
động mang tính quân sự. Trong mỗi cuộc chiến tranh người ta đã 
ý thức được rằng một số lượng rất lớn nạn nhân trên chiến trường 
chính là hậu quả tất yếu của sự cung ứng hậu cần tồi tệ trong 
chiến dịch. Trong suốt Chiến tranh thế giới Ì, các lực lượng quân 
sự của nhiều quốc gia đã bị sốc vì những lô đạn dược và vũ khí 
kém chất lượng của họ do sự vội vàng, cẩu thả từ phía những nhà 
cung cấp. Người ta đã đánh giá rằng, trong suốt Chiến tranh thế 
giới Ì đã có khoảng 200.000 người lính đã bị chết vì chất lượng 
kém của những đồ tiếp tế quân sự. Để tránh những tổn thất như 
226 


thế, quân đội Mỹ đã đưa ra một số tiêu chuẩn chất lượng hàng 
quân sự. Những nhà cung cấp và những nhà sản xuất phải thích 
nghi với những tiêu chuẩn này, coi đó là điều kiện tiên quyết để 
làm kinh doanh với quân đội. 


Năm 1945, sau khi Chiến tranh thế giới II kết thúc, nhiều 
ngành công nghiệp dân sự và các doanh nghiệp sở hữu nhà nước 
cũng đã đưa ra những tiêu chuẩn tương tự. Cùng với thời gian và 
với quá trình thương mại quốc tế phát triển, đã xuất hiện các tổ 
chức chuyên môn hóa về chất lượng hàng hoá. Các tổ chức này 
đã được ban đặc quyền triển khai và quản lý các tiêu chuẩn chất 
lượng công nghiệp. Năm 1975, Tổ chức Tiêu chuẩn của Anh đã 
đưa ra bộ tiêu chuẩn Anh (British Standard) 5750. Bộ tiêu chuẩn 
này đã được xem như "tài liệu gốc” của bộ Các Tiêu chuẩn Quốc 
tế (International Standards Orgamzation - 1SO). 


4. Những tổ chức đỡ đâu cho loạt tiêu chuẩn ISO 9000 


Loạt tiêu chuẩn ISO 9000 được tổ chức Tiêu chuẩn Quốc 
tế đỡ đầu. Đó là một hội đồng quốc tế được ban đặc quyền quần 
lý các tiêu chuẩn và hội đồng này sử dụng quyền lực được trao 
cùng các uỷ ban kỹ thuật của mình để thực hiện điều này. Uỷ 
ban kỹ thuật/ISO 176 được trao nhiệm vụ xem xét và sửa đổi các 
tiêu chuẩn này. Hơn 90 hội đồng tiêu chuẩn quốc gia trên khắp 
thế giới hiện là thành viên của ISO. ISO hiện có khoảng 180 uỷ 
ban kỹ thuật, mỗi uỷ ban chịu trách nhiệm về một lĩnh vực 
chuyên môn. Nội dung kỹ thuật của các tiêu chuẩn được công bố 
định kỳ. Ví dụ, năm 1987, loạt tiêu chuẩn 1SO 9000 được công 
bố và năm 1989, nó cũng được Cộng đồng châu Âu đưa ra. Đến 
năm 1991, bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được nhất trí tổ hợp thành 
các điều luật của châu Âu liên quan đến tính an toàn sản phẩm 


227 


của hàng hoá, chẳng hạn, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử và 
các thiết bị y tế. 


Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (ASI) là cơ quan đại điện 
cho Mỹ trong Tổ chức ISO, Năm 1987, bộ tiêu chuẩn ISO 9000 
được Mỹ thừa nhận, gọi là bộ tiêu chuẩn ANSI/ASQC Q-90. 


5. Uý ban kinh tế châu Âu năm 1992 và các tiêu chuẩn đã 
ban hành 


Năm 1992, Uỷ ban kinh tế châu Âu (EC) gồm mười hai 
quốc gia châu Âu chính, gồm có Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy 
Lạp, Ireland, Italia, Luxămbua, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban 
Nhà và Vương quốc Anh đã nhất trí xoá bỏ một số rào cản biên 
giới về việc buôn bán tại các thị trường chính. Ngay sau đó, 
nhiều tổ chức công nghệ ở Mỹ và những nơi khác trên thế giới 
(ví dụ như: Du Pont, Union Carbide v.v...) đã nhanh chóng thấy 
rõ rằng, nhờ có sự thống nhất này, hệ tiêu chuẩn được Tổ chức 
Tiêu chuẩn Thế giới (ISO) đẻ nghị đã trở thành điều kiện tiên 
quyết để tiến hành các hoạt động kinh doanh trên các thị trường 
này. Chứng chỉ ISO 9000 đã trở thành tấm vé cần thiết để tiến 
vào thị trường thống nhất lớn và đang rất sôi động. Điều này đã 
đánh dấu sự ra đời và làm tăng ý nghĩa chiến lược của các tiêu 
chuẩn [SO 9000. Loại tiêu chuẩn ISO 9000 gồm có 5 bộ tiêu 
chuẩn. Không giống như các tiêu chuẩn về sản phẩm (chẳng hạn 
các tiêu chuẩn của Nhật Bản JIS, "Các tiêu chuẩn để kiểm 
nghiệm vật liệu của Mỹ" - ASTM), các tiêu chuẩn ISO 9000 là 
các tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống quản lý chất lượng chứ 
không dùng để chứng nhận cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. 


Loạt tiêu chuẩn ISO 9000 là hệ thống các tiêu chuẩn tham 
khảo chi tiết về việc đảm bảo và đạt được chất lượng cao. Mục 
tiêu của [SO 9000 là sau khi công ty nhận được chứng chỉ này 


228 


(sau khi vượt qua hệ thống kiểm tra phức tạp trong nội bộ cũng 
như từ bên ngoài) thì các khách hàng của công ty sẽ được đảm 
bảo các sản phẩm có chất lượng như tiêu chuẩn đã đăng ký với 
độ ổn định cao. 


6. Hiện tượng toàn cầu hóa của [SO 9000 


Trong vòng 5 năm kể từ khi công bố các tiêu chuẩn ISO 
9000 vào năm 1987, loạt tiêu chuẩn này đã có ảnh hưởng rất lớn 
đến cách thức quản lý các ngành kinh doanh trên thế giới. Nhiều 
nước khác không thuộc EC đã đưa ra những tiêu chuẩn riêng dựa 
trên loạt tiêu chuẩn ISO 9000. Để tiến hành hoạt động kinh 
doanh ở châu Âu thống nhất, hàng vạn nhà cung cấp trên thế 
giới mong đợi có được những "đăng ký bảo hiểm” này, vì đây 
thực chất là một yêu cầu để tham gia vào các thị trường ở khu 
vực này. Các công ty công nghệ châu Âu, như Siemens, sản xuất 
thiết bị, các phụ tùng và các bộ phận cấu thành dựa vào những 
nhà cung cấp công nghệ ở Mỹ, cũng đòi hỏi các nhà cung cấp 
của công ty cố gắng có được chứng chỉ ISO 9000 và xem như là 
điêu kiện tối thiểu khi muốn kinh doanh cùng Siemens. Các 
khách hàng cũng thừa nhận rằng việc mua hàng của các cơ sở 
quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000 đã cho họ tiết kiệm thời gian, 
công sức, tiền bạc để kiểm nghiệm và thanh tra chất lượng. 


Người ta đánh giá rằng cho tới đầu thế kỷ 21, riêng tại Mỹ 
có ít nhất 100.000 công ty đăng ký hoặc áp dụng các tiêu chuẩn 
ISO 9000. Số lượng các công ty ngày càng tăng lên là vì các 
công ty bị sức ép phải trở thành công ty được chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn ISO 9000 càng sớm càng tốt do các khách hàng yêu 
cầu hoặc vì các đối thủ của các công ty này đã có chứng chỉ tiêu 
chuẩn ISO 9000. Các công ty không đạt được tiêu chuẩn ISO 


229 


9000 có thể bị thua lỗ trong một số công việc kinh doanh của họ. 
Tuy nhiên, đã nảy sinh một vấn để làm nhiều công ty lo lắng. Họ 
sẽ phải bất đầu từ đâu và mỗi một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn 
này có nghĩa gì. 


7. Loạt tiêu chuẩn ISO 9000 


Loạt tiêu chuẩn ISO 9000 gồm có 5 tiêu chuẩn đánh số từ 
ISO 9000 đến ISO 9004 (xem hình 5.1) 


1SO 9004 
Hệ thống quản lý 
chất lượng và hệ 
thống chất lượng 


ISO 9002 


Sự đảm bảo chất 
lượng trong việc 
sản xuất và lắp đặt 


ISO 9001 


Chất lượng thiết 

kế, triển khai, sản 

xuất, lắp đặt và 
dịch vụ 


ISO 9003 


Sự đảm bảo chất 
lượng trong việc 
kiểm nghiệm và 
thanh tra 


ISO 9000 
Các định nghĩa và 
các qui tắc tuyển 
chọn 


Hình 5.1. Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 


Cụ thể, gs:n có 3 tiêu chuẩn, một tập hợp các nguyên tắc 
chỉ đạo và một hệ (hống quản lý đối với toàn bộ loạt tiêu chuẩn. 
Bộ các tiêu chuẩn ISO 9000 đưcc công bố lần đầu tiên vào năm 


230 


1987 và sửa đổi năm 1994. Đó là các tiêu chuẩn chứ không phải 
là quyết định và cũng không phải là những lời khuyến hoặc chỉ 
thị. Các tiêu chuẩn này cũng không gợi ý cách thức để công ty 
quản lý chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất. Công ty phải 
chứng tỏ rằng công ty tôn trọng triệt để các tiêu chuẩn và quy 
trình theo yêu cầu. Mục tiêu của loạt tiêu chuẩn ISO 9000 là 
đảm bảo với khách hàng rằng hệ thống chất lượng là thích hợp 
và công ty có khả năng cung cấp hàng hoá và dịch vụ có chất 
lượng đảm bảo. 


Loạt các tiêu chuẩn JSO 9000 áp dụng cho tất cả các 
ngành công nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Các 
tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các kiểu công ty khác nhau. 
Việc đăng ký tiêu chuẩn ISO 9000 sẽ đảm bảo cho một công ty 
kinh doánh với một công ty khác theo các hệ thống quản lý chất 
lượng khất khe và cách thức thích hợp. 


Năm tiêu chuẩn trong 1SO 9000, cùng một lúc, tạo nên hệ 
thống chất lượng. Hệ thống chất lượng dựa trên ISO 9000 là hệ 
thống đảm bảo chất lượng dựa trên sự phòng ngừa. Mục đích của 
hệ thống chất lượng này là đảm bảo chất lượng thích hợp cho các 
sản phẩm và dịch vụ được tiến hành nhờ các quá trình khắt khe 
và có chất lượng đáng tin cậy. Dưới đây là phần trình bày sơ lược 
về các tiêu chuẩn 1SO. 


1. Tiêu chuẩn ISO 9000 


Tiêu chuẩn này bao gồm các định nghĩa về các khái niệm 
và các nguyên tắc cơ bản chỉ phối việc áp dụng các tiêu chuẩn 
khác (1SO 9001, ISO 9002, ISO 9003, 15O 9004) đối với từng 
hãng kinh đoanh riêng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các 
ngành công nghiệp, kể cả ngành công nghiệp phân mềm máy 
tính mới ra đời. 


231 


2. Tiêu chuẩn ISO 9001 


Đó là tiêu chuẩn toàn diện nhất trong loạt tiêu chuẩn ISO 
2000. Tiêu chuẩn ISO 9001 bao gồm hệ thống chất lượng toàn 
điện nhất, cùng với số các yếu tố cực đại trong hệ thống chất 
lượng này. Tiêu chuẩn này 8iúp các bộ phận thiết kế, triển khai, 
sản xuất, lắp đặt và làm dịch vụ của tổ chức kinh doanh tuân thủ 
và đảm bảo chất lượng. Tiêu chuẩn này đặc biệt rất cần đối với 
các công ty xây dựng và kỹ thuật, các nhà thiết kế và các công ty 
sản xuất cần thiết kế, triển khai, lắp đặt và làm dịch vụ các sản 
phẩm. Tiêu chuẩn ISO 9001 giới thiệu tài liệu thông tin vẻ hệ 
thống chất lượng gồm 3 mức sau đây: 


Mức. Là các tài liêu về chất lượng. Các tài liệu này đưa ra 
định nghĩa về sự quản lý tổng thể hệ thống chất lượng, trả lời các 
câu hỏi “tại sao?" và đưa ra các chính sách, các mục tiêu mà tổ 
chức phải theo đuổi. Tài liệu cũng đưa ra những trách nhiệm và 
quyền hạn của các cá nhân có liên quan. 


Mức 2. Là các chỉ dẫn Sự Cộng tác liên ngành. Tài liệu trả 
lời cho các câu hỏi "cái 8ì?", "khi nào” và "ai", 
Mức 3. Là những chỉ dẫn Công việc trong từng ngành và 


lộ 


những chỉ dẫn giải thích cách thức hoàn thành công việc. 


3. Tiêu chuẩn ISO 9002 


Tiêu chuẩn này chỉ chứng minh và trình này việc đảm bảo 
chất lượng trong các giai đoạn sản xuất, lắp ráp và lắp đặt thiết 
bị. Tiêu chuẩn này thích hợp với các công ty như: công ty làm 
khuôn đúc chất dẻo tức là một loại công ty không liên quan đến 
sự thiết kế các sản phẩm hoặc dịch vụ "hậu mãi". Cấu trúc và tài 
liệu của hệ thống chất lượng ISO 9002 rất giống với cấu trúc và 
tài liệu của hệ thống tiêu chuẩn 9001. 


c2 


4. Tiêu chuẩn ISO 9003 


Tiêu chuẩn này bao gồm sự đảm bảo chất lượng trong giai 
đoạn thử nghiệm và thanh tra của công ty công nghiệp. Tiêu 
chuẩn này cũng có thể được áp dụng cho các hãng thử nghiệm 
nhỏ, các bộ phận của một tổ chức sản xuất lớn, hoặc các nhà 
phân phối, những người thanh tra và kiểm nghiệm các sản phẩm 
mới mua. 


5. Tiêu chuẩn ISO 9004 


Cuối cùng, tiêu chuẩn này đề cập đến việc quản lý chất 
lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng tổng thể. Tiêu 
chuẩn này có thể áp dụng cho nhiều kiểu công ty khác nhau 
trong các ngành công nghiệp. 


Đối với công ty đã có chứng chỉ ISO 9001, 9002, 9003 
hoặc 9004, cần phải dùng các nhân viên ngoài công ty, có 
nghiệp vụ và độc lập, kiểm tra các loại hoạt động của công ty. 
Những nhân viên kiểm tra sẽ xem xét xem công ty đã tuân thủ 
các yêu cầu của tiêu chuẩn chưa. 


Những hạn chế của các tiêu chuẩn ISO 9000 


Rõ ràng loạt tiêu chuẩn ISO 9000 không nhằm mục đích 
giúp trực tiếp tìm ra phương thức hoạt động cho công ty công 
nghệ. Các tiêu chuẩn này chỉ đơn thuần cung cấp sườn cơ bản 
cho hệ thống chất lượng chặt chẽ với độ tin cậy ngày càng cao. 
Vì thế việc cố gắng đạt được chứng chỉ ISO 9000 có thể cho 


233 


những kết quả hỗn hợp đối với các tổ chức khác nhau. Một vài 
công ty thì thu được rất nhiều lợi ích và đã đứng vững trên thị 
trường. Những công ty khác không có được kết quả như vậy là 
vì sau khi cố gắng có chứng chỉ ISO họ lại không thực hiện 
được những quy định trong tiêu chuẩn ISO. Một số công ty 
không thoả mãn vì họ có những mong muốn rất không hiện 
thực ngay từ khi theo đuổi xin cấp chứng chỉ. Đúng là nếu công 
ty có sẵn hệ thống đảm bảo chất lượng tốt, thực sự phù hợp, thì 
việc chuẩn bị đăng ký ISO 9000 sẽ chỉ cần những sự thay đổi 
rất nhỏ. Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 có thể giúp những nhà 
quản lý nhận ra những khoảng trống và điểm yếu tại những bộ 
phận khác nhau trong tổ chức của họ. Tuy nhiên, việc lấp 
những khoảng trống này có thể chỉ tạo ra những hoạt động rời 
rạc trong số các hoạt động thực tiễn không liên tục liên quan 
đến chất lượng. Vì vậy công ty vẫn cần làm hoà hợp và tạo ra 
những kết quả đáng chú ý trên thị trường. Một số công việc mà 
các công ty cần lưu ý thực hiện: 


Hộp nhất những bộ phân hoạt động riêng lẻ 


Một ý kiến phê phán chính trong quá trình theo đuổi xét 
cấp chứng chỉ ISO 9000 là các công ty buộc phải có hàng loạt 
thay đổi đối với các hoạt động kinh doanh khác nhau. Những 
hoạt động này tương tự như những bộ phận cô lập, rất khó quản 
lý và kiểm soát. Chúng thường khó hiệp đồng được với nhau do 
đó công ty không cải thiện được vị trí cạnh tranh của mình trên 
thương trường. 


234 


Sử dụng biện pháp kế hoạch hóa yêu cầu về nguyên liệu (MRP) 
để hợp nhất những hoạt động cô lập 


Sự hợp nhất của hệ thống chất lượng có thể đạt được nhờ 
việc sử dụng hệ thống điều hành trên cơ sở máy vi tính. Ví dụ hệ 
thống lập kế hoạch những yêu cầu về nguyên liệu hoặc hệ thống 
lập kế hoạch các nguồn vốn dành cho sản xuất có thể được sử 
dụng để hợp nhất các hoạt động. Các hệ thống này thường được 
sử dụng khi mua vật liệu, lập kế hoạch, kiểm tra hàng tồn kho và 
lên chương trình sản xuất. Nhờ vậy, một lượng đáng kể các công 
việc văn phòng lặp đi lặp lại được loại bỏ trong các bộ phận khác 
nhau của tổ chức, dữ liệu được nhập vào, dù chỉ một lần cũng có 
thể được nhiều bộ phận khác nhau trong tổ chức sử dụng. Chẳng 
hạn bộ phận thu mua có thể giám sát và xúc tiến việc thu mua 
phụ tùng và hàng hoá cần thiết, bộ phận lên chương trình sản 
xuất có thể sử dụng để lập kế hoạch, bộ phận tổ chức sử dụng để 
thuê mướn nhân lực cần thiết và bộ phận kế toán chuẩn bị các 
khoản chi. : 


Trong một số công ty được quản lý vi tính hóa, các bộ 
phận khác nhau có và điều khiến các chương trình phần mềm 
khác nhau. Vì các bộ phận này không phối hợp với nhau nên các 
chương trình này thường không tương thích với nhau và không 
"nói chuyện" được với nhau. Vì thế nên hầu hết các đữ liệu cần 
phải được thường xuyên nhập lại bằng tay. Điều này tiêu tốn 
nhiều thời gian, sức lực vä gây tốn kém. 

Nói chung, các tiêu chuẩn ISO 9000 không chỉ rõ những 
yêu cầu đối với việc lựa chọn các chương trình phần mềm. Tuy 
nhiên, trên thực tế hầu hết các thanh tra viên của chứng chỉ JSO 
9000 đều hướng tới việc xem xét sự có hiệu lực của các phần 
mềm mà công ty sử dụng để làm cho các chi tiết kỹ thuật của 
sản phẩm và năng lực của quá trình trở nên có hiệu lực. 


235 


Giám sát sau khi đăng ký hợp chuẩn 


Việc đâu tiên là phải sửa chữa những thiếu sót nhỏ 


Một khi công ty được thanh tra (trừ phi công ty đã hoàn 
toàn theo đúng hệ thống chất lượng đã đề ra) cơ quan thanh tra 
có thể phát hiện hàng loạt khiếm khuyết. Đó là những sự thiếu 
sót không ảnh hưởng tới tổng thể, nhưng chúng đòi hỏi phải 
được chú ý kịp thời và cần được sửa chữa nếu công ty muốn 
đăng ký trong những lần thanh tra trong tương lai. 


Ngay cả khi công ty đã được nhận chứng chỉ tiêu chuẩn 
1SO 9000, vẫn còn có nhiều công việc phải làm. Các thanh tra 
viên sẽ thanh tra giám sát định kỳ để đảm bảo rằng công ty vẫn 
đang tuân thủ đúng theo tiêu chuẩn. 


Cái tiến liên tục các quá trình 


Cuối cùng, theo thời gian và những thay đổi trong môi 
trường cạnh rtanh của thị trường, đôi khi những quá trình kinh 
doanh quan trọng vẫn cần phải được thay đổi cả sau khi đã giành 
được chứng chỉ ïSO 9000. Ví dụ, thành quả hay sự phát triển của 
công nghệ mới; hoặc sự hoà nhập vào liên minh nào đó cũng có 
thể bắt buộc công ty phải có những sự thay đổi phù hợp v.v... Sự 
cải tiến liên tục như thế cần phải được tiến hành theo cách thức 
có hệ thống và có kế hoạch. 


Cuối cùng, cần phải hiểu rõ rằng những yêu cầu về ISO 
9000 chỉ là những nguyên tắc chỉ đạo tối thiểu để tiến hành kinh 
doanh trên thị trường toàn cầu hóa. Để chiến thắng trong cạnh 
tranh, công ty cần phải vượt ra ngoài những yêu cầu tối thiểu 
này. Những lợi thế cạnh tranh chỉ có thể đứng vững được nhờ sự 
phát triển các sở trường của công ty, các năng lực này rất khó bắt 


236 


chước và chính chúng mới có thể giúp công ty thành công trong 
kinh doanh. 


8. Các tiêu chuẩn ISO 14000 


Các tiêu chuẩn ISO 14000 là các tiêu chuẩn về sự quản lý 
các ảnh hưởng đến môi trường của một cơ sở (tổ chức) công 
nghiệp. Nhiều tổ chức công nghệ như các tổ chức thuộc các 
ngành công nghiệp các chất bán dẫn, hoá chất, chất dẻo, thiết bị 
điện tử, thiết bị văn phòng v.v... nằm trong những điểu khoản 
này. Giống như loạt tiêu chuẩn ISO 9000, các tiêu chuẩn ISO 
14000 cũng được Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế quản lý. Chúng 
được triển khai nhở "Nhóm tư vấn kỹ thuật của Mỹ" (U§ 
Technical Advisory Group - TẠO). 


Mục tiêu đầu tiên của các tiêu chuẩn ISO 14000 là các vấn 
đề quản lý môi trường và buộc các tổ chức công nghiệp quản lý 
môi trường của mình ngoài việc tuân theo những yêu cầu cơ bản 
về môi trường được quy định theo luật môi trường của từng 
nước. Các tiêu chuẩn ISƠ 14000 khuyến khích sự tự nguyện giải 
quyết việc triển khai những tiêu chuẩn thống nhất về môi trường. 
Đây là yêu cầu rất được khuyến khích trong thương mại quốc tế 
và là đảm bảo cho các quốc gia trong việc bảo vệ môi trường 
toàn cầu. 


Các tiêu chuẩn môi trường đa năng 


Các tiêu chuẩn 1SO 14000 được xem là các tiêu chuẩn môi 
trường đa năng vì chúng có ý nghĩa đối với mọi ngành công 
nghiệp và mọi quốc gia. Chúng cung cấp hệ thống các tiêu chuẩn 


VY j 


để quản lý việc tuân thủ các qui tắc về môi trường đối với tất cả 
các kiểu hoạt động của tổ chức liên quan đến môi trường. 

Các tiêu chuẩn 1SO 14000 gồm có 5 loại sau đây: 

1. Các hệ thống quản lý môi trường 

2. Kiểm tra môi trường | 

3. Xếp loại môi trường 

4. Đánh giá tình trạng môi trường 

5. Đánh giá về chu trình sống 


Những tiêu chuẩn này không có tài liệu chỉ dẫn riêng. 


Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 


Tiêu chuẩn ISO 14001 định nghĩa khía cạnh môi trường là 
bất cứ một "yếu tố trong các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ 
của tổ chức có thể tác động đến môi trường”. Tiêu chuẩn môi 
trường mong muốn các tổ chức làm nhiều hơn những yêu cầu tối 
thiểu của chính phủ các nước quy định. Hầu hết các tổ chức 
công nghiệp ở các nước đều có các tài liệu với những yêu cầu 
cần phải tuân thủ về môi trường, sức khoẻ và an toàn. Thông 
thường các tiêu chuẩn này gồm có các quy định về những khí 
thải ra không khí, hệ thống thoát nước thải và những chất thải 
nguy hiểm khác. 


Tiêu chuẩn ISO 14001 đưa ra quá trình kiểm tra hệ thống 
gồm nhiều bước. Theo nguyên tắc chỉ đạo của tiêu chuẩn, các tổ 
chứ nên chọn quá trình hoặc hoạt động, xác định những khía 


238 


cạnh môi trường thích hợp và đánh giá những ảnh hưởng của 
chúng đến môi trường. 


Việc lựa chọn và sử dụng các vật liệu trong các hoạt động 
công nghiệp liên quan đến chất lượng cũng có quan hệ mật thiết 
đến các khía cạnh môi trường. Sự hiểu biết chính xác về các chất 
nguy hiểm và các hóa chất có thể có tác dụng lớn trong việc tìm 
kiếm các chất thay thế ít độc hại hơn. Tương tự, các sai sót về 
chất lượng cũng thường liên quan đến sự gây ô nhiễm. Càng 
nhiều sai sót trong sản phẩm hoặc dịch vụ thì càng phải làm lại 
nhiều hơn đồng thời cũng càng sử dụng nhiều hơn các vật liệu 
độc hại cho môi trường (như dung môi tẩy chẳng hạn). 


Việc chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 phải do những 
thanh tra viên có chức năng từ bên ngoài tiến hành. Ngoài ra cơ 
sở cũng còn phải thực hiện song song các quá trình quản lý môi 
trường theo các luật lệ của địa phương, ngành hoặc của nhà nước 
và còn cần phải đưa ra lời cam kết phòng ngừa ô nhiễm kết hợp 
với việc liên tục cải tiến việc tái sinh và sử dụng có hiệu quả 
năng lượng, vật liệu thay thế ít độc hại v.v... 


239 


Chương VI 


VẤN ĐỀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG CÁC 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ 


Trong thời đại hiện nay, thay vì giá trị vật chất của sản 
phẩm, chính dung lượng tri thức và giá trị kiến thức có trong 
sản phẩm hoặc dịch vụ mới là tiêu chuẩn để xác định đúng giá 
trị của sản phẩm (hoặc dịch vụ) đó. Các sản phẩm (hoặc dịch 
vụ) được ưa chuộng vì những giải pháp mà chúng cung cấp cho 
các khách hàng hơn là vì những thuộc tính sản phẩm của chúng 
mang lại. 


Các công nghệ xử lý thông tin có tác động đến các công 
ty công nghệ ở mức độ sâu sắc thuộc hệ điều hành, chiến thuật 
và chiến lược. Chúng giúp hợp nhất những lĩnh vực chức năng 
khác nhau trong hoạt động của các công ty. Ví dụ, hệ thống sản 
xuất linh hoạt sử dụng các máy tính và các công nghệ thông tin 
để chuyển các vật liệu và các bộ phận từ phân đoạn công việc 
này sang một phân đoạn công việc khác, để thiết kế, kiểm tra 
hàng tồn kho v.v... Các công ty công nghệ sẽ có một lợi thế 
cạnh tranh đặc biệt nếu có cơ sở hạ tầng thông tin phát triển. 
Bởi vì khi đó các nhân viên, những nhà cung cấp và khách hàng 
sẽ dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận được một lượng lớn thông 
tin có giá trị. 


240 


I. MÔ HÌNH GIAO TIẾP ĐA BẢN SẮC TRONG CÁC CÔNG TY 
CÔNG NGHỆ 


Hiện nay sự giao tiếp và trao đổi thông tin đóng vai trò rất 
quan trọng. Trong một công ty, sự giao tiếp là một loại keo đán 
ràng buộc những tác đông qua lại của các chức năng của công 
ty. Các nhân viên thuộc các lĩnh vực chức năng khác nhau cần 
phải giao tiếp và trao đổi thông tin liên tục với nhau. Họ làm như 
vậy để thiết kế và phát triển các sản phẩm mới rồi sau đó đưa 
chúng ra thị trường theo một phương thức hiệu quả nhất. 


Với những khuynh hướng kinh tế xã hội hiện thời, trong 
thế kỷ 21, thích hợp nhất, hợp thời đại nhất là các tổ chức kinh 
doanh được toàn cầu hóa ở mức cao nhờ những tác động qua lại 
và sự trao đổi thông tin ngày càng tăng giữa những nhà chuyên 
môn thuộc các chức năng và lĩnh vực khác nhau, phân bố ở 
những vùng rất xa nhau. Những tiêu chuẩn để cho những tổ chức 
toàn cầu như thế giao tiếp và tác động qua lại một cách có hiệu 
quả là gì? Liệu có cái gì khác trong thời đại công nghệ thông tin 
hậu công nghiệp so với trước đây? Những công nghệ điều khiển 
học thông tin mới sẽ tập hợp chúng ta lại hay sẽ chia rẽ chúng 
ta?... Còn rất nhiều câu hỏi khác vẫn đang cần được giải đáp. 
Trong một tổ chức công nghệ, hai nhánh - giao tiếp và các công 
nghệ xử lý thông tin - luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Phương tiện 
thông tin ưa thích của chúng ta thay đổi tùy theo những tiến bộ 
mới trong các công nghệ thông tin. Đến lượt mình sự phát triển 
của các công nghệ thông tin mới lại phụ thuộc vào những nhu 
cầu giao tiếp đang thay đổi. Hai nhánh này có thể dẫn đắt chúng 
ta tới đâu? Chúng sẽ giúp chúng ta tiến nhanh tới những trình độ 
hiểu biết chung mới, năng lực sản xuất tốt hơn và mức sống cao 


241 


hơn? Hay là chúng sẽ đâm sầm vào nhau dẫn đến sự thay thế 
hàng loạt người lao động bằng máy móc làm việc không biết 
mỏi? Theo cách giảm thiếu và sa thải công nhân hàng loạt và 
bừa bãi vào những năm 1990. Có phải là các công nghệ mới có 
áp dụng công nghệ thông tín có thể đã hoàn toàn gạt con người 
ra khỏi vị trí làm việc? 


Hiện nay, nhiều tác giả cho rằng loài người chúng ta lại 
một lần nữa đang gặp phải sự thách thức của công nghệ mới và 
đang học cách chế ngự "thú tính" của nó. Có một số người vẫn 
không thể hoặc sẽ không thích nghĩ được với những sự thay đổi 
cực kỳ mau lẹ cuả công nghệ, nên có thể họ sẽ phải trả giá cho 
sự cứng nhắc đó. 


Trong bối cảnh môi trường công nghệ thay đổi rất nhiều, 
nhưng có nhiều quan hệ truyền thống vẫn glữ nguyên hoặc có 
thể chỉ thay đổi rất ít. Ví dụ lòng tin giữa những đồng nghiệp, 
đồng sự của một tập thể năng động được tự định hướng, ảnh 
hưởng tới sự phát đạt nhờ vào nâng lực của người lãnh đạo. 
Người lãnh đạo năng động và có kỹ năng sáng tạo sẽ có hiệu quả 
hơn việc thực hiện các kế hoạch vạch ra nhờ máy tính và những 
chỉ thị kỹ thuật từ cấp trên giáng xuống. 


Trong quản lý của cải của các tố chức kinh doanh những 
thành công về mặt kinh tế và xã hội sẽ thuộc về những đấu thủ 
cạnh tranh năng động nhiều chiều. mềm đẻo và nhanh nhẹn 
trong thời gian cũng như theo thời gian. 


Hiện nay mô hình cơ cấu tổ chức lý tưởng của các công ty 
công nghệ phải là tập thể lao động đa bản sắc, đã dạng, được 
phân loại, nhưng lại phải liên kết chặt chẽ với nhau. Những tập 


242 


thể này phải là những tập thể linh hoạt và đa kỹ năng. Thoát 
nhìn, chúng có vẻ tương đối hỗn độn. Nhưng kết quả là chúng 
mang lại khả năng tạo ra những giải pháp sáng tạo và có hiệu 
quả nhất. Sự giao tiếp và các công nghệ xử lý thông tin tiến bộ 
và có hiệu lực có thể được triển khai một cách có hiệu quả. Nhờ 
vậy các tố chức được phân biệt nhưng lại liên kết với nhau và dễ 
dàng hoà đông với nhau. Những dự định chiến lược chung sẽ 
thúc đẩy sự tác động qua lại mạnh mẽ trên cơ sở tín cậy lẫn nhau 
của các thành viên trong tổ chức thuộc các lĩnh vực chức năng 
khác nhau, ngay cả khi họ ở những vùng địa lý khác nhau. 


II. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ THÔNG TIN 
ĐẾN CÔNG TY CÔNG NGHỆ 


Các công nghệ xử lý thông tin đang làm thay đổi hoàn 
toàn công ty công nghệ hiện đại ở mức độ hệ điều hành cũng 
như ở mức độ chiến lược và chiến thuật. Các công nghệ xử lý 
thông tin cũng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động sản 
xuất bình thường. Ở mức độ chiến thuật trong một Iổ chức, các 
công nghệ xử lý thông tin giúp các nhà lãnh đạo quản lý và kiểm 
soát các hoạt động và công việc của những người khác. Ở mức 
độ chiến lược, các công nghệ xử lý thông tin cung cấp lợi thế 
cạnh tranh cho các công ty công nghệ bằng sự tác động qua lại 
có hiệu quả cùng với những thay đổi môi trường bên ngoài, các 
đối thủ cạnh tranh và các khách hàng trọng điểm. 


1. Tác dộng của thông tin đến các mức độ hoạt động công 
nghệ khác nhau : 


Những tiến bộ mới trong các công nghệ xử lý thông tin có 
thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn và cách thức sản xuất hàng hoá 
để đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi ngày càng tăng của khách 


243 


hàng. Sau đây là một vài phương tiện đối mới của các công nghệ 
xử lý thông tin được sử dụng trong các hoạt động sản xuất. 


1. Thiết kế nhờ máy tính 


Việc thiết kế các sản phẩm và các quá trình là sự cạnh 
tranh quan trọng trong các tổ chức công nghệ. Hoạt động thiết 
kế thường liên quan đến một số lớn các chuyên gia thuộc những 
hoàn cảnh nghề nghiệp khác nhau. Theo dòng thời gian những 
kỹ thuật thiết kế cần phải được thay đổi do nhiều nguyên nhân 
khác nhau. Những nguyên nhân này có thể là do những thay đổi 
từ phía khách hàng, do những tiến bộ công nghệ mới, do tăng 
yêu cầu kiểm chế nguồn vốn hoặc do các nguyên nhân khác. Khi 
những thiết kế kỹ thuật được làm bằng tay, do những thay đổi về 
kỹ thuật và ý kiến của các nhà chuyên môn khác nhau mà trong 
nhiều trường hợp phải sửa chữa bản thiết kế hoặc thậm chí phải 
tiến hành thiết kế lại, thì bản thân việc sửa chữa hoặc làm lại bản 
thiết kế sẽ rất phức tạp. Thiết kế trên máy tính (comouter aid 
design - CAD) sẽ giúp giảm rất nhiều việc thiết kế lại các 
phương tiện CAD và các chương trình phần mềm sẽ giúp người 
ta phác thảo những bản vẽ kỹ thuật, tạo ra những hình phối cảnh 
và cả các bản vẽ không gian ba chiều. Những phương tiện tính 
toán cũng cho phép các nhà thiết kế đánh giá và thử nghiêm các 
tính chất cơ học và các đặc tính dễ bị hư hỏng của phần được 
thiết kế hoặc bộ phận lắp ráp, giúp giảm chi phí cho những thay 
đổi kỹ thuật. 


2. Thiết kế năng lực sản xuất 


Việc thiết kế thích hợp có thể giảm một cách đáng kể chỉ 
phí toàn bộ cho quá trình sản xuất sản phẩm. Phần lớn giá thành 
sản xuất chi tiết hoặc sản phẩm được xác định ngay trong giai 


244 


đoạn thiết kế. Các đặc tính thiết kế ảnh hưởng đến những năng 
lực sản xuất và đến hiệu suất. Các chương trình phần mềm thiết 
kế năng lực sản xuất (design for manufacturability - DEM) giúp 
liên kết các thông số thiết kế với các yêu cầu sản xuất. Những 
chương trình này giúp giảm thời gian tổng của chu kỳ sản xuất. 
Các công cụ thông tin này cho phép đưa ra nhiều phương án thay 
đổi mà không cần tốn quá nhiều chi phí bổ sung. Điều này giúp 
lựa chọn bản thiết kế tối ưu, thoả mãn nhiều yêu cầu thực tế. 


3. Sản xuất nhờ sự trợ giúp của máy tính 


Việc thiết kế dựa trên máy tính có thể được kết hợp với 
thiết bị sản xuất điều khiển bằng máy vi tính để tạo ra quá trình 
sản xuất nhờ máy vi tính (computer aided manufacturing - 
CAM). Bằng cách này có thể sản xuất nhiều sản phẩm bằng cách 
sử dụng cơ sở đữ liệu thông thường của thông tin kỹ thuật, công 
cụ CAM giúp các nhà thiết kế và các kỹ sư phụ trách sản xuất 
được giải phóng khỏi những chỉ tiết tầm thường, để tập trung cố 
gắng vào những khía cạnh sáng tạo, do đó có thể cải thiện hiệu 
suất cũng như chất lượng sản phẩm. 


4. Điều khiển quá trình tự động hóa 


Thông thường, những quá trình liên tục, chẳng hạn đối với 
việc sản xuất các loại hàng hoá bằng cao su, vải sợi hoặc năng 
lượng hạt nhân, bao gồm các bộ phận chuyển động liên tục với 
tốc độ cao và dưới những điều kiện vật lý khác nghiệt, thì việc 
điều khiển quá trình thường được tự động hóa. Để điều khiển tự 
động, người ta sử dụng những bộ cảm biến để chuyển các thông 
số vật lý như nhiệt độ, áp suất, hàm lượng ẩm v.v... thành những 


245 


tín hiệu số. Các thiết bị điều khiển đọc và ghi những tín hiệu số 
này theo những nguyên tắc cơ bản, đều đặn. Sau đó, các máy 
tính trung tâm xử lý những tín hiệu này và điều khiển các điều 
kiện xứ lý theo nguyên tắc đã định. Phương tiện điều khiển quá 
trình tự động hóa có thể làm giảm được rất nhiều sức người vận 
hành máy móc chạy liên tục. Phương tiện điều khiển như vậy 
cũng có thể cải thiện độ tín Cậy và an toàn trong việc vận hành 
các quá trình phức tạp. 


9. Điều hành các hệ thông sản xuất linh hoạt 


Có nững quá trình cần sản xuất nhiều sản phẩm theo ý 
muốn hoặc theo sự thay đổi bất thường trong nhu cầu của khách 
hàng. Như vậy cần phải thay đổi một cách nhanh chóng từ một 
chương trình sản xuất này sang một chương trình sản xuất khác 
trong khoảng thời gian tối thiểu. Những quá trình sản xuất linh 
hoạt như vậy phải sử dựng các công nghệ xứ lý thông tin để phối 
hợp các thiết bị điều khiển bằng máy tính. Đây chính là các hệ 
thống sản xuất linh hoạt (flexible Inanufacturing systems - 
FMS). Những hệ thống sản xuất linh hoạt này giúp người ta sản 
Xuất một cách tiết kiệm được rất nhiều sản phẩm trong một khu 
vực sản xuất nhỏ. Tuy nhiên, chúng đòi hỏi những sư đầu tư vốn 
cao hơn. 


6. Sản xuất phối hợp 


Trong quá trình sản xuất này hệ thống sản xuất linh hoạt 
(EMS) được kết hợp với sự thiết kế trên máy tính (CAD) và với 
các thiết bị xử lý vật liệu được tự động. Điều này sẽ làm giảm 
thời gian đòi hỏi để nhập thông tin vào những bộ phận chức năng 


246 


khác nhau. Những tiến bộ này đã giảm được thời gian của chu 
kỳ sản phẩm và hạ được giá thành sản xuất, đấp ứng được nhu 
cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. 


2. Ảnh hưởng của công nghệ xử lý thông tin đến mức độ điều 
khiển 

Hệ thống thông tin quản lý (managenenl information 
svstems - MIS) giúp người lãnh đạo và các nhân viên tập hợp, 
phân loại, phân tích và xử lý thông tin cần thiết cho việc tăng 
cường các hoạt động của công ty. MIS sẽ cung cấp thông tin 
đáng tin cậy và có chất lượng cao, đúng lúc và hiệu quả vẻ: 


1. Những yêu cầu của khách hàng 


2 


. Mức độ hài lòng và thoả mãn của khách hàng 
3. Các thông số chính của quá trình sản xuất 


4. Năng lực sản xuất của con người và thiết bị. 


“ 


. Nhận dạng vấn đề 


œ 


. Phân tích các xu hướng bên ngoài cũng như bên trong 


—¬ 


. Đánh giá những thay đổi và sự liên quan của chúng 

Việc đánh giá các dữ liệu sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra 
các quyết định có cơ sở thực tế. Trên sơ sở đó, nhà quản lý sẽ 
cung cấp và đưa ra cho các nhân viên những yêu cầu thực hiện 
cải tiến các quá trình sản xuất. Rõ ràng rằng các nhà quản lý của 
các công ty công nghệ chỉ có thể cải tiến được cái mà họ đánh 
giá được. Điều này không chỉ đúng với ngành sản xuất mà còn 
đúng với cả ngành dịch vụ. Fred Smith, chủ tịch của hãng dịch 
vụ chuyển phát nhanh Federal Express, cho rằng chất lượng của 
dịch vụ cũng cần phải được đánh giá bằng toán học. 


247 


Dưới đây là một ví dụ về vấn để này: Carrier là một công 
ty tiên phong trong công nghệ và là một trong số những công ty 
sản xuất và cung cấp các thiết bị đốt nóng và điều hòa nhiệt độ 
đứng đầu thế giới. Carrier đánh giá những thông số được tiêu 
chuẩn hóa của mình trong các phạm vi: (Ì) sự thoả mãn của 
khách hàng; (2) chất lượng sản phẩm; và (3) sự thoả mãn của 
nhân viên. Ba tiêu chuẩn này được liên kết một cách logic với 
nhau. Tiêu chuẩn thoả mãn khách hàng là chỉ số hàng đầu của 
việc hoàn thành nhiệm vụ của công ty. Môi năm, một bản thăm 
đò đánh giá sự thoả mãn của khách hàng gồm một trang trắc 
nghiệm được gửi tới khoảng 7.000 khách hàng. Chất lượng sản 
phẩm được đánh giá theo các dữ liệu: (a) những bộ phận không 
hoạt động được vì có sai sót trong vòng 30 ngày kể từ khi lắp 
đặt; (b) những sai sót ngay ở khi quá trình lắp ráp trong nhà máy 
căn cứ vào 2% hàng mẫu; và (e) chỉ phí bảo hành đánh giá theo 
% của lượng hàng thực sự bán được của năm trước. Tiêu chuẩn 
thoả mãn của nhân viên được căn cứ vào bản thăm đò hàng năm 
gồm 100 câu hỏi theo 16 hạng và bằng 9 thứ tiếng được gửi cho 
tất cả các nhân viên của Carrier trên khắp thế giới. Kết quả trắc 
nghiệm được phân tích và sử dụng trong quá trình quản lý. 


Tuy nhiên trong việc đánh giá các thông tin, các nhà quản 
lý cũng phải rất thân trọng bởi vì có thể có sự phản kháng từ phía 
các nhân viên đối với những sự đánh giá công việc chung. Các 
nhân viên sợ rằng các thông tin đánh giá sẽ được nhà quản lý cấp 
trên sử dụng để chỉ trích công việc của họ và chống lại họ. Vì 
vậy các nhà lãnh đạo cần phải đảm bảo với các nhân viên của 
mình rằng mục đích đầu tiền của những đánh giá như thế là để 
hoàn thiện và phát triển quá trình kinh doanh hơn là để khiển 
trách mọi người. Mục đích đó là để nhận thức và kiểm soát được... 
những mặt quan trọng trong quá trình thi hành nhiệm vụ của 
công ty công nghệ và sau đó nhận thức được nguyên nhân phía 
248 


sau những sự thay đổi trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Trong 
trường hợp thiếu sự cam đoan như vậy của lãnh đạo, thông tin 
đánh giá có thể bị "ô nhiễm" nặng (méo mó, thiếu tính xác thực) 
vì những lo lắng của các nhân viên. 


Các công ty sử dụng các biện pháp khác nhau để tìm hiểu 
nguyên nhân đẳng sau những ảnh hưởng đã quan sát được. Sau 
đó người ta sẽ áp dụng những biện pháp để giải quyết các 
nguyên nhân nhằm cải tiến các quá trình kinh doanh. Các nhân 
viên có thành tích sẽ được thưởng công và ghi nhận. Những kết 
quả và các phần thưởng được công bố cho toàn bộ nhân viên biết 
để khuyến khích thái độ tích cực của các nhân viên khác. 


Ở Carrier khoảng 300 uỷ viên ban quản trị dành được phần 
thưởng, trong đó có 20% ủy viên được thưởng dựa trên những 
đánh giá vì đã làm thoả mãn khách hàng, 50% dựa trên việc cải 
tiến chất lượng sản phẩm, và 30% dựa vào việc làm thoả mãn các 
nhân viên. Các uỷ viên ban quản trị này, vì thế có thể được 
hưởng phần thưởng trong một năm từ 30.000 đến 50.000 USD 
dựa trên hiệu quả công việc của họ trong các lĩnh vực này. 


3. Tác động chiến lược của các công nghệ xử lý thông tin 


Những tiến bộ mới đây trong công nghệ xử lý thông tin đã 
làm biến đổi những nguyên tắc cạnh tranh thị trường. Chúng đã 
ảnh hưởng đến cách thức các công ty công nghệ đánh giá 
nguyên nhân chủ quan (tổ chức, năng lực) và khách quan (các 
thay đổi trong môi trường kinh doanh). Thòng thường năng lực 
liên quan tới việc xử lý thông tin lựa chọn thị phần sản phẩm 
cạnh tranh. 


249 


Trong nền kinh tế công nghiệp trước đây. Các công ty sản 
xuất các loại hàng hoá được tiêu chuẩn hóa và phân phối chúng 
cho các khách hàng trong một vùng hạn hẹp với sự chậm trễ khá 
nhiều về thời gian. Với những tiến bộ mới đây trong công nghệ 
xử lý thông tin, các công 1y công nghệ đang phải thay đối để sản 
xuất linh hoạt ra nhiều loại sản phẩm thoả mãn nhiều loại khách 
hàng. Các sản phẩm phải được cung cấp và đáp ứng nhanh yêu 
cầu của khách hàng tại các vùng địa lý xa hơn trước đây. Từ 
những năm 1990, nhờ công nghệ thông tin phát triển, các công 
ty càng gần gũi hơn đối với khách hàng và người môi giới đã hết 
vai trò trong quá trình kinh doanh của các cỏng ty này. 


Trong tương lai, các khách hàng càng đòi hỏi phải được 
đáp ứng nhanh chóng không phụ thuộc vào vị trí địa lý trên thế 
giới. Các công ty công nghệ phát triển đang cạnh tranh trên các 
thị trường toàn cầu nhờ việc sử dụng các công nghệ xử lý thông 
tin hiện đại. Mạng lưới máy tính toàn cầu của hãng Hewlet - 
Packard sử dụng kỹ thuật xử lý thông tin để chiếm Iĩnh thị 
trường. Hãng có 1.900 chuyên gia chịu trách nhiệm về kỹ thuật, 
chủ yếu là các kỹ sư, nối kết qua 27 trung tâm với các nhóm có 
chuyên môn đặc biệt trong các lĩnh vực khác nhau. Cơ sở đữ liệu 
"sống" được cập nhật thường xuyên và tiếp cận được với tất cả 
các nhân viên trong mạng. Việc bán lẻ trong thời đại thông tin 
do một cửa hàng ở Mỹ là Wal-Mart Stores đã đi tiến phong. Cửa 
hàng đã sử dụng máy tính trong việc mua sỉ, quản lý hàng tồn 
kho và lưu trữ các thông tin nhân sự. Những nhà cung cấp được 
thông báo cho biết họ phải cung cấp hàng ở đâu và khi nào. Với 
những đơn đặt hàng lớn và sự luân chuyển vốn nhanh, cửa hàng 
đã mua được những sản phẩm với giá thấp nhất và chuyển ngay 
đến khách hàng để có thể thu được lợi nhuận cao nhất. Công 
250 


nghệ thông tin cũng làm thay đổi phương pháp nghiên cứu và 
quản lý thị trường cho rất nhiều loại sản phẩm; làm thay đổi 
cách thức trong cung cấp dịch vụ bảo hiểm; giúp quản lý việc 
đăng ký giữ chỗ trong các chuyến bay trong ngành hàng khỏng 
dân dụng v.v... 


. SỰ NỔI KẾT TRONG CÁC TẬP ĐOÀN KINH DOANH: 
Niith ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT BỔ SUNG CHO CÁC CÔNG 
NGHỆ MÁY TÍNH NỔI MẠNG 


Giống như trong một xã hội rộng lớn, các công nghệ 
truyền thông trên mạng đã ảnh hưởng đáng kể đến phương thức 
làm việc trong các công ty công nghệ. Những lợi ích của mạng 
thông tin là điều không thể phủ nhận, tuy nhiên đừng đổ dồn 
những khối lượng công việc về xử lý thông tin cho các nhân viên 
rồi ra lệnh để họ. Để khai thác được những lợi ích từ tổ chức đã 
truyền thông tin lên mạng cần phải có hàng loạt sự chuẩn bị kỹ 
càng như sau: 


1. Cần thoát khỏi sự e ngại trước các mạng máy tính 


Nhiều nhân viên, kể cả những nhà quản lý cao cấp sợ mình 
dốt nát. Họ đã tạo ra thành công bằng những phương thức cũ và 
thường không biết làm thế nào để đáp ứng được công nghệ xử lý 
thông tin mới. Vì vậy, nhiều người không tham gia vào việc đó 
và họ cũng không tham gia vào phần lớn các quyết định. 


Một vài nhà quản lý cố gắng nắm bất công nghệ thông tín 
bằng cách hạn chế những người khác sử dụng chúng. Một số 
nhân viên lại sợ phải phân chia thông tin với những người khác 
v.v.... Các tổ chức cần tạo đủ thời gian để giúp các nhân viên đạt 
được những kỹ năng cần thiết để sử dụng các công nghệ thông 
tin trên rmiang. 

251 


2. Trong thời đại thông tin hiện nay ai sẽ có nhiều thông tỉn? 


Trong hệ thống quản lý kiểu cũ, mỗi cá nhân có vai trò và 
quyền hạn được xác định rõ theo vị trí hoặc chức vụ. Các cấp 
trên có được nhiều thông tin hơn những người dưới quyền bởi vì 
các cấp trên được thừa nhận là đáng tin cậy hơn các cấp dưới. 


Các mạng thông tin làm đảo lộn thứ tự cấp bậc đã được 
xác định rõ ràng ấy. Thông tin không đi theo một chiều nữa. 
Nó được gửi đến và gửi đi theo mọi hướng. Điều này đòi hỏi sự 
phụ thuộc lẫn nhau. Điều này có thể làm cho một vài người cấp 
trên có tính cách quan liêu rất khó chịu và phản đối lại việc 
thay đổi này. Đây là một điều mà lãnh đạo công ty cần triệt để 
khắc phục. 


3. Cần phải lựa/lọc thông tin khỏi những "tạp âm" 


Thách thức chủ yếu của mạng thông tin mở rộng là luồng 
tín hiện có ích lẫn với "tạp âm” vô ích. Tín hiệu là thông tin hữu 
ích cần cho việc thực hiện công việc. "Tạp âm" là thông tin khác 
với thông tin hữu ích, không dùng được vào mục đích đã định. 
Cấu trúc mạng mở rộng và thiếu sự kiểm soát thông tin có thể 
làm cho các nhân viên nhận và xử lý thông tin rất vất vả và đây 
cũng là những vấn đề kỹ thuật xử lý thông tin mà các công ty 
công nghệ cần lưu ý. 


4. Sự giao tiếp nhờ công nghệ cao vẫn cần sự giao tiếp thực 
giữa người và người 

Nhìn chung, mạng được phân bố trên những khoảng cách 
rất khác biệt về mặt địa lý cũng như mặt nhận thức. Tuy vậy các 
chuyên gia vẫn cho rằng một tập thể càng đa dạng và phân tán 
thì ý nghĩa và nhu cầu tiếp xúc xã hội trực tiếp vớt nhau theo 


252 


định kỳ càng cao. Con người không thể có cuộc giao tiếp ảo nếu 
như họ không có những cuộc giao tiếp thực giữa người và người. 


5. Tầm nhìn quyết định và khả năng lãnh đạo 


Các tổ chức (công ty) công nghệ vẫn rất cần tầm nhìn và 
sự chỉ đạo chung của người lãnh đạo. Người lãnh đạo làm những 
nhiệm vụ quan trọng. Họ sắp xếp công việc, quyết định ngày 
giới thiệu các sản phẩm mới và giám sát sự phân phối và sử dụng 
các nguồn vốn. Tổ chức các liên kết ngang để không cho phép 
hoạt động của công ty bị hỗn loạn và mất phương hướng. Những 
người lãnh đạo hoặc đứng đầu ngoài trách nhiệm về công việc, 
họ còn có cả những trách nhiệm xã hội nữa. Các tổ chức cần 
những nhà lãnh đạo năng động và thực tế. Họ phải là những 
người dê tính trong cư xử nhưng lại nghiêm khắc về việc xử lý 
thông tin và linh hoạt trong tư duy công việc. 


253 


Chương VII 


AI LÀ NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 


Về mặt bản chất, con người gắn với các công ty công nghệ 
ở ba mức độ khác nhau: mức độ cá nhân, mức độ nhóm và mức 
độ cả tổ chức rộng lớn. Các tổ chức cũng đối xử với tiểm năng 
con người theo các cách khác nhau. Một số tổ chức xem con 
người như một loại chỉ phí cố định về mặt hành chính. Lãnh đạo 
của các tổ chức này luôn luôn cố gắng tìm cách giảm biên chế 
của tố chức của họ. Họ hy vọng tiết kiệm các khoản chi phí sự 
nghiệm. Các tổ chức khác lại xem con người như một nguồn lợi 
và mang lại lãi xuất cho tổ chức, bởi vậy, con người được xem là 
tài sản quý, chúng ta cẩn xem xét thực chất con người có vai trò 
như thế nào trong một tổ chức sản xuất kinh doanh (các công ty) 
trong thị trường cạnh tranh quyết liệt hiện nay. Đồng thời cũng 
sẽ cố gắng tìm hiểu xem hiện nay các tổ chức đang quản lý 
nguồn nhân lực của mình như thế nào. 


Đối với tổ chức công nghệ luôn phải đối điện với những 
thay đổi thường xuyên và sôi động, những cá nhân có thể thích 
hợp nhanh chóng với những biến đổi ở bên ngoài là rất cần cho 
tổ chức. Các cá nhân hữu ích này có thể đi tiên phong trong việc 
đổi mới phương thức hoạt động của công ty. 

254 


I. VẤN ĐỂ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH GIẢM BIÊN CHẾ 


Các nhân viên chính là xương sống của mội tổ chức công 
nghệ. Tuy nhiên con người lại được coi hoặc là món nợ hoặc là 
tài sản quý. Trong những năm 1990, trên thế giới nhiều người 
đang làm việc đã bị sa thải vô cớ vì sự giảm biên chế ồ ạt. Những 
người đã làm việc tích cực trong nhiều năm và đã giúp các tổ 
chức của họ tạo ra của cải và tiếng tăm trong những năm đó 
cũng vẫn bị buộc phải rời khỏi vị trí làm việc vì người ta cho 
rằng những nhân viên này không còn cần cho tổ chức nữa. Họ đã 
bị xem là những người làm tăng thêm các chí phí vô ích cho sự 
hoạt động của tổ chức. Một số nhà lãnh đạo trong các tổ chức 
hoặc thải người hoặc thay thế các nhân viên có kinh nghiệm lâu 
năm hơn bảng những người trẻ hơn, nhanh nhạy hơn và có lương 
thấp hơn. Mọi kiến thức và vốn chuyên môn mà các nhân viên 
lâu năm đã tích lũy được trong suốt cuộc đời lao động bổng 
nhiên không còn cần thiết nữa. Có nơi còn tệ hơn: các nhân viên 
cũ bị xem là món nợ đời hơn là tài sản quý của công ty. Tất 
nhiên không phải ở tất cả các tổ chức kinh doanh tình hình đều 
như vậy. Trong các công ty đi tiên phong về mặt công nghệ ở 
Mỹ, chẳng hạn như 3M, Federal Express, Hewlett Packard và 
Microsoft, các nhà lãnh đạo cấp cao đã hiểu rất cặn kế rằng nhân 
viên của họ đã đạt được các kết quả rất quan trọng và hoàn thành 
nhiệm vụ của tổ chức. Vì vậy các tổ chức này đã mang lai rất 
nhiều đặc quyền cho các nhân viên và những nhà quản lý của họ. 
Các nhân viên được khuyến khích để họ tự thoát khỏi TỌI Sự € 
ngại trong quá trình đổi mới. Vai trò của những nhà lãnh đạo là 
tạo thuận lợi và trao quyền hành cho những người thực hiện đổi 
mới và cố gắng rỡ bỏ các rào cản trên con đường của những 
người tiến hành đổi mới. 


255 


Trong những năm 1990, công nghệ đã dẫn đến những thay 
đổi trên thị trường. Những điều này đã làm thay đổi những quy 
tác cũng như biên giới của sự cạnh tranh trên thị trường. Do sự 
ảnh hưởng lẫn nhau giữa công nghệ và những mối quan hệ của 
con người, các tổ chức công nghệ cũng phải chịu ảnh hưởng của 
những thay đổi về công nghệ. vì thế các tổ chức này cân những 
cá nhân, sẵn sàng thích nghi nhanh chóng với sự đổi mới. 


Các tổ chức công nghệ cần phải liên tục đối mới các thủ 
tục và các chính sách liên quan đến nguồn nhân sự nòng cốt cho 
phù hợp. Các tổ chức này cần phải tuyển người, nuôi dưỡng, 
khuyến khích và giữ lại những nhân viên cùng những nhà quản 
tý nhanh nhạy và thích ứng với sự đổi mới. 


II. TỔ CHỨC "THỨC THỜI" VẢ NHỮNG NGƯỜI ĐỔI MỚI 


1. Tổ chức "thức thời” 


Tổ chức sản xuất kinh doanh hiện nay phải là tổ chức mà 
trong đó quá trình nhận thức của nó được phân tích, giám sát, 
phát triển, quản lý và liên kết với những mục tiêu cải tiến và đổi 
mới. Tầm nhìn chiến lược, những người lãnh đạo, các giá trị, các 
cấu trúc, hệ thống, quá trình v.v... của nó, tất cả đều làm việc để 
khuyến khích sự nhận thức và phát triển của mọi người và vấn đề 
rất quan trọng là tổ chức phải tạo dựng được lòng tin của con 
người. Stephen Covey, tác giả cuốn sách bán chạy nhất "The 7 
Habits of Highly Effective People" (7 thói quen của những n gười 
có năng lực cao) đã nêu lên vấn để cấp thiết phải xây dựng lại 
niềm tin đã bị lung lay trong nhiều tổ chức do sự giảm biên chế 
gây ra. Với sự giảm biên chế và với môi trường kinh doanh luôn 
bất ổn, hợp đồng về nhân sự giữa các cá nhân với các tổ chức 
hình như rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Niềm tin có thể được xây 


256 


dựng lại nhờ những mối quan hệ cá nhân giữa những người khác 
nhau trong tổ chức, cũng như nhờ việc nuôi dưỡng mối quan hệ 
giữa các nhân viên và tổ chức. Covey đã đưa ra 10 phương pháp 
để điều chỉnh sự tổn thất đó. Trong những phương pháp này có 
một số vấn đề quan trọng là: (1) Cố gắng tìm cách hiểu hơn là để 
được hiểu; (2) Giữ lời hứa; và (3) Thể hiện tính trung thực và cời 
mở. 

Công ty Xerox là một công ty đã coi năng lực nhận thức 
của các nhân viên như năng lực chủ yếu của công ty. Nguồn lợi 
thế cạnh tranh chiến lược đối với các đối thủ là khả năng nhận 
thức của nhân viên các tổ chức có được các đặc tính này có thể 
được coi là những tổ chức "có hiểu biết” hay "thức thời”. 


2. Những người đối mới có nhận thức 


Trong cuốn sách, The Fifth Discipline (Quy tắc thứ 5), 
giáo sư Peter Senge đã nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải xem 
xét không chỉ "cánh rừng" có tổ chức mà còn phải xem xét từng 

"cái cây". Nếu chúng ta muốn công ty là tổ chức có thể tiên 
phong và thích nghỉ với những sự thay đổi cạnh tranh ở bên. 
ngoài thì chúng ta cũng cần phải chắc chắn là mỗi nhân viên 
phải là một người thực hiện đổi mới có hiểu biết. Các cá nhân 
có nhận thức vẫn là điều kiện tiên quyết đối với sự nhận thức 
của tổ chức. 


Sự thăng tiến liên tục hướng tới sự hoàn thiện của mỗi cá nhân 


Trong buổi đầu xây dựng lại nước Nhật Bản bị tàn phá sau 

Đại chiến thế giới lần thứ II, những công nhân và những nhà 
quản lý người Nhật Bản đã bị thúc ép cải tiến liên tục, nhất là 
257 


các cải tiến nhỏ. Các nhà quản lý cấp cao của nhà máy sản xuất 
Toyota đã đến Mỹ để học hỏi các nhà sản xuất tiên phong người 
Mỹ. Họ đã thăm nhà máy River Rouge của công ty Ford Motor và 
đã thấy những nhà quản lý người Mỹ đang cố gắng phát hiện các 
đẻ xuất của các nhân viên để giâm bớt chỉ phí sản xuất. Những 
khách tham quan người Nhật Bản khi quay trở về đã cải biến 
phương pháp đẻ xuất ý kiến của người Mỹ thành hệ thống cải tiến 
liên tục của người Nhật Bản. Họ đã phối hợp phương pháp đề xuất 
với những chu trình chất lượng và đã triển khai phương pháp 
Kaizen để cải tiến và đổi mới sản xuất một cách liên tục. 


Các nhân viên Nhật Bản cũng sử dụng cơ cấu tổ chức này 
để để xuất và thực hiện những cải tiến nhỏ làm cho các công việc 
trở nên dễ dàng hơn. Những người lãnh đạo và các nhà quản lý 
của các tổ chức cũng rất quan tâm đến những đề xuất này, Sự đổi 
mới bền bỉ và được tích lũy dần đần, đã mang lại những khoản 
tiết kiệm khống lồ về chỉ phí mà không cần quy mô công việc và 
những mục tiệu đã định. Công nhân Nhật Bản đã bị tính dân tộc 
hay tín ngưỡng yêu cẩu phải đổi mới và cải tiến chăng? không 
phải như vậy. Vấn để chính là ở chỗ sự thôi thúc đổi mới luôn 
luôn tồn tại ở tất cả mọi người. kể cả chúng ta. Peter Senge gọi 
đó là “đặc tính cá nhân". Đặc tính này ở con người là một cuộc 
hành trình mà không có điểm dừng. 


Đáng tiếc rằng, thay vì việc lợi dụng sự phát triển và ưu thế 
của con người lấy nhận thức liên tục làm động cơ tiến lên cho 
các nhân viên, nhiều tổ chức kinh doanh và các nhà lãnh đạo của 
các tổ chức này lại lợi dụng sự khủng hoảng và nỗi lo lắng của 
nhân viên để tiến hành các thay đổi theo ý mình. 

258 


3. Những người đối mới chính là những k3 đưa ra quyết 
định khôn khéo 


Việc quản lý công nghệ có nghĩa là luôn luôn đưa ra các 
quyết định. Những thay đổi công nghệ nhanh chóng cần có 
những người đưa ra quyết định khôn khéo. Có rất nhiều kiểu 
quyết định khác nhau liên quan đến công nghệ mà các nhân 
viên phải tiến hành. Họ cũng cần nhiều thời gian trong quá 
trình đưa ra quyết định. Việc đưa ra quyết định là một việc 
mang tính "cá nhân" rất cao. Nó biến đổi tùy theo từng người. 
Có một vài nhà quản lý làm ăn thịnh vượng nhờ việc đưa ra các 
quyết định rất nhanh chóng. Họ cố gắng đưa ra các quyết định 
sớm nhất có thể. Ngay cả khi họ chưa có đủ thông tin. Trong 
khi đó, có những nhà quản lý khác lại là những người cầu toàn. 
Họ vẫn cứ tiêu tốn thời gian để trau đồi cho thật giỏi kể cả khi 
bị thúc ép phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau đây là một 
số kiểu quyết định khác nhau trong tổ chức công nghệ. Nắm 
bắt được các vấn đề này có thể giúp giảm bớt các mối lo ngại 
liên quan đến việc đưa ra quyết định nhanh trong những điều 
kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay. 


1. Những quyết định liên quan đến thời gian 


Những quyết định liên quan đến vấn đề dự định làm cái gì 
vào thời gian đã định là một kiểu quyết định gay cấn và khó 
khăn. Khi một công nhân hoặc một nhà quản lý nói rằng sản 
phẩm sẽ không được chuẩn bị sắn sàng ngày hôm đó. Điều đó có 
nghĩa là phải quyết định sửa đối lại ngày giờ giao hàng. 

Nhiều cơ sở kinh doanh bị việc định thời gian chỉ phối. 
Federal Express là một cơ sở kinh doanh dựa trên việc đảm bảo 
giao bàng đúng thời hạn. Thời gian là chính nguồn lợi thế cạnh 
tranh hàng đầu của hãng này. Việc giao hàng của hãng bánh P1zza 


259 


diễn ra trong vòng 30 phút, việc giao hàng của hãng Lenscrafter 
diễn ra trong một giờ v.v... là một vài ví dụ thuộc lĩnh vực dịch vụ. 


Cũng có nhiều ví dụ tương tự thuộc lĩnh vực sản xuất. Việc 
sản xuất đúng hẹn (hoặc kịp thời) của Toyota là những ví dụ kinh 
điển về những quyết định sản xuất theo đúng lịch trình đã định. 


2. Các quyết định về vấn đề sẵn xuất 


Có hàng loạt quyết định khác nhau có quan hệ với những 
sự lựa chọn về sản xuất. VÍ dụ, nhà sản xuất cần phải sản xuất 
10.000 món đồ chơi làm quà tặng nhận dịp lễ Noel (số đó chưa 
đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường) hay là phải sản xuất 10 triệu 
món đỏ chơi như vậy (làm tràn ngập thì trường). Người giám sát 
việc mua hàng cần phải quyết định số người cần triển khai bán 
sản phẩm một cách hợp lý. Việc quyết định thời gian bảo hành 
máy cũng cần phải nghiên cứu chính xác để giảm thời gian chết 
khi máy hỏng và phải ngừng hoạt động để bảo đưỡng máy là bao 
nhiêu lâu cho vừa? Bởi vì giảm chi phí cho việc tu sửa, bảo hành 
máy tuy tiết kiệm được tiền những lại dẫn đến có nhiều thời glan 
chết của máy hơn, v.v... 


Một vài quyết định sản xuất luôn có quan hệ chặt chế với 
nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Có nghĩa là quyết định này có quan 
hệ mật thiết với quyết định khác. Điều này có vẻ là hiển nhiên 
nhưng nhiều người quản lý lại không nhận thấy hoặc quên mất 
những mối quan hệ qua lại giữa các quyết định. Kết quả sẽ dẫn 
đến sản xuất không tối ưu, quá nhiều hàng tồn kho gây lãng phí 
lớn hoặc có thể làm nhỡ việc cung cấp phụ tùng (hoặc nguyên 
liệu) dẫn đến lãng phí năng suất máy. Mọi thứ có thể trở nên 
phức tạp hơn khi tính cả đến những ảnh hưởng của sự lãng phí 
nguồn nhân lực, chẳng hạn do sự chậm trễ trong quá trình thu 
mua nguyên liệu sản xuất. 


260 


3. Những quyết định về việc tiếp thị 

Giống như những quyết định về sản xuất, các cán bộ phụ 
trách tiếp thị cũng có thể đưa ra một số quyết định. Ví dụ phải 
quyết định xem cần nhằm vào phần nào của thị trường. Ai là 
khách hàng trọng điểm? Công ty cần phải tiếp cận như thế nào 
với các khách hàng khác nhau, v.v... Những quyết định đó có 
ảnh hưởng đáng kể đến những quyết định khác nhau có liên 
quan đến tính phức tạp cửa thị trường. Đa số các quyết định này 
là chủ quan. Trước khi bắt đầu mùa giảm giá thời trang, các nhà 
quản lý cơ sở may mặc cần phải quyết định như thế nào cho các 
sản phẩm đang bày bán. Đa số các quyết định này mang tính 
chất xác suất. Đặc biệt đối với một sản phẩm mới, chẳng hạn 
hàng điện tử mới dựa trên công nghệ bán dẫn mới, nhà quản lý 
chỉ có thể đánh giá đúng tình trạng thị trường trên cơ sở kết quả 
giao hàng ký gửi. 


4. Những quyết định về tài chính và phân phối uốn 


Các quyết định liên quan đến những sự phân phối có 
những đặc trưng đặc biệt. Trước hết, chúng là những quyết định 
mà những người ngoài cuộc có thể nhìn thấy rất rõ, chẳng han 
như các cổ đông, các chủ ngân hàng và các nhà đầu tư. Để bảo 
vệ sự đầu tư của họ, các cổ đông ở bên ngoài này luôn giám sát 
chặt chẽ những người đưa ra quyết định trong công ty, đặc biệt là 
những người quản lý cấp cao của công ty. 


Các quyết định đầu tư sẽ rất phức tạp nếu nhà đầu tư 
không thực tế. Các nhà đầu tư muốn Công ty đưa ra những quyết 
định có ít rủi ro nhất nhưng lại mang lại cho họ nhiều lợi nhuận 


261 


nhất. Khi các nhà đầu tư ngoài làm ẩm ÿ về những quyết định 
phân phối vốn mang tính chiến lược của công ty, nhiều nhân 
viên của công ty có xu hướng ít hoặc không tiến hành những 
thay đổi để tránh sự đối đầu với những nhà đâu tư lớn tiếng. Việc 
ngừng các khoản đầu tư dài hạn trong nghiên cứu và triển khai 
(R&D) có thể cải thiện các-cơ sở hạ tầng của đầu tư ngắn hạn 
nhưng nó lại gây nguy hiểm, đe doạ đến lợi thế cạnh tranh lâu 
đài so với các đối thủ. 


3. Các quyết định về nguồn nhân lực 


Nhiều nhà quản lý trong các công ty không muốn có nhiều 
quy định trong lựa chọn nguồn nhân lực. Liệu có cần phải sa thải 
hoặc giữ lại các nhân viên có nhu cầu của công việc hay không? 
Khi sự cạnh tranh trở nên khắc nghiệt, có nên đào tạo và huấn 
luyện lại các nhân viên cũ hay là sa thải họ? đó là các vấn để mà 
các nhà quản lý phải xem xét. 


4. Các quy trình và công cụ để đưa ra quyết định 


Thông thường, những nhà quản lý trong các công ty công 
nghệ thường phải đối mặt với các quyết định phức tạp. Những 
quyết định này liên quan đến một lượng lớn thông tin cùng rất 
nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Khi người ta quyết định tuân theo 
một quy trình có hệ thống, có thể sẽ đưa ra những quyết định 
nhanh hơn và có hiệu quả hơn. 


Những hoàn cảnh đưa ra quyết định 
Nhìn chung, có 3 hoàn cảnh đưa ra quyết định sau đây: 


262 


A. Đưa ra quyết định trong điều kiện chắc chắn 


Trong một số trường hợp, người làm quyết định có đủ các 
thông tin cần thiết về những hậu quả có thể xảy ra. Lúc đó, có 
thể xem xét một cách có hệ thống tất cả thông tin và đưa ra 
quyết định sáng suốt nhất để tăng tối đa kết quả mong muốn. 
Trên cơ sở đó có thể giảm thiểu chỉ phí trong việc đưa vào vận 
hành đự án sản xuất và tăng tối đa năng suất của dây chuyền sẽ 
lắp đặt. 


B. Quyết định dưới điều kiện có rủi ro 


Một vài quyết định cần được đưa ra khi người ra quyết 
định chỉ có thể đánh giá được từng phần của một vài thông In 
cần thiết. Trong hoàn cảnh đó, một vài thông tin còn thiếu có 
thể được đánh giá qua xác suất xảy ra của nó. Ví dụ, người 
làm quyết định không thể biết được số lượng của một loại 
máy phục vụ nông nghiệp bán được trong một tháng cá biệt. 
Nhưng xác suất bán máy này vào những tháng của vụ canh tác 
thì thường cao hơn vào những tháng mùa đông. Nhiều công ty 
bán lẻ đồ chơi thực hiện từ 30 đến 40% công việc kinh doanh 
hàng năm của họ chỉ trong kỳ lễ Noel. Vì vậy, họ có thể sử 
dụng thông tin để đánh giá nhu cầu cần đáp ứng trong thời kỳ 
đó và vì thế, đánh giá được khả năng sản xuất cần thiết để đáp 
ứng nhu cầu này. 


C. Đưa ra quyết định trong hoàn cảnh thiểu chắc chắn 


Trong các công ty công nghệ đang hoạt động sôi động có 
rất nhiều quyết định cần phải được đưa ra trong những hoàn cảnh 
thiếu chắc chắn. Ví dụ, đối với các công ty hóa đầu, rất khó đoán 
giá của một thùng dầu vào năm 2050 hoặc trạng thái của công 
nghệ máy tính vào năm 2020 v.v... Mặc dù các dữ kiện rất không 


263 


chắc chắn, người hoạch định kế hoạch vẫn phải đưa ra những 
quyết định chắc chắn cho công việc trong tương lai. Họ đưa Ta 
các quyết định của họ bằng cách xem xét những khả năng xảy ra 
nhiều nhất trên cơ sở những sự lựa chọn khác nhau hoặc bằng 
cách sao cho giảm đến mức tối thiểu các nguy cơ có thể xuất 
hiện trong tương lai xuất phát từ những quyết định này. Còn cách 
lựa chọn thứ ba sẽ trên cơ sở tính đến các kết quả tốt nhất và kết 
quả xấu nhất có xác xuất ngang nhau. Những quy trình như thế 
sẽ cho phép đưa ra những đưa ra quyết định khi không đủ chắc 
chắn về những hậu quả có thể xảy ra trong tương lai. 


Các mô hình và công cụ để đưa ra quyết định 


Sau đây là một vài công cụ có thể được sử dụng để đưa ra 
các quyết định 


1. Bảng quyết định 


Các bảng quyết định giúp người làm quyết định xác định 
được một cách rõ rằng những tình huống khác nhau. Đối với mỗi 
tính huống có khả năng, người làm quyết định còn phải đối mặt 
với nhiều trạng thái tự nhiên không thể kiểm soát được. Do phải 
phụ thuộc vào trạng thái tự nhiên (ví dụ sự phát triển hoặc đi 
xuống của nên kinh tế), kết quả sẽ khác nhau. Mọi giá trị của kết 
quả có thể xảy ra được sắp xếp trong ma trận tỷ lệ phần trăm. 
Các quyết định có thể được đưa ra phụ thuộc vào tính chắc chắn 
hoặc tính chắc chắn một phần hay hoàn toàn không chắc chắn 
của thông tin như đã được thảo luận ở trên. 


2. Biểu đồ hình cây 


Đó là một loại mô hình khác hay được sử dụng, giúp các 
nhà làm quyết định đưa ra những quyết định khả thì nhất. Trong 
264 


trường hợp này, thông tin sắn có được sắp xếp theo dạng biểu đồ 
quyết định hình cây. Các quyết định được đưa ra được ghi bắt đầu 
từ dưới gốc cây, phát triển dần lên các cành cây. Quá trình làm 
quyết định liên quan đến việc điển các thông tin từ trái sang phải, từ 
gốc hướng lên các cành cây, nơi những kết quả có thể xảy ra được 
ghi nhận. Biểu đồ quyết định đạng hình cây khi đó được "tháo gỡ" 
nhờ việc di chuyển lùi về phía ngược lại, từ phải sang trái, trong khi 
tính toán giá trị tiền tệ mong đợi ở mỗi điểm nút. 


Quá trình làm quyết định 


_— Các quyết đính có thể được đưa ra một cách trực giác thông 
qua "trực quan”. Nhiều nhà quản lý và các nhà thầu cũng làm như 
thế. Nhưng việc đó kèm theo nguy cơ thất bại rất cao. Cách tốt 
nhất là sử dụng quá trình có hệ thống để làm các quyết định. Vì 
thế nhiều tổ chức kinh doanh vẫn muốn những nhà quản lý và 
nhân viên của họ sử dụng quá trình có hệ thống và qua nhiều bước 
để đi đến những quyết định cuối cùng. Sau đây là mô tả vắn tắt 
quá trình làm quyết định qua nhiều bước. 


Bước I. Xem xét và thu thập các vấn đề quan trọng 


Trong bước đầu tiên này, người làm quyết định tập hợp tất 
cả các sự việc thích ứng và các sự kiện quan trọng để làm trọng 
điểm của quyết định. Cân phải thận trọng trong việc xem Xét các 
sự việc từ những nguồn bên trong nội bộ công ty cũng như từ 
nguồn bên ngoài. Tương tự, người làm quyết định cần phải xem 
kỹ các tài liệu cũ, những nguồn thông tin cũ và mới. Điều này sẽ 
giúp họ nhận ra động lực thay đổi trong thời kỳ tới. 


265 


Bước 2. Xác định những vấn để chung, đối mặt với người làm 
quyết định 


Trong bước này, người làm quyết định cố gắng xác định 
các vấn đề càng rõ càng tốt. Người làm quyết định cần phải xem 
xét toàn bộ vấn đề hiện hữu có liên quan đến quyết định. Điều 
quan trọng là phải quyết định được mục tiêu. Nếu mục tiêu 
không rõ ràng thì rất khó đánh giá quá trình đang tiến hành có 
hướng tới mục tiêu hay không. 


Bước 3. Đánh giá khả năng thành công 


Việc đánh giá chất lượng và số lượng giúp người làm quyết 
định xét đoán một cách khách quan hoàn cảnh hiện tại và quá 
trình hướng tới trạng thái mong muốn trong tương lai. Việc đánh 
giá giúp người làm quyết định hiểu được những vị trí ưu tiên 
đang tiềm ẩn trong quyết định. Ví dụ, những thành công trên thị 
trường đối với một công ty có thể được đánh giá bởi thị phần cao 
trên thị trường, bởi sự tăng trưởng hàng năm đạt mức cao hoặc 
bởi số dư lợi nhuận. Trong suốt những năm 1970 và 1980, nhiều 
công ty Nhật Bản đã nắm chắc thành công trên thị trường Mỹ 
qua theo dõi quá trình nhờ việc đánh giá thị phần trên thị trường. 
Họ đã thoả mãn với sự thâm nhập thị trường dù là những số dư 
lợi nhuận mà họ kiếm được khá thấp. Ngược lại các công ty Mỹ 
khi thâm nhập vào các thị trường nước ngoài, như Nhật Bản 
chẳng hạn, lại đánh giá thành công của mình bằng số dư lợi 
nhuận đạt được. Một vài nhà quản lý cấp cao trong các công ty 
của Mỹ hy vọng vào việc xuất hiện những hoạt động quốc tế để 
kiếm được nhiều lợi nhuận nhờ sự đầu tư (ROD hoặc lợi nhuận 
nhờ tài sản (ROA) giống như những hoạt động mà họ từng làm 
trong nước. 

266 


Bước 4. Xem xét tình hình hoàn thành nhiệm vụ trong quá khứ và 
hiện tại 


Bằng cách sử dụng những cách đánh giá sự thành công đã 
chỉ ra ở trên, người làm quyết định có thể xác định một cách 
khách quan mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quá khứ và hiện 
tại. Việc xác định trạng thái ban đầu này rất quan trọng. Nó cho 
thấy chiều hướng phát triển liên tục của quá trình. 


Bước 5. Phân tích những tình huống có thể đối với người làm 
quyết định 


Trong bước này, người làm quyết định xem xét, phân tích 
mọi tính huống có thể có hoặc có thể xảy ra. 


Bước 6. Lựa chọn các kế hoạch hoạt động 
Bước 7. Tiến hành những hoạt động đã quyết định 
Chu trình P - D -C - A 


Đó là một quá trình làm quyết định kiểu khác, gồm 4 
bước, thường được sử dụng để đổi mới liên tục. Bốn bước đó là: 
Lập kế hoạch (Plan - P); Tiến hành làm (Do - D); Kiểm tra 
(Check - C) và thực hiện (Act - A). Bước lập kế hoạch (P) tương 
ứng với hai bước đầu tiên trong quá trình 7 bước đã mô tả ở trên. 
Bước tiến hành làm (D) tương ứng với bước 3 và 4. Bước kiểm 
tra (C) tương ứng với bước 5 của quá trình trên. Còn bước thực 
hiện (A) gồm việc đưa ra và đánh giá các quyết định như bó: 
bước 7 đã mô tả ở trên. 


Chu trình P - Ð - C - A có thể dễ ghi nhớ hơn theo cách gọi 
là: xác định (Define), phân tích (Analyz€), kiểm nghiệm (Test) 
và đánh giá (Execute). Lấy các chữ đầu theo tiếng Anh là D - A 
-T - E (tức là DATE) có nghĩa là ngày tháng (theo tiếng Anh) 
nên rất dê nhớ. 

267 


Chu trình giải quyết vấn đẻ gồm 4 bước (hay quá trình làm 
quyết định) đã được Tiến sĩ W,Edwards Deming phổ biến ở Mỹ. 
Nó cũng được các nhà quản lý và kỹ sư ở Nhật Bản ưa chuộng. 
Người Mỹ, đôi khi có khuynh hướng bỏ qua thật nhanh giai đoạn 
lập kế hoạch (P) và bát đầu thực hiện ngay giai đoạn D. Mặt 
khác, người Nhật Bản lại bỏ rất nhiều thời gian cho việc xác định 


quan điểm sản xuất, tài chính, tiếp thị và pháp lý trước khi 
chuyển sang giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thực hiện hợp đồng 
và triển khai vốn. 


Những mẫu người làm quyết định 


Những mẫu người làm quyết định khác nhau có những 
phong cách khác nhau, Những phong cách này phụ thuộc vào hai 
thuộc tính của những người làm quyết định. 


1. Có những người sử dụng nhiều lối suy Hghĩ khi đưa ra quyết định 


Trong trường hợp này người ra quyết định có thể suy nghĩ 
độc lập hoặc là tham khảo ý kiến của người khác trước khi đi 


đến quyết định. 


2. Có những người luôn sử dụng những lượng thông tin cân thiế 
trước khi đưa ra quyết định 


Người làm quyết định có thể sử dụng hoặc ít hoặc nhiều 
thông tin để làm quyết định. Một vài người làm quyết định cần 
phải đợi một số thông tin mới nhất trước khi đưa ra quyết định. 
Những người khác lại ra quyết định ngay mà không cần phải đợi 
“ngắm lâu vào mục tiêu", 

268 


Dựa trên hai thuộc tính này sẽ có 4 kiểu người làm quyết 
định. Đó là những kiểu người được mô tả vắn tắt dưới đây: 

1/. Những người tự quyền (chuyên quyền) 

Những người làm quyết định này có nếp suy nghĩ riêng, và 
họ cân rất ít thông tin để đi đến quyết định. Họ làm quyết định 
dựa trên chính họ. Họ không cần tham khảo ý kiến của người 
khác và họ tin rằng họ biết tất cả. 

2/. Những người giáo điều 

Họ sử dụng rất nhiều kênh thông tin. Họ cảm thấy rằng họ 


cần phải tiếp xúc với nhiều người và tập hợp hàng loạt ý kiến và 
thông tin. 


Cao Người có kế hoạch Nhà tổng hợp 


Thông tin 
đòi hỏi 


Thấp Người chuyên quyển | Người giáo điều 


Đơn tẻ Nhiều 


———-—- y 
Những lối suy nghĩ nhiều hướng 


Hình 7.1. Những kiểu người làm quyết định 
269 


3/. Những người có kế hoạch 


Họ đồi hỏi nhiều thông tin. Nhưng họ chỉ có thể suy nghĩ 
một chiều, tuyến tính. Họ cần sử dụng những thuật toán hoặc 
những quá trình kỹ thuật để giải quyết các vấn đề và đưa ra các 
quyết định. Những người này giỏi tổ hợp công việc chứ không 
phải là giỏi trong ra quyết định. 

4/. Những nhà tổng hợp 


Những người làm quyết định kiểu này nhờ lối suy nghĩ 
theo nhiều chiều hướng, tổng hợp được một lượng lớn thông tin 
thích ứng. Họ tổ hợp thông tín thu thập được và có được những 
giải pháp sáng tạo. Giống như nhà hóa học, họ dùng các nguyên 
liệu thô, trộn và chế biến chúng theo các cách khác nhau và biến 
đổi chúng thành các hợp chất mới hữu ích. 


Các kiểu người làm quyết định được trình bày ở hình 7.1. 


Những thời kỳ khác nhau cần những quyết định khác nhau 

Cần phải hiểu rằng các hoàn cảnh khác nhau đòi hỏi những 
kiểu người làm quyết định khác nhau. Dưới những hoàn cảnh vỏ 
phương hướng hoặc ở những bước ngoặt có thể làm đảo lộn tất 
cả trong công nghệ hoặc thị trường, một doanh nghiệp nên sử 
dụng năng lực tổ hợp của nhà tổng hợp (kiểu 4). Không một ai 
biết câu trả lời đúng cho một hoàn cảnh vô phương hướng. Nhà 
tổng hợp lấy ý kiến đóng góp của mọi người. Sau đó tổng hợp tất 
cả các thông tin với nhau và đưa ra giải pháp sáng tạo. 

Trong khi đó, một công ty sắp đóng cửa vì phá sản có thể 
thoát khỏi được tình trạng đó nhờ vào người quyết định tự quyền 
(kiểu I). Nhà làm quyết định như thế sử dụng rất ít thời gian và 
thông tin có sắn cùng với một số giới hạn các các kênh thông tin 


270 


có thể tiếp cận được để đưa ra quyết định nhanh gọn. Khi đó cần 
nhất lại là kiểm soát sự thiệt hại do hoàn cảnh hiện tại đem đến. 


Hãng quảng cáo hàng hóa lại có thể lợi dụng người giáo 
điều (kiểu 2), người luôn khảo sát kỹ lưỡng các thông tin và đưa 
ra nhiều hướng xem xét để việc quảng cáo đưa ra thu được lợi 
ích theo quan điểm của thân chủ cũng như của khách hàng. 


Cuối cùng, trong những hoàn cảnh, kiểu như những nhà 
phụ trách các quỹ từ thiện phải đối mặt, thì mẫu người làm việc 
có kế hoạch (kiểu 3) lại thích hợp để ra quyết định. 


Tóm lại, quyết định chỉ như phần lộ của mội tảng băng 
trôi. Quyết định là phần nhìn thấy của một quá trình phức tạp, 
phần lớn chúng bị chìm khuất và không nhìn thấy được đối với 
người quan sát thiếu suy nghĩ - ví dụ các giá trị và lòng trn ảnh 
hưởng đến các hoạt động của người đưa ra quyết định và chính 
đó là phần không nhìn thấy được của tảng băng trôi đó. 


IIl. CÁC TẬP THỂ ĐA NĂNG 


Trong mục trước, việc ra quyết định được xem như hoạt 
động đơn lẻ. Tuy vậy, thường thường trong các công ty công 
nghệ, các quyết định phức tạp và quan trọng cần phải được làm 
theo nhóm có sự tham khảo ý kiến của nhiều người. Vậy vai trò 
của tập thể như thế nào? 


1. Các dạng đội ngũ trong một tổ chức 


Đại đa số chúng ta đều là hội viên của một loại hình 
"nhóm” hoặc "đội" nào đó trong một thời điểm nào đó (chẳng 
hạn là thành viên của đội thể thao, nhóm sinh hoạt cộng đồng, 
nhóm tôn giáo, đảng phái v.v...). Các tổ chức công nghệ cũng 
sắp xếp nhân lực của mình thành các đội khác nhau để thực hiện 
những mục tiêu khác nhau. Người ta thừa nhận rằng trong những 
hoàn cảnh phức tạp và nhiều rủi ro, ý kiến của nhiều cái đầu sẽ tốt 


2i 


hơn của một cái đầu. Thành ngữ Việt Nam: “Ba anh nông dân giỏi 
hơn một Gia Cát Lượng” cũng có ý giống như vậy. Trong công ty 
công nghệ, người ta thành lập các đội hoặc nhóm với các tên gọi 
khác nhau: 

1. Những đội quản lý 

Đó là những nhóm người quyết định chính, gồm có những 
nhà lãnh đạo cấp cao như các giám đốc, các uỷ viên ban quản trị 
hoặc những người lập kế hoạch. Ví dụ: phòng kế hoạch của công 
ty, các ban trực thuộc giám đốc v.v... 

2. Các đội làm việc cố định (trong biên chế) 

Các nhóm người thường xuyên làm việc với nhau và có 
những tên gọi có tổ chức như chi nhánh, ngành v.v... được gọi là 
những nhóm làm việc cố định. Họ thường có người cầm đầu chung. 
3. Các đội làm việc theo thời vụ hay có mục đích đặc biệt 

Đó là những nhóm người buộc phải cùng nhau thực hiện 
nhiệm vụ đặc biệt trong cùng một thời gian hoặc địa bàn xác định. 
4. Các đội hôn hợp 

Đó là hai hoặc nhiều đơn vị từ các tổ chức khác nhau có 
mối quan hệ công việc chung và cần phải hợp tác với nhau. 

53. Nhóm liên kết 

Đó là những nhóm người có thể không tiếp xúc trực tiếp với 
nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau về mặt thông tin, lời góp ý về 
chuyên môn hoặc có thể báo động cho nhau những nEUY CƠ V.V... 


2. Những kiểu đội khác nhau theo mối quan hệ 

Những nhóm người trong các đội ngũ khác nhau có thể 
được phân loại dựa trên hai yếu tố: 

A. Mức độ cố định của những mối quan hệ trong nhóm, 
điều này được đánh giá bằng thời gian tồn tại mối quan hê. 
272 


B. Mức độ hợp thức hóa của các mối quan hệ giữa các 
thành viên. Đó là sự đánh giá chất lượng của những mối quan hệ 
hợp thức và không hợp thức các cá nhân khác nhau trong nhóm 
(hoặc đội). 


Nhờ việc kết hợp hai yếu tố này chúng ta có thể phân loại 
các đội (nhóm) thành 4 kiểu khác nhau. Chúng thay đổi tùy theo 
trạng thái cố định và hợp thức hoá của các mối quan hệ của húng 
(xem hình 7.2). 


Chính Đội (nhóm) đặc Đội (nhóm) điều 
thức nhiệm hành 


Mức độ hợp 
thức hóa 
Không | Các nhóm có chung An. : 
hi quyền lợi Các nhóm hữu nghị 
thức 


Thời vụ Lâu dài 
——— ah 
Mức độ cố định 


Hình 7.2. Những mối quan hệ trong những hình thức khác 
nhau của các đội 


273 


A. Các nhóm không chính thức 


Có hai kiểu nhóm không chính thức. Các nhóm không 
chính thức được thành lập bởi chính các thành viên của nhóm, 
không hề phụ thuộc vào bất kỳ sự chỉ đạo nào của hệ thống cấp 
bậc trong tổ chức của họ. Khi mối quan hệ không chính thức 
giữa các thành viên của nhóm là ngắn hạn, các nhóm này được 
gọi là các "nhóm có chung quyền lợi". Còn khi các nhóm không 
chính thức có những mối quan hệ tương đối lâu dài, thì chúng 
được xem là những "nhóm hữu nghị". Các nhóm có chung quyền 
lợi chỉ tồn tại chừng nào các thành viên của chúng còn phân chia 
những lợi ích chung. Trái lại, các nhóm hữu nghị xuất hiện như 
là kết quả của những mối quan hệ không chính thức tồn tại lâu 
đài giữa các cá nhân với nhau. 


B. Các nhóm (hoặc đội) chính thức 


Các nhón (đội) chính thức được thành lập theo cơ cấu tổ 
chức chính thức của một cơ sở kinh doanh. Khi các nhóm (độn) 
chính thức có tính chất tương đối tạm thời và được lắp ghép để 
giải quyết (một số) vấn đề đặc biệt, chúng được gọi là các nhóm 
(hoặc đội) "đặc nhiệm”. Một cách điển hình, nhóm (đội) đặc 
nhiệm có thể bị giải tán một khi nó đã giải quyết xong những 
vấn đề đã được chỉ định, nghĩa là đã thực hiện được những 
nhiệm vụ của nó. 

Khi các nhóm chính thức có tính chất tương đối lâu dài, 
chúng được gọi là các nhóm (đội) "điều hành". Ví dụ, việc đảm 
bảo chất lượng có thể được thực hiện nhờ đội điều hành được 
phân công nhiệm vụ phải đảm bảo chất lượng hàng hoá và dịch 
vụ ở mức độ như mong muốn, trên nền tảng sản xuất hiện hành. 
274 


Các nhà sản xuất người Nhật Bản đã tổ chức các đội điều hành 
cho các nhóm làm việc trong bộ phận sản xuất kịp thời hạn. 
(JT). Trong ngành công nghiệp ôtô, General Motors cũng tổ 
chức dây chuyền lắp ráp tự động của nó thành các đội lao động 
từ 5 đến 20 thành viên. 


IV. SỨC MẠNH CỦA MỌI NGƯỜI 


1. Hệ thống đề xuất sáng kiến 


Tanchi Ohno, người đã đổi mới hệ thống sản xuất "Kanban" 
(hay Just-m-Time) của Toyota đã cho rằng bí quyết thành công 
thực sự trong sản xuất của Toyota chính là dựa vào những ý kiến 
rất phù hợp được các công nhân đang làm việc đề xuất. Ohno cho 
rằng ảnh hưởng của 20 triệu ý kiến của họ trong 40 năm, kể từ 
năm 1951, khi Toyota cho ra đời "Hệ thống đề xuất sáng kiến" 
(Creative Idea Systems) có tác dụng hơn mọi quyết định và chính 
sách của ban quản trị và những người điều hành cấp cao của 
Toyota. Hệ thống đề xuất này bắt nguồn như thế nào? 


2. Nguồn gốc của hệ thống đẻ xuất 


Hệ thống để xuất được biết đầu tiên đưa vào nền công 
nghiệp Mỹ là ở Công ty Eastman Kodak vào năm 1898. Ý kiến 
đề xuất đầu tiên do một công nhân đưa ra. Nội dung của đề xuất 
chỉ rất đơn giản: Cần phải lau rửa định kỳ các cửa số xưởng máy 
và các toà nhà công sở để cải thiện ánh sáng tại nơi làm việc. 
Nhà máy Kodak được đặt ở vùng phía bác New York, nơi mùa 
đông kéo dài 6 tháng với bầu trời u ám đầy tuyết. Lau rửa các 
cửa số sẽ làm sáng sủa nơi làm việc. Nhờ sự đề xuất đó, người 
công nhân đã nhận được 2 đôla tiền thưởng, là khoản tiền đáng 
kể khi đó. 


275 


Ở Mỹ vào những năm đầu thế kỷ 20, do quan điểm hướng 
tới những mối quan hệ của con người trong các tổ chức công 
nghiệp đã phát triển mà số lượng của các tổ chức có dùng hệ 
thống đề xuất cũng tăng lên, trong đó Henry Ford II là cha đẻ 
của hệ thống đề xuất hiện đại ở Mỹ. 


3. Hệ thống đề xuất của Nhật Bản 


Hệ thống để xuất kiểu Mỹ được các công ty sản xuất đồ 
điện của Nhật Bản chấp nhận và áp dụng. Chẳng hạn hãng 
Hitachi đã chấp nhận và thực hiện hệ thống đề xuất vào năm 
1930, Yasukawa Denki vào năm 1932 và Origin Denki vào năm 
1938. Hệ thống đề xuất của Nhật Bản lúc đó cũng hoạt động 
không giống nhau. Sau đây là một vài sự khác nhau chính: 


1. Cốt là động viên mới người tham gia đề xuất chứ chưa 
nhằm tiết kiệm tiền 

Trong các nhà máy của Mỹ, vai trò của sự đề xuất là làm 
giảm giá và tiết kiệm tiền cho những nhà đầu tư. Những người 
đưa ra đề xuất làm tiết kiệm tiền đều được thưởng. Ngược lại. 
mục tiêu ban đầu của hệ thống để xuất trong các tổ chức của 
Nhật Bản chỉ là động viên sự tham gia của các nhân viên trong 
-việc ra quyết định của ban lãnh đạo. 


2. Tạo tình thần cải tiến không ngừng 


Ohno, người đã phát triển hệ thống sản xuất Toyota và hệ 
thống đề xuất của hãng này đã cho rằng những đề xuất sẽ nảy 
sinh từ việc liên tục đặt ra câu hỏi "tại sao". Tuy nhiên, sự đổi 
mới liên tục sẽ là vấn đề phức tạp rất khó đánh giá. Vì vậy, Ohno 
đã đưa ra hai cách để làm cho luồng đê xuất diễn ra một cách 
trôi chảy. 


276 


A. Sự cải tiến bắt đầu bằng cái "tôi" 

Ở Công ty Ford, những đề xuất phải là những ý kiến hữu 
ích. Những đề xuất phải bao hàm những cách thức làm việc tốt 
hơn và an toàn hơn, phải cải tiến quá trình cũng như làm tăng 
phúc lợi của nhân viên. Nhìn chung, những ý kiến hữu ích nhất 
là những ý kiến có thể áp dụng cho công việc của chính bản thân 
người đề xuất. 


B. Những đề xHất quan trọng, có trọng tâm 


Để hệ thống đề xuất có thể quản lý được và có mục tiêu rõ 
ràng hơn thì định kỳ, hay nói cụ thể hơn là từng tháng một, các 
đề xuất cần được nhằm vào những nhiệm vụ trọng tâm khác 
nhau. Chẳng hạn thời gian quay vòng, sự tham gia của nhân 
viên, sức khoẻ của công nhân v.v... 


4. Thực hiện các đề xuất 


Điều quan trọng nhất của hệ thống đề xuất thành công là 
những đề xuất này có thể thực hiện được. Sau đây là một vài 
cách thức để có thể thực hiện các đề xuất. 


1, Mối quan tâm tích cực của ban lãnh đạo 


Sự tồn tại của hệ thống đề xuất dựa vào mối quan tâm tích 
cực của ban lãnh đạo. Còn hơn cả phần thưởng, hầu hết các nhân 
viên đều thích nhìn thấy những đề xuất của họ được thực hiện. 
Thậm chí, nếu những đề xuất không thích hợp để thực hiện, 
người đề xuất cũng muốn biết ý kiến hoặc lời bình luận của ban 
lãnh đạo đối với đề xuất của họ. 


27! 


1. Những ví dụ về những đề xuất tốt 
« Cải tiến quá trình 
« Cải tiến những hoạt động chân tay (thủ công) 
« Cải tiến cách bốc xếp nguyên vật liệu 
« Cải tiến mẫu mã 
« Cải tiến chất lượng 
« Giảm hoặc loại trừ sự lãng phí 
« Cải tiến tính an toàn 


» Cải tiến dịch vụ 


2. Những ví dụ về những đề xuất không thích hợp 
» Những ý kiến đã được những nhân viên khác đệ trình 
« Những ý kiến đã được xem xét rồi 
e Những đề xuất không có giá trị 


3. Những kiểu nghề nghiệp không được chấp nhận là những đề xuất 


(Đó là những người ăn lương và có trách nhiệm cải tiến 
công việc) 


« Các kỹ sư 

« Các cán bộ lãnh đạo 

« Các cán bộ xử lý công nghệ 
« Các cán bộ kế toán 


278 


« Những người thiết kế máy móc 
« Các quản đốc 


2. Trao nhiệm vụ để thực hiện đề xuất 


Sự ủng hộ của ban lãnh đạo càng tăng tính hiêu quả nếu 
cho phép các nhân viên được thử nghiệm những để xuất của 
mình trước khi chúng được đệ trình. Việc giao nhiệm vụ cho 
nhân viên thực hiện những đề xuất của họ có thể mở ra tiêu đề 
cho những đề xuất mới của nhân viên. Ban lãnh đạo có thể đưa 
ra một vài điều chỉ đạo về mục đích và yêu cầu của công, việc 
cần có ý kiến đề xuất để các nhân viên có thể tham khảo. 


3. Sự công nhận và các phần thưởng 


Một cách để công nhận giá trị của đề xuất là thưởng công 
và ghi nhận một cách công khai. Có thể thừa nhận bằng cách để 
cho những người để xuất giới thiệu những ý kiến sáng tạo nhất 
của họ cho ban quản lý cấp cao nhất của tổ chức. Các đề xuất 
sáng tạo có thể đủ tư cách để tham gia câu lạc bộ "Những người 
sáng tạo" hoặc một vài câu lạc bộ uy tín khác. Dưới đây đưa ra 
một vài câu hỏi cần phải chú ý để bắt đầu một hệ thống đề xuất 
hoạt động hiệu quả. 


1. Tại sao chúng ta cần hệ thống đề xuất? 
(a) Để tiết kiệm? 
(b) Để cải tiến liên tục? 
(c) Để có sự tham dự của các nhân viên? 


2. Chúng ta phân biệt những đề xuất với những lời phần 
nàn và chỉ trích như thế nào? 


279 


280 


(a) Sự đề xuất đủ khả năng đi đến những sự cải tiến hữu ích? 


(b) Cố gắng tìm ra những đề xuất cho cả tổ chức hoặc 
những đề xuất có tính chất tập trung. 


. AI sẽ được yêu cầu đưa ra các đề xuất? 


(a) Từ các nhân viên có năng lực và trình độ? 
(b) Từ các khách hàng, những nhà cung ứng? 
(c) Người nào đó không đủ tư cách để đưa ra các đề xuất? 


(chẳng hạn như các giám đốc, các vị lãnh đạo) 


. Có thể tập hợp các đề xuất như thế nào? 


(a) Theo cách thư dán kín? 
(b) Các cách khác? 


. AI sẽ nhận những đề xuất? 


(a) Uỷ ban của các nhà chuyên môn / những người đại diện? 
(b) Chủ doanh nghiệp? 


- Vai trò của ban quản trị công ty là gì? 


(a) Thưởng công và thừa nhận? 
(b) Đánh giá? 


. Các đề xuất sẽ được đánh giá như thế nào? 


(a) Theo tác động? theo tính đổi mới hay tính hiệu quả 
của giải pháp? 

(b) Sẽ đánh giá sau khi thực hiện hay trước khi thực 
hiện giải pháp được đề xuất? 


8. Sẽ thực hiện những đề xuất được lựa chọn như thế nào? 


(a) Đầu tiên, thực hiện theo mô hình pilot, rồi sau đó 
thực hiện trên quy mô lớn? 


(b) Thực hiện trực tiếp ngay trên quy mô lớn? 


9. Thưởng công hoặc thừa nhận các đề xuất được lựa chọn 
như thế nào? 


(a) Thưởng bằng tiền, ít hay nhiều? 
(b) Có nghỉ lễ trang trọng? 
10. Sẽ gọi hệ thống để xuất mới là gì? 


5. Những người thực hiện đổi mới 
Ba giai đoạn thực hiện đổi mới 


Theo Rosabeth Moss Kanter, giáo sư Quản lý Kinh doanh 
ở Trường Kinh doanh Harvard, tác giả cuốn "Change Masters" 
(Đổi chủ), những người chủ doanh nghiệp, những người mà bà 
gọi là "Những người điều khiển sự thay đổi", thực hiện 3 giai 
đoạn trong sáng tạo: 


Giải đoạn Ì. Trình bày chính xác, rõ ràng và làm cho mọi 
người thấy tầm nhìn của mình. 


Giai đoạn 2. Tìm kiếm quyên lực để thúc đẩy ý tưởng 


Giai đoạn 3. Duy trì và vượt qua mọi trở ngại để thực hiện 
Các ý tưởng 


281 


Sáu kỹ năng chủ yếu của những "người điều khiển sự thay 
đổi” 


Giáo sư Kanter đã nghiên cứu 6 kỹ năng cần cho người ta 
trở thành "người điều khiển sự thay đổi" trong tổ chức: 


1. Có cách suy nghĩ đa dạng và biến do khôn lường 


Những người này phải biết sử dụng dữ liệu và thông tín 
hiện có, xử lý nó và đưa ra những kết luận mới, thú vị, hiệu quả 
cho sản xuất ra của cải phục vụ công ty của mình. 


2. Có khả năng truyền đạt các ý tưởng 


Những người này ủng hộ sự đổi mới và sau đó khéo léo 
truyền đạt ý tưởng này cho những người khác ngay cả khi họ đối 
mặt với sự phản kháng gay gắt. Truyền đạt thông tin là một 
phương thức là rất quan trọng. Người truyền đạt phải xuất phát từ 
quan điểm của người nghe chứ không nên xuất phát từ quan 
điểm của người trình bày. 


3. Có tính kiên trì bên bỉ 


Những người thực hiện đổi mới phải kiên trì và dùng toàn 
bộ khả năng của mình chơ công việc. Đôi khi sự tiến triển của 
tình hình có vẻ bị quan, vô vọng. Nhưng những người này không 
được phép dừng bước. 


4. Biết tạo dựng sự liên kết 


Để tạo đà, những người thực hiện đổi mới phải biết tranh 
thủ sự hỗ trợ của những người khác. Hầu hết các ý kiến đổi mới 


282 


đều cần có sự ủng hộ của nhiều cá nhân và nhiều nguồn lực khác 
nhau. Vì thế sự liên kết là rất quan trọng đối với sự phát triển 
mang tính đổi mới trong công nghệ và trong các thị trường toàn 
cầu. 


3. Biết cách làm việc dựa vào các đội (nhóm) 


Những người thực hiện đổi mới hoạt động thông qua 
những mối quan hệ trên cơ sở các đội, nhóm làm việc. Họ tham 
gia vào các đội của những người khác đồng thời lại mời những 
người khác tham gia vào các đội của họ. Trong nền kinh tế thị 
trường hóa, người ta càng thấy rõ giá trị của câu châm ngôn: "Ba 
anh nông dân thì hơn một Gia Cát Lượng”. 


6. Biết chia sẽ dụnh tiếng 

Cuối cùng, những người thực hiện đổi mới phải là những 
người đại diện cho cấp dưới (các nhân viên) và những người ủng 
hộ doanh nghiệp. Những người đổi mới phải biết chia sẻ danh 
tiếng và công lao với những người đó. Điều này sẽ làm cho các 
nhân viên và những người ủng hộ tiếp tục các đóng góp cho 
những lần cải tiến trong tương lai. 


Môi trường để nuôi dưỡng những người thực hiện đổi mới 


Tổ chức công nghệ có thể làm gì để tạo ra môi trường tiếp 
tục khuyến khích những người thực hiện đổi mới? Giáo sư 
Rosabeth Kanter đã đưa ra 4 điều kiện có thể tạo ra môi trường 
nuôi dưỡng sự đổi mới và thay đổi: 


1. Các công việc phải được xác định một cách rõ ràng 


Những công việc được xác định một cách quá khắt khe sẽ 
hạn chế khả năng tự chủ của các nhân viên, vì vậy, họ không 


283 


được khích lệ để tạo ra sự thay đổi. Việc xác định rõ ràng các 
công việc sẽ mang lại cảm giác tâm lý liên quan đến vai trò của 
các nhân viên trong tổ chức. Những người thực hiện đổi mới có 
thể thấy rõ sự đóng góp của họ. 


2. Có cơ cấu tổ chức hoàn thiện nhưng nhỏ gọn và linh độn # 


Các cơ cấu này rất cần để cho các đội thực hiện đổi mới 
hoạt động có hiệu quả. Nhưng những đội người này không có 
khả năng hứng chịu toàn bộ sự công kênh không cần thiết trong 
tổ chức. Sự cồng kềnh về tổ chức chính là mắt xích yếu nhất và 
chậm nhất, xác định tốc độ của toàn đội. 


Ÿ. Có cách tôn vinh niêm hãnh diện trong con người 


Các nhân viên là những thành phần quan trọng nhất dẫn tới 
những thay đổi đổi mới. Những người không kiêu hãnh hoặc 
không cảm nhận được vai trò của họ trong tổ chức thì không thể 
đôi mới và dân đến những sự thay đổi sáng tạo. Vì vậy tìm cách 
tôn vinh niềm kiêu hãnh của các nhân viên về công ty là một 
điều rất quan trọng. 


4. Trao truyền hành cụ thể để thực hiện sự đổi mới 


Những từ này vẫn chưa đủ. Người thực hiện đổi mới phải 
được một số quyền sau: 


A. Quyền được tiếp cận dễ dàng với thông tỉn xác thực. 
B. Quyền được mở rộng các kênh thông tin. 


€. Đượo phép nhận được những nguồn lực (vốn, thời gian 
nghiên cứu v.v...). 


284 


Chương VIII 


TẦM NHÌN VÀ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO 


I. CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ SỰ RA ĐI CỦA HỌ 


1. Ai là người sẽ phải ra đi 


Trong những năm đầu của thập kỷ 1990, nhiều công ty 
công nghệ trên thế giới đã chứng kiến cảnh những nhà lãnh đạo 
cấp cao nhất của họ phải thay đổi hoặc rời khỏi công ty. Tại sao 
vậy? Trong các công ty công nghệ, những nhà lãnh đạo cấp cao 
đóng vai trò chính trong việc lựa chọn phương hướng hoạt động 
chiến lược quan trọng cho các công ty của họ, tức là xác định 
tương lai cho các tổ chức này. Người ta thấy có hai kiểu người 
lãnh đạo: thứ nhất gồm những nhà lãnh đạo chuyên tập trung 
những cố gắng vào việc quản lý kinh doanh ngắn hạn và thường 
nhật. Vì thế, những nhà lãnh đạo này được xem như những "nhà 
quản lý sự vụ”. Kiểu thứ hai gồm những nhà lãnh đạo muốn tập 
trung những cố gắng vào những thời cơ đài hạn cho các công ty 
của mình. Họ có các cách nhìn mới và những người này được gọi 
là những nhà "lãnh đạo chuyển đổi". 

Năm 1990, các công ty công nghệ và những nhà lãnh đạo 
của chúng phải đương đầu với những sức ép rất lớn từ mọi phía 

285 


cổ đông cả bên ngoài lẫn bên trong. Những "nhà quản lý sự vụ” 
hoạt động như những người đạt diện và mong muốn giảm mạnh 
chi tiêu của công ty. Trái lại những nhà lãnh đạo chuyển đổi lại 
phát triển tầm nhìn độc đáo của mình và tìm những cơ hội mới 
để phát triển. Họ lập kế hoạch chiến lược, sau đó có tổ chức thực 
hiện những kế hoạch đã đề ra. Trong các tổ chức lớn hoặc các tổ 
chức đang đối mặt với những thay đổi công nghệ sôi động, các 
nhà lãnh đạo phải thay đổi nhanh chóng chiến lược của mình. 
Trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh, các nhà lãnh đạo cần 
phải phát triển năng lực sở trường các tổ chức của mình để đạt 
được lợi thế cạnh tranh lâu đài. Vì vậy sự lớn mạnh của tổ chức 
trong giai đoạn dài đòi hỏi tính mạo hiểm và trách nhiệm tiên 
phong của những nhà lãnh đạo chuyển đổi. 


Các nhà lãnh đạo sự vụ và các nhà lãnh đạo chuyển đổi có 
những phong cách lãnh đạo khác nhau. Họ khác nhau về nhiệm 
vụ và về phương pháp thực hiện những nhiệm vụ ấy. Họ cũng 
triển khai những nguồn sức mạnh khác nhau. Những nguồn sức 
mạnh có tính chất "hút” mà các nhà lãnh đạo sự vụ nhận được từ 
điều kiện tổ chức của họ không kéo đài lâu như nguồn sức mạnh 
con người có tính chất "đẩy" mà những nhà lãnh đạo chuyển đổi 
mang lại. 


Trong điều kiện môi trường kinh doanh thay đổi từ những 
năm 1990 trở lại đây, những người không trụ lại được phải ra đi. 
Chúng ta hãy nhớ lại một số sự kiện trong nền kinh tế Mỹ. Vào 
ngày 26 tháng 10 năm 1992, Robert Stempel, nhà lãnh đạo cấp 
cao của General Motos đã từ bỏ vị trí. Ba tháng sau, ngày 26 
tháng giêng năm 1993, giám đốc quản trị lonh Akers của công 
ty IBM cũng rời khỏi công ty. Trước đó là một ngày, James 


286 


Robinson III của công ty American Express quyết định từ chức. 
Còn sau đó một ngày Paul Lego, nhà lãnh đạo của Westing 
house Electric cũng rời bỏ cái ghế ông chủ của mình. Những nhà 
lãnh đạo cấp cao này, sau đó đã gặp những người khác có hoàn 
cảnh giống hệt họ: Giám đốc quản trị Kay Whitmore đã rời khỏi 
công ty Eastman Kodak vào ngày 6 tháng 8 năm 1993: John 
%ulley đã từ bỏ ghế giám đốc quản trị của công ty máy tính 
Apple vào ngày l8 tháng 6 năm 1993; giám đốc quản trị 
Anthony Amato đã rời bỏ công ty Borden vào ngày 9 tháng I2 
năm 1993. Tương tự, Vaughen Bryson của công ty Eli LIIy và 
Philip Lippincott của công ty Scott Paper cũng đã thay đổi công 
việc của họ vào tháng 6 và tháng 12 năm 1993. Nhiều công ty và 
ban giám đốc của các công ty đã quyết định chọn các tài năng có 
sản trong công ty và thậm chí ở ngoài ngành công nghiệp của họ 
để bổ nhiệm vào các chức vụ cao dang trống chỗ. Lý do đằng 
sau sự rối loạn trong sự lãnh đạo các công ty này là gì? 


2. Những cuộc cách mạng phức tạp trên các thị trường 


Một trong những lý do của những sự hỗn loạn trong giới 
các nhà lãnh đạo các công ty là việc các thị trường, vào những 
năm đầu của thập kỷ 1990, ở trong những điều kiện cạnh tranh 
hết sức sôi động. Trong sự hội tụ lịch sử, nhiều cuộc cách mạng 
công nghiệp đã diễn ra, kết hợp với sự mong đợi của khách hàng, 
sự cản trở của các đối thủ và sự phát triển của các công nghệ 
quan trọng cùng những hoàn cảnh đặc biệt khác. Theo bài viết 
trong tạp chí “Fortune” (Vận hội) những sự khắc nghiệt trong 
cạnh tranh của nền kinh tế mới, nhu cầu về tốc độ và trình độ 
hiểu biết toàn cầu, sự nỗ lực để đáp ứng nhu câu ngày càng tăng 
của khách hàng, nhu cầu khai thác công nghệ thông tin v.v... là 
rất to lớn và rất cần thiết. Những thay đổi lớn như thế không chỉ 
đơn thuần được giới hạn trong các ngành công nghiệp máy tính 

287 


và thông tin, mà còn ở trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác, 
như các ngành ôtô, hàng không, dịch vụ tài chính v.v... 


Những thay đổi sâu sắc này trong thị trường cạnh tranh tạo 
ra những yêu cầu rất lớn về vai trò và trách nhiệm của các nhà 
lãnh đạo cấp cao của các tổ chức kinh doanh. Trước đây, giám 
đốc điều hành (Chief executire officer - CEO) cấp cao của một 
tập đoàn là rất quan trọng và nằm ngoài mọi sự nghi ngờ, tra xét. 
Các CEO thường có thể sa thải các chức phó của mình hoặc đồ 
lỗi sự yếu kém của tổ chức trong giai đoạn suy thoái cho các lý 
do khác nhau. Chính họ ít khi chịu trách nhiệm đối với những 
nãng lực yếu kém của công ty. Hiện nay, mọi thứ đã thay đổi rất 
nhiều. Dưới những điều kiện thị trường cạnh tranh hỗn loạn, 
nhiều lãnh đạo các công ty phải có khả năng tiến hành nhanh 
chóng những thay đổi lớn. Những sự thay đổi tăng dần, thụ 
động, ít mạo hiểm kém hiệu lực lâu đài cần phải được nhanh 
chóng loại bỏ. Theo giám đốc quản trị Jerre Stead của công ty 
AT&T Global Information Solutions (GIS) "nếu bạn chỉ tiến 
hành những thay đổi từ từ thì bạn đừng có ngồi ở vị trí ấy". 


3. Mục tiêu của nhà lãnh đạo công ty hiện nay là gì 


Lý do đầu tiên để "thuê" những vị giám đốc điều hành 
trong các tổ chức công nghệ lớn là gì. Các nhà lãnh đạo nên mạo 
hiểm lãnh đạo các tổ chức của họ đi theo những hướng mới hay 
là họ dùng phương cách an toàn? Để cải thiện vị thế của các 
công ty, những cố gắng của họ nên tập trung ở đâu? Họ nên tập 
trung vào việc cắt các chi phí đang tăng lên hay là họ nên cố 
gắng di tiên phong theo những hướng mới bằng cách biến những 
tổ chức kinh doanh của họ thành những dạng mới và bằng cách 


288 


bổ sung những nguồn lực mới cho sản phẩm chính. Các vị giám 
đốc này được trả công để nhận biết và thực hiện các hoạt động 
cơ bản và chiến lược ứng với những thay đổi trong môi trường 
cạnh tranh hay là họ phải quản lý theo cách tiến hành các hoạt 
động kinh doanh như các cổ đông đã đề nghị? Đó là những câu 
hỏi quan trọns đối với những công ty công nghệ đang thay đổi 
nhanh chóng. 


4. Ảnh hưởng của các nhà đầu tư 


Trong 3 năm ngắn ngủi 1989 - 1992, các nhà đầu tư cho 
các công ty ở Mỹ đã tiến hành những cuộc xâm nhập sâu vào 
trong "sự cai trị" của công ty và khả năng lãnh đạo của chúng. 
Sự cách ly ban quản trị khỏi quyền lực của công ty là tốt hay 
không tốt cho công việc kinh doanh? Người lãnh đạo của công ty 
có nên là người ở ngoài hệ thống của công ty hay không? Các cổ 
đông trong các công ty Mỹ đã bị coi là "thiếu kiên nhẫn” và 
"định hướng ngắn hạn”. Họ không quan tâm nhiều đến các kế 
hoạch hoạt động đài hạn của ban quản trị vì sức mạnh và lợi thế 
cạnh tranh duy trì của công ty. Các cổ đông của các công ty 
khác trên thế giới cũng có những mong muốn tương tự. 


Theo Edward Regan "Cái cuối cùng trên thế giới mà ban 
(với tư cách là nhà đầu tư) muốn làm... là ngăn cản sự mạo hiểm 
của các giám đốc điều hành. Vì thế, khi có sự căng thẳng trong 
quan hệ giữa người chủ đầu tư (cổ đông) của công ty và các nhà 
quản lý công ty thì sự đi xa như thế sẽ rất nguy hiểm (liên quan 
đến sự định hướng ngắn hạn của các chủ đầu tư)”. 


289 


II. CÔNG VIỆC CỦA CÁC NHÀ QUẢN LÝ SỰ VỤ 


1. Công việc của các nhà quản lý sự vụ 


Trong nền kinh tế sôi động, nghiệp vụ của các nhà quản lý 
là lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và điều khiển các hoạt động 
của tổ chức. Henri Fayol cho rằng trong các tổ chức kinh doanh, 
các nhà quản lý phải thực hiện 4 chức năng đặc thù. Bốn chức 
năng này là: lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và điều khiển. Cho 
tới gần đây, vẫn còn nhiều người tin rằng công việc của nhà quản 
lý vẫn liên quan đến 4 chức năng này. Các nhà quản lý là những 
người lập kế hoạch, biết suy xét có hệ thống và không hề có các 
bổn phận phải thực hiện. Một vai trò quan trọng khác mà nhà 
lãnh đạo cần có, đó là điều khiển các hoạt động. Cuối cùng các 
nhà quản lý phải tiến hành liên kết những đóng góp của những 
người dưới quyền. Vì vậy, sự quản lý được xem là một khoa học 
có hệ thống, đòi hỏi sự phân tích chính xác. 


Năm 1975, Giáo sư Henry Mintzberg của Trường Đại học 
Mc GIII đã kiểm tra nhận thức này để làm cho nó có giá trị thực 
nghiệm. Ông và đội nghiên cứu của mình đã đặt các câu hỏi cho 
các nhà quản lý và đã bí mật theo dõi các nhà quản lý ở Mỹ, 
Canada, Vương quốc Anh và Thụy Điển. Đối tượng nghiên cứu 
bao gồm quản đốc, người giám sát nhà máy, các nhà quản lý khu 
vực bán hàng, các nhà quản lý bệnh viên, chủ tịch hội đồng quản 
trị các công ty v.v... Các nhà nghiên cứu đã xem xét công việc của 
các nhà quản lý thông qua việc nghiên cứu luồng công việc 
thường lệ hoặc nghiên cứu xem xét các nhà quản lý đã thực hiện 
những nhiệm vụ khác nhau trong bao lâu. Họ cũng nghiên cứu 
xem các nhà quản lý bị cản trở khi nào và như thế nào, ai đã cản 


290 


trở họ cùng những cách thức và phương tiện giao tiếp của họ. Các 
nhà nghiên cứu đã mất gần một giờ để phòng vấn mỗi "đối tượng” 
của họ. Các nhà nghiên cứu cũng nghiên cứu khối lượng công 
việc của các nhà quản lý, các hoạt động mà các nhà quản lý đã 
làm và lý do tại sao họ đã có những hoạt động này. Dựa trên 
những nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng có 
nhiều điều thực tế rất khác với những điều người ta vẫn tưởng. 


Đó là những vấn đề gì vậy? 


1. Lập kế hoạch 


Người ta thường vẫn tin rằng nhà quản lý đã làm việc theo 
cách thức có suy xét và có hệ thống. Nhưng nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng, những nhà quản lý đã làm việc với nhịp độ bừa bãi. Các 
hoạt động của họ có đặc trưng ngắt quãng, luôn thay đối, rời rạc 
và nhiều người trong số họ không thích các hoạt động đòi hỏi sự 
suy xét thấu đáo. Hơn 50% các hoạt động của nhà quản lý điển 
hình kéo dài chưa quá 9 phút. Chỉ có 10% các hoạt động của các 
nhà quản lý kéo dài hơn 60 phút. Các thí dụ nghiên cứu mẫu là 
với 56 nam quản trị, tiến hành 583 hoạt động trong 8 giờ, với 
mỗi hoạt động mất trung bình 48 giây! 


2. Tổ chức 


Có người tin rằng các nhà lãnh đạo và những người quản lý 
không có bổn phận phải thực hiện công việc. Họ tiến hành lập kế 
hoạch và tổ chức. Các nhà nghiên cứu lại thấy rằng đó là điều 
huyền thoại (điều không có thật). Ngoài những ngoại lệ, các nhà 
lãnh đạo và quản lý cũng luôn thực hiện một số trách nhiệm 
thường lệ, kể cả việc tham gia các buổi lễ, các cuộc đàm phán. Họ 
xử lý một số thông tin không quan trọng của tổ chức và từ môi 
trường bên ngoài. Điều này giúp củng cố liên kết của tổ chức. 


291 


3. Điều khiển 


Nói chung, người ta tin rằng các nhà quản lý và lãnh đạo 
ở các vị trí quan trọng phát triển công việc nhờ thông tin tổng 
hợp và chính thống. Họ điều khiển các tổ chức hoặc các bộ 
phận của họ bằng cách quản lý hệ thống thông tin (MTS). 
Nhiều bản báo cáo đến với họ và họ cũng viết các bản báo cáo 
cho những người khác. Việc điều khiển được xem là sẽ tiêu tốn 
phần lớn thông tin của nhà lãnh đạo (hoặc người quản lý). 
Những nghiên cứu lại cho thấy, các nhà quản lý thích Sự giao 
tiếp truyền miệng, trực tiếp hơn là viết các báo cáo. Họ xử lý 
những lượng lớn thông tin được tập hợp một cách không chính 
thống. Chính điều này giúp họ tạo dựng hình ảnh tổng thể của 
mình trong hoàn cảnh họ đang phải đối mặt. Sự tổ hợp như thế 
khó mà họ giao cho những người khác. 


4. Phối hợp 


Nói chung, người ta vẫn nghĩ rằng, các nhà quản lý và lãnh 
đạo thường phân tích một cách có hệ thống những thử thách 
xung quanh họ và thận trọng thực hiện các hoạt động đã được 
cân nhắc. Nhưng sau khi nghiên cứu, quan sát công việc của các 
nhà lãnh đạo và quản lý người ta mới thấy rằng nhiều nhiệm vụ 
quản lý và nhiều dự kiến về các quyết định thường vẫn nằm yên 
trong đầu họ mà không được thực hiện. Các nhà lãnh đạo thường 
không vận dụng kết hợp các kiến thức mà lại thích sử dụng khả 
năng phán đoán và trực giác của mình hơn khi phát triển vấn đề 
hoặc đánh giá tổng thể. Họ suy nghĩ về những thử thách của họ 
và thường làm việc một mình khi thực hiện những chi tiết chính 
trong nhiệm vụ của mình. 


292 


2. Thực tế thực hiện công việc của người quản lý sự vụ 


Các kết quả nghiên cứu cho thấy người chịu trách nhiệm 
của một tổ chức hoặc các đơn vị trực thuộc nhỏ hơn cũng có 
nhiều vai trò khác nhau. Người ta đã chỉ ra khoảng 10 vai trò 
khác nhau được sắp xếp thành 3 nhóm, đó là (bảng 8.I): 


A. Vai trò trong các công việc ngoại giao đối xử với con người 


B. Vai trò thông tin 


€. Vai trò ra các quyết định 


Bảng 8.1. Vai trò của người lãnh đạo điều hành 


Theo thông lệ 


1. Lập kế hoạch 
2. Tổ chức 

3. Điều khiển 
4. Phối hợp 


Thực tế 


A. Vai trò ngoại giao, đối xử 


1. Là thủ lĩnh 
2. Là người lãnh đạo 
3. Vài trò Hiên kết 


.‹ Vai trò thông tin 


4. Là nền tảng kiến thức 
5. Giám sát/truyền bá 
6. Là người phát ngôn 


- Vai trò ra các quyết định 


7. Là người chủ doanh nghiệp 

8. Là người hoà giải 

9. Là người phân phối vốn 

10. Là người điều đình (các vấn 
đề nội bộ và với bên ngoài) 


Và K 


1Ö vai trò này của các nhà quản lý và lãnh đạo không tách 
biệt nhau mà 1ao ra một tổ hợp thống nhất. Các nhà quản lý và 
lãnh đạo khác nhau có những quyền ưu tiên khác nhau và có thể 
dành sự chú ý khác nhau đối với các vai trò khác nhau. Các nhà 
quản lý sản xuất có khuynh hướng xếp các vai trò quyết định vào 
vị trí quan trọng hơn và họ tiêu tốn nhiều thời gian hơn trong 
việc dàn xếp luồng công việc này. Các nhà quản lý nhân sư lại 
chú ý nhiều hơn tới vai trò thông tin, còn các nhà quản lý việc 
bán hàng lại tập trung nhiều hơn vào các vai trò ngoại giao và 
đối xử. 


II. CÁC NHÀ "QUẢN LÝ SỰ VỤ" ĐỐI LẬP VỚI CÁC NHÀ 
"LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI" 


Các nhà lãnh đạo chuyển đổi làm những việc khác với các 
nhà quản lý sự vụ. Trong khi các nhà quản lý sự vụ luôn luôn bị 
ám ảnh với việc làm sao cho đúng thì các nhà lãnh đạo chuyển 
đổi lại ít lo lắng đến vấn đề này. Vì thế, các nhà quản lý sự vụ 
dánh giá và rất quan tâm đến hiệu quả cải tiến trong khi các nhà 
lãnh đạo chuyển đổi lại cố gắng hết sức để cải tiến tính hiệu quả 
trong các hoạt động của mình. Các nhà quản lý sự vụ có thể liên 
tục chăm lo các kế hoạch bao quát và chỉ tiết đồng thời trung 

“thành tuyệt đối với chúng cho tới đồng xu cuối cùng. Vì lẽ đó, 

họ sẽ nghĩ ra những cơ chế quản lý để giám sát mọi hoạt động 
riêng lẻ. Các nhà lãnh đạo chuyển đổi lại quan tâm nhiều hơn 
đến việc quyết định phương hướng chung cho những nỗ lực của 
tổ chức. Họ tìm cách thuyết phục các nhân viên làm VIỆC VỚI 
năng lực tối ưu hoặc đề xuất những thay đôi để tình hình công 
việc tiến triển hơn. 


294 


Các nhà quản lý sự vụ quan hệ với những người khác dựa 
trên cấp bậc công chức của họ trong khi các nhà lãnh đạo 
chuyển đổi thì lại tôn trọng và hâm mộ những kỹ nâng và nâng 
lực mà những người khác đóng góp. Các nhà quản lý sự vụ có 
khuynh hướng không thích mạo hiểm, trái lại, các nhà lãnh đạo 
chuyển đổi lại muốn tìm thấy những cơ hội chính ở nơi có sự 
mạo hiểm. Các nhà quản lý sự vụ có khuynh hướng trừng phạt 
người khác khi họ bị thất bại, còn các nhà lãnh đạo chuyển đổi 
thì lại quan tâm, lo lắng khi người khác không đánh giá đúng 
mức các sai lắm. Họ khuyến khích những người khác thử 
nghiệm và mạo hiểm. Mỗi thất bại được cơi như một bước đi có 
ý nghĩa để hướng tới sự nhận thức và thành công trong tương lai. 


Sự khác nhau này giữa các nhà quản lý sự vụ và các nhà 
lãnh đạo chuyển đổi làm xuất hiện những vấn đề quan trọng. 
Liệu các nhà lãnh đạo chuyển đổi có luôn được ưa thích hơn các 
nhà quản lý sự vụ không? Hay là tùy theo hoàn cảnh khác nhau 
mà họ sẽ được ưa chuộng khác nhau? Khi nào thì nhà quản lý sự 
vụ sẽ làm việc tốt hơn nhà lãnh đạo chuyển đối? Người ta cho 
rằng khả năng lãnh đạo chuyển đổi có thể được coi như một nghệ 
thuật, mở ra tầm nhìn cho tổ chức và các thành viên của tổ chức. 
Chính khả năng này có ảnh hưởng làm cho tầm nhìn đó trở thành 
hiện thực. 


Các nhà lãnh đạo sẽ đóng những vai trò khác nhau dưới hai 
phương thức khác nhau để giành chiến thắng trong cạnh tranh. 
Vai trò lãnh đạo trong phương thức quản lý sự vụ có xu hướng 
nhấn mạnh vào sự giám sát, quản lý hướng vào bên trong (hướng 
nội). Những người như thế bị các c iê¿ hiệu quả và cắt giảm 
chỉ phí chỉ phối. Họ thường là những người không ưa mạo hiểm. 
Ngược lại vai trò lãnh đạo theo phương thức quản lý chiến lược 
(chuyển đổi) lại nhằm đạt được sự cạnh tranh và những thay đổi. 


295 


Không những người lãnh đạo chuyển đổi là những người hướng 
ngoại, bình đẳng và có tính hoà nhập hơn. Như vậy, nhà lãnh đạo 
chuyển đổi lại nghiêng về các điêu chuẩn hiệu quả và thường 
dám thử đối đầu với một số nguy cơ đã dự tính trước. Có lẽ trong 
bối cảnh đầu tư “hoảng loạn" của những năm 1990 trở lại đây, 
nhà lãnh đạo chuyển đổi để có đủ sức "chịu đựng” hơn nhà quản 
lý sự vụ bình thường. l 


[V. CÁC MẪU NGƯỜI LÃNH ĐẠO 


Michel Maccoby, tác giả cuốn The Gamesman (người 
thích mạo hiển) cho rằng có 4 mẫu người đặc trưng cho các nhà 
quản lý cấp cao trong các công ty lớn. Bốn mẫu này là: mẫu 
“người thợ”, mẫu “nhân viền" công ty, mẫu “người lính chiến” và 
mẫu “gười láu cá". Mô hình các mẫu người lãnh đạo khác nhau 
của Maccoby có thể được chấp nhận qua việc xem xét thêm các 
khía cạnh cơ bản khác. 


Câu hình lãnh đạo 


Sự phân tích chi tiết 4 mẫu người lãnh đạo của Maccoby 
đưa ra trên đây đã cho thấy bốn mẫu người này đựa trên 2 đặc 
tính cơ bản về lãnh đạo. Đó là các đặc tính: 

A. Về nhiệm vụ của nhà lãnh đạo 

Các nhà lãnh đạo khác nhau xác định các nhiệm vụ của họ 
khác nhau. Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo là phải xuất phát từ 
những thành công trong quá khứ để ứng phó với những thách 


thức hiện tại và khám phá ra hướng phát triển tốt đẹp hơn cho 
tương lai. 


296 


B. Về các phương pháp làm việc của nhà lãnh đạo 

Các nhà lãnh đạo khác nhau sử dụng những phương pháp 
khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Các nhà lãnh 
đạo có xu hướng hoặc là: 


a. Tập trung vào các ưu điểm và các nhược điểm nội bộ để 
đáp ứng mục tiêu của mình hoặc là: 
b. Chú trọng những cơ hội và những nguy cơ từ bên ngoài 
đê đánh giá triên vọng tương lai. 
Vì vậy, các nhà lãnh đạo khác nhau có thể được sắp xếp 
thành 6 kiểu (hãy nhớ răng các nhà lãnh đạo có cuộc sống đời 
thường rất phức tạp). 


Kiểu l. Các nhà lãnh đạo kiểu chuyên viên hán trữ (nhân viên 
công ty): 

Các nhà lãnh đạo kiểu này phát triển nhờ việc xây dựng 
các "truyền thống”. Họ sống và phát triển nhờ những cái vốn có 
về lịch sử và những thành quả trong quá khứ của tổ chức. Người 
lãnh đạo kiểu "nhân viên công ty” này có thể thúc đẩy hiện trạng 
và sự nghiệp của chính người lãnh đạo trong khi thoả hiệp hoặc 
tối tru hóa các mục tiêu của toàn bộ tổ chức. Trước đây một vài 
cán bộ phòng kế hoạch và những thanh tra viên chất lượng đã 
làm việc theo cách này khi họ trở thành các nhà lãnh đạo. 


Jonh Ahers, với tư cách là giám đốc điều hành của IBM đã 
thừa nhận răng tuy IBM có tiên phong trong lĩnh vực máy tính, 
có thể trở thành công ty có 100 tỷ đôla doanh số hàng năm với 
công nghệ máy tính có bộ nhớ khổng lồ, nhưng hiện nay nó chỉ 
đạt được 2/3 mục tiêu này (cũng do nguyên nhân về lãnh đạo). 


297 


Kiểu 2. Nhà lãnh đụo kiểu "người thợ” 


Các nhà lãnh đạo kiểu "người thợ" luôn mong muốn xây 
dựng những chi tiết chất lượng cao. Họ tập trung giám sát 
nghiệm ngặt và thanh tra các quá trình hiện tại, cần thiết để tạo ra 
các chi tiết chất lượng cao. Họ theo đuổi sự hoàn hảo, bất chấp 
thời gian và công sức. Điểm yếu chung của kiểu nhà lãnh đạo này 
là tính cứng nhắc, thiếu mềm dẻo khi sử dụng các giải pháp công 
nghệ. Nhiều nhà quản lý chất lượng và các chuyên gia phát triển 
kỹ thuật trước đây hình như đi theo kiểu lãnh đạo kiểu này. 


Định hướng 
Đên ngoài Kiểu người | Kiểu người lâu | „..... 
(hướng ngoại) | ˆ fính chiến cả NÿTINNG SU 

Kiểu chuyên 
viên lưu trữ sự vẽ B 

Định hướng (nhân viên Kiểu người thợ Kỹ sư 

nội bộ công ty) 
(hướng nội) 


Bảotổn Thúc đẩy hiện phát triển cho 
quá khỨ tại (ngắn hạn) tương lai (dài hạn) 


Hình 8.1. Các kiểu khả năng lãnh đạo 


Kiểu 3. Nhà lãnh đạo kiểu lính chiến 


Các nhà lãnh đạo kiểu lính chiến phát triển nhờ quyền lực, 
sức mạnh và những yêu cầu tàn nhẫn nhằm thống trị những 
người khác (ở trong và ngoài tổ chức của họ). Với nhiệm vụ bảo 
298 


toàn di sản quá khứ vẻ vang của minh, họ luôn đấu tranh để 
giành lại phần của họ. Đối với họ, những người chiến thắng phải 
chiến thắng và những kẻ chiến bại phải bị hủy diệt. Họ cho rằng 
họ dũng cảm. Nhưng kiểu dùng uy quyền hống hách và hăm doa 
như thế có thể sẽ hạn chế sự phát triển các ý nghĩ độc lập và 
sáng tạo của những người khác. Khuynh hướng này cũng có thể 
còn do sự giấu dốt của chính người lãnh đạo mà ra. Vì thế, các 
nhà lãnh đạo kiểu này thường thiếu khả năng mạo hiểm và 
không có khả năng lãnh đạo các tổ chức đang phải đối mặt với 
những điều kiện thị trường có tính cạnh tranh gay gắt và luôn 
phải đổi mới. 
Kiểu 4. Người lãnh đạo kiểu người chơi láu cá 

Người lãnh đạo kiểu người chơi láu cá phát triển được nhờ 
nắm được những nguy cơ đã được tính đến. Họ bị kích thích bởi 
nững thách thức mới, khắc nghiệt đang diễn ra. Họ phát triển được 
nhờ sự thay đổi và họ có được thành công cả khi thời cơ bất lợi và 
khó khăn hoặc cả ở những điều tưởng như không có thể. Dĩ nhiên 
họ cũng có những điểm yếu, đôi khi họ mơ hồ về cái hình như có 
thể đối với người khác. Họ có thể bất chấp mọi thứ và liều lĩnh để 
theo đuổi mục tiêu hoặc theo đuổi cạnh tranh. 


Kiểu $. Nhà lãnh đạo kiểu kỹ sư 

Nhà lãnh đạo kiểu kỹ sư có xu hướng hướng tới việc 
giám sát các quá trình nội bộ để giảm thiểu những thiệt hại do 
những sai lệch trong sản phẩm và các dịch vụ. Họ yêu cầu sự 
ổn định cao của tổ chức và quá trình nhưng lại kém năng động 
trước những thay đổi ở bên ngoài kể cả từ những thay đổi về 
môi trường, hoàn cảnh đến những vấn đề đặc biệt khác. Các 
nhà lãnh đạo kiểu người kỹ sư là người có những định hướng 
rất chi tiết. 


299 


Kiểu 6. Nhà lãnh đạo kiểu kiến trúc sư 


Các nhà lãnh đạo kiểu kiến trúc sư là những người có tầm 
nhìn mới. Họ cố gắng biết được trước những thay đổi tương lai 
và hành động một cách chủ động. Họ biết cách làm thoả mãn và 
làm hài lòng những mong đợi luôn thay đổi của khách hàng khó 
tính. Khi tiến hành công việc, họ sử dụng những nguyên tắc cơ 
bản. Họ tôn trọng triệt để những qui ước thông dụng và những 
qui luật của tự nhiên, kỹ thuật và kinh doanh. Tuy nhiên, họ 
cũng say mê với việc sáng tạo ra cái mới, độc đáo và có thể 
thành công khi tận dụng các cơ hội còn chưa được khai thác 
trong thương trường đang biến động. Họ coi trọng tính tháo vát 
và đáp trả nhanh chóng thích hợp những thay đổi của hoàn cảnh 
bên ngoài cùng những yêu cầu thông thường khác, Tuy nhiên, 
trong khi làm tất cả những điều này, nhà lãnh đạo kiểu kiến trúc 
sư có thể lại rất mơ mộng viển vông. Vì vậy, họ có thể trở nên 
cực kỳ hoang phí hoặc có những nhãn quan không tưởng. Các 
nhà đầu tư bảo thủ có thể cảm thấy không hài lòng với các "kiến 
trúc sư” cấp tiến này. Tuy nhiên, những thời điểm khác nhau đòi 
hỏi những giải pháp khác nhau. Các kiến trúc dư lại có thể luôn 
luôn vượt được những bước rào chắn kiên cố của các nhà đầu tư. 
Chẳng hạn Fred Smith, người sáng lập ra Federal Express là một 
mẫu người như vậy khi đã mơ ước dựa trên hệ thống theo mô 
hình “trục bánh xe và nan hoa” cho dịch vụ giao hàng qua đêm 
có tính tin cậy cao và nhiều trở ngại về tài chính trên con đường 
thiết lập nên công ty độc đáo của ông đã không ngăn cản được 
ông thực hiện mơ ước của mình. 


V. TÂM NHÌN CHIẾN LƯỢC CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO - 


Các nhà lãnh đạo chuyển đổi mang tính chiến lược có thể chủ 
động giám sát những thay đổi của môi trường kinh doanh bên ngoài 


300 


cũng như các hoạt động của các đối thủ và vì thế dẫn đến những 
thay đổi chức năng của công ty. Kết quả là tăng thêm lợi ích cho 
khách hàng và các nhà đầu tư (cổ đông) của công ty. Một trong 
những thay đối đáng kể nhất là công ty có được những thay đổi 
thực về nguồn vốn trí tuệ và nguồn vốn quý về con người. 


Các nhà lãnh đạo chiến lược có thể xác định, sử dụng được 
các sở trường của mình và thông qua các quá trình mà họ có thể 
sẽ làm cho tình hình thay đổi. 


1. Đặc tính của các nhà lãnh đạo 


Theo mô hình đặc điểm lãnh đạo đã nêu trên, những người 
với những đặc điểm nào đó rất có thể là những nhà lãnh đạo hiệu 
quả hơn những người không có những đặc điểm này. Các nhà 
nghiên cứu đã quan sát một số lớn các nhà lãnh đạo (kể cả nhà 
lãnh đạo có hiệu quả và không có hiệu quả) và đã soạn ra danh 
mục các đặc điểm nhằm giải thích xem nhà lãnh đạo đang xét có 
gây ấn tượng hay không. Sau khi đã tuyển ra hàng trăm đặc điểm 
của các nhà lãnh đạo thành đạt, các nhà nghiên cứu vẫn không 
thể sử dụng chúng để dự đoán chính xác những thành công của 
các nhà lãnh đạo dựa trên những đặc điểm này. Tuy nhiên, các 
nhà nghiên cứu về hành ví học thừa nhận có 4 đặc điểm chung 
nhất của các nhà lãnh đạo thành đạt, đó là: 


1. Trí năng trực giác 


Những nhà lãnh đạo hiệu quả thường có mức độ trí năng 
trực giác cao. Họ có khả năng rất cao trong việc nhận ra những 
mối liên hệ giữa các đối tượng và các sự việc có vẻ bể ngoài 
không giống nhau mà nhiều người khác có thể không nhận ra. 

301 


Nhờ tầm nhìn hoàn hảo, xuyên thấu (kiểu tia X quang!) này, các 
nhà lãnh đạo có thể nhận thấy các cơ hội mà nhiều người đã bỏ 
lỡ. Ở họ một vài trí năng trực giác có được nhờ sự cố gắng và sự 
bền bỉ rèn luyện trí óc. 


2, Tính chín chắn và rộng lượng về mặt tình cảm 


Các nhà lãnh đạo chuyển đổi nhìn chung là người chín chắn 
trong tình cảm. Họ có thể chịu đựng được sự lên xuống và kiên trì 
tập trung vào những mục tiêu lâu đài. Với bất kỳ một quan điểm 
và sự thay đổi đáng kể nào họ cũng có thể say mê đưa ra những 
đánh giá, nhận định theo các góc độ khác nhau. Nhà lãnh đạo 
kiểu này có niềm tin vững chắc vào tâm nhìn của mình để duy trì 
đường lối. 

Các nhà lãnh đạo kiểu này cũng có các mối quan tâm rộng 
rãi trong quan hệ với mọi người và các vấn đề khác. 


3. Có động cơ nội tại và nhu cầu thành đạt cao 


Nhìn chung, tất cả các nhà lãnh đạo đều có các tham vọng 
trên con đường công danh của họ. Họ muốn thử sức, giành thắng 
lợi và hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ 
lực và họ muốn để lại dấu ấn ở phía sau hoặc muốn thử sức với 
cái chưa từng được làm trước đây. Các nhà lãnh đạo có nhu cầu 
thành đạt cao. Để thành đạt, họ không đợi những người khác 
thúc đẩy, họ cố gắng chiến thắng các thách thức. Họ có động cơ 
bên trong thúc đẩy. Chính điều này sẽ giúp họ tiến lên và vượt 
qua các rào cản. 


302 


4. Là người trung tâm 


Các nhà lãnh đạo thành công có thể làm việc được cùng 
với những người khác trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Họ thừa 
nhận rằng việc tôn trọng những người khác và lưu ý đến những ý 
kiến và mong muốn của người khác là rất quan trọng. 


Còn những đặc điểm "vật lý" của các nhà lãnh đạo nên thế 
nào? Liệu chiều cao, trọng lượng, màu da và vẻ đẹp thân hình có 
tạo ra sự khác nhau liên quan đến tính hiệu quả của nhà lãnh đạo 
không? Trong khi mà những người cao to hơn hình như chiếm 
ưu thế trong số những nhà lãnh đạo thì vẫn có những nhà lãnh 
đạo phải bà đắp nhiều hơn cho khiếm khuyết của mình vẻ những 
đặc điểm vật lý này. Người ta cho rằng bốn đặc tính đã nêu lên 
trên đây có ý nghĩa đối với khả năng lãnh đạo hơn là những đặc 
điểm vật lý, như chiều cao chẳng hạn. 


2. Các quá trình lãnh đạo 


Trong quá trình lãnh đạo người lãnh đạo có thể thực thi một 
sô quyền để chỉ phối người khác 


Các nhà quản lý và lãnh đạo phải có quyển lực đối với 
những người khác khi muốn thực hiện các công việc dự định. 
Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng những quyển lực 
khác nhau. Quyền lực là khả năng của con người thúc đẩy và gây 
ảnh hưởng tới những người khác. Trong phạm vỉ một tổ chức, có 
nhiều loại quyền khác nhau và người lãnh đạo hoặc nhà quản lý 
phải nhận thức rõ ràng về cơ sở quyền lực của chính mình. Nếu 
nhà lãnh đạo không nhận thức được như vậy về bản thân thì tổ 
chức sẽ chỉ hoạt động bởi luật pháp. Lúc đó, các cá nhân nhà 
lãnh đạo sẽ không còn được cần đến nữa trừ khi, theo yêu cầu 
của luật pháp, buộc phải để tồn tại chức vụ ấy. 


303 


Những cách thức mà các nhà lãnh đạo cố gắng gây ảnh 
hưởng đến những người khác là gì? Ảnh hưởng và quyền lực là 
những điểm mấu chốt trong công việc của các nhà lãnh đạo. Đề 
gây ảnh hưởng đến những người khác, các nhà lanh đạo phải có 
khả năng tiếp cận và khả năng đáp ứng một nhu cầu của những 
người mà họ định gây ảnh hưởng. Có một số quyền được lựa 
chọn trong tổ chức và có những cách thức được lựa chọn để ảnh 
hưởng đến những người khác. Đó là những điều được miêu tả 
vấn tất đưới đây (xem bảng 8.2). 


Bảng 8.2. Các loại quyền của nhà lãnh đạo 


Các quyền "thúc ép” Các quyền "ïöi cuốn" 
1. Quyền hợp pháp 4. Quyền tham vấn 
2. Quyền tặng thưởng 5. Quyên chuyên môn 


3. Quyền cưỡng chế 


1. Quyền hợp pháp 


Quyền này xuất thân từ hệ thống cấp bậc hợp pháp hoặc từ 
địa vị hợp pháp của người trong tổ chức. Nhà lãnh đạo có quyền 
hợp pháp yêu cầu những người dưới quyền làm những việc gì đó 
và các nhân viên buộc phải tuân theo lệnh đó. Đây là nguyên tắc 
cơ bản trong bản hợp đồng tuyển người đối với các nhân viên 
cấp dưới trong tổ chức. Ví dụ, hai cá nhân A và B có thể thông 
minh, khéo léo và có trình độ hiểu biết như nhau. Nhưng nếu A 
có địa vị cao hơn trong hệ thống cấp bậc của tổ chức thì A nắm 
giữ quyền hợp pháp đối với B. A có thể yêu cầu B làm một số 
nhiệm vụ liên quan đến công việc. Nhưng B không thể yêu cầu 
A làm điều đó. 


304 


2. Quyền khen thưởng 


Nhìn chung, nhà lãnh đạo có khả năng khen thưởng các 
hoạt động của những người cấp dưới khác bằng cách thăng chức, 
tặng phần thưởng, khích lệ hoặc công nhận. Mấu chốt thành 
công với quyền này là việc nhà lãnh đạo nên tặng thưởng một cái 
gì đó mà người cấp đưới thực sự mong muốn. Nếu phần thưởng 
không có ý nghĩa dưới con mắt của người nhận, thì nó sẽ không 
mang lại những thay đổi mong muốn trong hành vi của người 
nhận, tức là nếu người nhận không đánh giá cao phần thưởng thì 
phần thưởng sẽ không thể khuyến khích sự thay đổi hành vi của 
họ. Ví dụ, trong nhiều tổ chức, các phần thưởng bằng tiền được 
trao cho các cá nhân rất giàu có sẽ không có tác dụng. Thay vào 
đó, có thể đánh giá cao và ghỉ nhận công khai công lao của họ 
trước mặt những đồng nghiệp và gia đình họ. Sự ghi nhận này 
đối với người có công có thể có giá trị hơn là phần thưởng bằng 
tiền được ít người biết đến. Ở những thời điểm khác, những phần 
thưởng kinh tế có thể được những người nhận thấy được ý nghĩa 
của phần thưởng. Ví dụ, trong nhiều công ty công nghệ, việc đệ 
trình và chấp thuận bằng phát minh được thưởng tương ứng kèm 
theo một số tiền nhỏ (thông thường có khi nó chỉ tương đương 
với giá của một bữa ăn tối cho 2 người ở một nhà hàng Sang 
trọng). Các nhân viên theo đuổi phát minh không phải vì phần 
thưởng bằng tiền mà họ nhận được, mà chính là uy tín kèm theo 
việc nhận được tiền cho bằng phát minh. Tuy nhiên, nếu tổ chức 
công nghệ coi việc các nhân viên để xuất sáng kiến là rất có ý 
nghĩa thì phần thưởng hoặc sự ghi nhận về vấn đề này cũng cần 
phải phản ánh một cách tương xứng. Các nhân viên sử dụng 
phần thưởng và sự ghi nhận để đánh giá dự định thực sự của các 
nhà lãnh đạo của họ. 


305 


3. Quyển cưỡng chế 


Thông thường, nhà lãnh đạo có thể sử dụng sức mạnh và 
quyền cưỡng chế để phạt những người khác nếu họ không làm 
một số việc hoặc nếu họ không đáp ứng những mong đợi liên 
quan đến công việc của họ. Ví dụ, để phạt, nhà quản lý có thể 
phân công cho cấp dưới một nhiệm vụ không quan trọng hoặc có 
thể chuyển họ đến khu vực có rủi ro và có cuộc sống khó khăn. 
Tất nhiên, mỗi nhân viên đều có quyền tự do từ chối nhận những 
nhiệm vụ như thế bằng cách rời bỏ công việc của minh. Một vài 
nhà lãnh đạo rất giỏi đánh giá xem người cấp dưới cần công việc 
đó như thế nào có đám vất bỏ công việc của mình không. Đôi 
khi, những người cấp dưới được bảo hộ bởi các hợp đồng hoặc sự 
thương lượng của công đoàn. Các nhà lãnh đạo không thể dễ 
dàng ép buộc cấp đưới (công đoàn viên) thực hiện một số nhiệm 
vụ nằm ngoài phạm vi thương lượng tập thể của họ. 


Các nhà lãnh đạo phải nhạy bén tìm ra cái mà họ có thể 
làm hoặc không thể làm trong khuôn khổ luật lệ cửa chính quyền 
vì luật pháp của nhà nước. Ông chủ hoặc các nhà lãnh đạo không 
thể ép các nhân viên của mình tiến hành một số hoạt động trái 
với các quy định trong các điềù luật. Họ có thể bị các nhân viên 
kiện vì sự vi phạm pháp luật như vậy và các nhà đầu tư có thể 
nhanh chóng sa thải những người như vậy, thậm chí cả khi họ là 
các nhà lãnh đạo công ty. 


4. Quyển tham vấn 


Quyền này xuất phát từ khả năng thực hiện vai trò mẫu 
mực của nhà lãnh đạo trước những người trợ thủ. Những người 
trợ thủ bị ảnh hưởng từ phía các nhà lãnh đạo. họ coi những 
306 


người này là người hùng của mình, khâm phục và hy vọng được 
như họ. Người ta có thể gia nhập một vài câu lạc bộ hội viên vì 
những người mà người ta khâm phục. Sự ảnh hưởng này còn phát 
sinh từ khả năng thu hút lôi cuốn người khác, từ lòng can đảm 
hoặc các đặc điểm đáng khâm phục khác v.v... 


Hàng triệu người đi theo Nelson Mandela ở Nam Phi, 
Mahatma Ganđhi ở Ấn Độ, Martin Luther King v.v..., bởi vì họ 
khâm phục lòng can đảm và đạo đức của những nhà lãnh đạo 
này. Nhiều nhà chuyên nghiệp máy tính chưa có kinh nghiệm, 
những người không làm việc ở công ty Microsoft, rất khâm phục 
phương cách hành động của Bill Gates, giám đốc điều hành 
(CEO) của Microsoft, người đã tạo ra một công ty có hàng nhiều 
tỷ đôla cùng với khả năng nhận ra những cơ hội mới. 


5. Quyển lực về chuyên môn 

Quyền lực này xuất phát từ kiến thức chuyên môn hoặc kỹ 
năng cơ bản của nhà lãnh đạo. Nếu mọi người tin rằng nhà lãnh 
đạo có kiến thức chuyên môn và biết rõ điều cần để thực hiện 
nhiệm vụ thì họ thích đi theo những người như thế hơn. Các nhân 
viên ở công ty Microsoft tự nguyện đi theo giám đốc Bill Gates 
của họ vì họ biết rằng ông rất có tài năng chuyên môn về lập 
trình và phát triển phần mềm đổi mới. Andy Grove xứng đứng 
được những người ở công ty Intel đi theo nhờ bằng tiến sĩ về vật 
lý lượng tử của ông nhận được từ Trường Đại học California ở 
Berkeley. Quyền lực chuyên môn của nhà lãnh đạo ảnh hưởng 
đến hành vi của những người khác, cũng giếng như phong cách 
của bác sĩ có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta khi chúng 
ta bị bệnh. Đôi khi, quyền lực chuyên môn dựa trên trình độ giáo 
dục của nhà lãnh đạo và đôi khi nó lại dựa trên nhiều năm kinh 


307 


nghiệm mà nhà lãnh đạo đã tích luỹ được trong những lần cố 
gắng giải quyết những khó khăn. 


Sử dụng hiệu quả các quyền lực 

Nhà lãnh đạo có thể có nhiều quyền lực có ảnh hưởng đến 
hành vi của những người khác. Những kiểu nhà lãnh đạo khác 
nhau cũng có xu hướng sử dụng những quyền lực này một cách 
khác nhau. 


Ba quyền lực đầu tiên gắn với vị trí tương đối của nhà :š:.: 
đạo trong hệ thống cấp bậc của tổ chức, còn hai quyền lực sau 
gắn với những thuộc tính cá nhân của nhà lãnh đạo. Nhà lãnh 
đạo thực hiện sử dụng quyền lực tổ chức của mình để (húc đẩy 
những người khác làm việc theo một cách thức nào đó. Nhà lãnh 
đạo sử dụng quyền lực cá nhân của minh, trên cơ sở quyền tham 
vấn và chuyên môn để /ô¡ kéo người khác. Ảnh hưởng của những 
quyền lực chỉ kéo dài chừng nào nhà lãnh đạo còn giữ những vị 
trí đặc biệt trong hệ thống bậc của tổ chức. Nếu nhà lãnh đạo bị 
mất chức thì những nguồn quyền lực "thúc đẩy” không còn ảnh 
hưởng đến những người đi theo họ nữa. Trái lại, những quyền lực 
cá nhân hay quyền lực "lôi cuốn" vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến 
hành ví của những người theo họ, thậm chí rất lâu sau khi họ đã 
ra đi. Rất lâu sau khi Mahatma Gandhi, Martin Luther King và 
một số lãnh tụ khác từ trần, họ tiếp tục có ảnh hưởng đến hành vi 
của nhiều người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mấu chốt của sự sử 
dung thành công các quyền lực là ở chỗ nhà lãnh đạo phải sử 
dụng những quyền lực "thúc đẩy” một cách "đè xẻn" nhất có thể; 
còn những nguồn quyền lực cá nhân, "lôi kéo" tuy khó đạt được 
hơn nhưng lại có thể tạo ra những ảnh hưởng lâu dài đến những 
người khác. 


308 


VI. NHU CẦU VỀ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG GIAI 
ĐOẠN HIỆN NAY 


Người ta đều thấy rõ rằng tại những thời điểm khác nhau 
đòi hỏi những kiểu và những phong cách khác nhau của nhà 
lãnh đạo. Thập kỷ 1990 trở lại đây, do có sự hội tụ lịch sử của 
nhiều cuộc cách mạng công nghệ, sự mong đợi của các khách 
hàng, tính gay gắt của cạnh tranh và những điều kiện quan 
trọng khác mà cần có một mẫu người lãnh đạo mới có năng 
lực duy trì được lợi thế cạnh tranh lâu dài. Đây cũng là thời kỳ 
chấm dứt kiểu lãnh đạo sự vụ hoạt động đơn thuần chỉ dựa vào 
việc cắt giảm chỉ phí hoặc sửa sang các cách thức làm việc 
trong tổ chức. Thay vào đó, người ta cần các nhà lãnh đạo 
chuyển đổi, thích đổi mới và dám mạo hiểm, sản sàng tận 
dụng những cơ hội từ bên ngoài cùng với những năng lực sở 
trường của chính tổ chức của họ. 


Có bốn năng lực cơ bản cân thiết đối với nhà lãnh đạo 
chuyển đổi cấp cao để họ có thể chắp nối những cơ hội từ bên 
ngoài với những khả năng của tổ chức. Đó là: 


|. Các nhà lãnh đạo phải tôn trọng đấp ứng và vượt lên trên 
những mong đợi của các khách hàng khó tính của họ. 


2. Các nhà lãnh đạo phải đoán trước một cách chủ động những 
thay đổi nhảy vọt và những cơ hội trong những hoàn cảnh 
thực tại. Nhưng cơ hội này xuất hiện từ những thay đổi thông 
thường hoặc từ những sự phát triển công nghệ mới (trong 
công nghệ thông tin - vi tính v.v...) 


309 


3.. Các nhà lãnh đạo phải vượt xa hơn các đối thủ được xem là 
"mức chuẩn”. 

4. Các nhà lãnh đạo phải xây đựng được các năng lực sở trường 
và nguồn vốn con người của cơ sở (công ty) mình. 


VII. SỰ CẠNH TRANH CHO TƯƠNG LAI 


1. Thời gian dành cho tương lai 


Các nhà lãnh đạo quản lý chiến lược của mình như thế nào 
để có ưu thế cạnh tranh trong tương lai? Giáo sư Gary Hamel của 
Trường Kinh doanh London và C.K.Prahalad của Trường Đại 
học Kinh doanh Michigan, tác g1lả của cuốn “Competing for the 
Future” (Cựnh tranh cho tương lai) năm 1994 cho rằng số những 
người lãnh đạo các công ty có những chiến lược cạnh tranh trong 
tương lai cho ngành là rất ít. Chính sự non kém này là nguyên 
nhân tự hủy diệt đối với các Công ty công nghệ. Các tác giả trên 
cho rằng "bước quan trọng đầu tiên trong quá trình cạnh tranh vì 
tương lai chính là tìm kiếm triển vọng cho ngành công nghiệp". 
Vấn để này bao gồm sự hiểu biết sâu về các khuynh hướng và 
những điểm dừng thích hợp trong kinh doanh, nhìn thấu được 
bên trong sự vật và sự việc. Điều này có thể tạo ra lợi thế cạnh 
tranh và vượt lên trên đối thủ. 

Để tìm hiểu về trình độ thực hiện quyền hành pháp đối với tầm 
nhìn xa, chiến lược, giáo sư Gary Hamel và CK.Prahalad đề nghị 
các uỷ viên ban quản trị cấp cao trả lời các câu hỏi về tỷ lệ thời gian 
dành cho các vấn đề chiến lược. Câu trả lời nhận được là: 


30 


- Thời gian dành cho các vấn đề trước mắt: 40% 

- Thời gian dành cho các vấn đề tương lai gần (5-10 năm 
sau): 30% 

- Thời gian đành cho việc xây dựng tầm nhìn cho tập thể: 20% 

Theo các tính toán của các tác giả trên thì với ty lệ thời 
gian mà các nhà lãnh đạo các công ty đã đưa ra, các nhà lãnh 
đạo không bỏ ra đến 1/4 thời gian làm việc của mình cho sự 
cạnh tranh của công ty trong tương lai. Con số này xem ra là còn 
quá khiêm tốn. 


2. Sáu chữ "C" cho các nhà lãnh đạo công ty 


Qua nghiên cứu người ta thấy các nhà lãnh đoa có hiệu quả 
thường có một số sở trường. Đé là những năng lực sau: 


C1: Tự biết rõ (clear) mình 


Các nhà lãnh đạo này có sự nhận thức tương đối rõ ràng về 
các ưu điểm và nhược điểm của chính họ. Họ cố gắng phát huy 
những ưu điểm và liên tục khắc phục các khuyết điểm của mình. 
Họ thường tự hỏi về những lĩnh vực họ làm tốt và về những lĩnh 
vực có những cơ hội có thể cải thiện hơn bản thân mình. 


C2: Biết sáng tạo ra (creating) tâm nhìn. 


Các nhà lãnh đạo sử dụng khả năng của mình để sáng tạo 
tầm nhìn mới và thu hút những người khác cùng tham gia. Các 
nhà lãnh đạo phải tiến xa hơn việc lập kế hoạch dài hạn. Việc 
quyết định hướng đi đòi hỏi phải xử lý thông tin đến từ các 
nguồn khác nhau, nhận biết những mô hình và đưa ra các quyết 
định táo bạo để xác định vị trí cần giành được cho tổ chức trong 
tương lai 

311 


C3: Biết truyền bá (communicate) tầm nhìn một cách rõ ràng 


Các nhà lãnh đạo cũng cần phải giỏi trong việc truyền bá 
quan điểm của họ cho cấp dưới và những người khác. Những nhà 
lãnh đạo giỏi có thể làm cho vấn đề trở nên sáng sủa, đễ hiểu. 


C4: Biết tạo ra bản sắc (culture) hữu ích 


Các nhà lãnh đạo cũng cần phải thấy rằng những thay đổi 
không thể chỉ thực hiện bằng cách tiến hành "các hoạt động kinh 
doanh”. Tâm nhìn chiến lược đòi hỏi nhiều vấn đề về kế hoạch 
và tổ chức. Điều này đồi hỏi tổ chức các cơ cấu và bản sắc mới, 
tạo ra sự cởi mở và niềm tin lẫn nhau. Bộ máy quản lý quan liêu, : 
phức tạp có thể ngăn cản tính sáng tạo của tổ chức. 


C5: Biết xúc tác (catalyze) cho những người khác trên cơ 
Sở trao quyền 


Các nhà lãnh đạo đã tạo ra tầm nhìn và đã truyền bá ý 
nghĩa của nó cho những người khác, cần phải để cho những 
người khác nghĩ ra những cách thức đổi mới để thực hiện nó. 
Nhà lãnh đạo chỉ cần đóng vai trò chất xúc tác và không nên tự 
làm mọi việc. Các nhân viên, những người bị kích thích và 
khuyến khích bởi tầm nhìn của của nhà lãnh đạo có thể đóng vai 
rtò chủ yếu trong việc thực hiện công việc nếu các nhà lãnh đạo 
yêu cầu kể cả họ phải hy sinh quyền lợi cá nhân. 

Có: Biết đưa ra sự cam kết (commitmenf) một cách rõ 
ràng 

Nhà lãnh đạo cũng cần phải tỏ rõ được sự cam kết của 
minh trước những việc làm và hành vi xuất sắc, đúng luật. Các 
nhân viên sẽ làm theo những điều mà nhà lãnh đạo làm chứ 


312 


không làm theo điều mà nhà lãnh đạo chỉ có nói và thúc dục 
người khác làm. 


Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh rất quyết liệt hiện 
nay, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang bước vào 
giai đoạn toàn cầu hóa, người lãnh đạo của một tổ chức sản xuất 
kinh doanh, hơn bao giờ hét, càng cần có những năng lực của 
một nhà lãnh đạo chuyển đổi, biết duy trì năng lực cạnh tranh. 
biết tận dụng các cơ hội, đám mạo hiểm và nhất là phải có tầm 
nhìn chiến lược, rộng mở. 


Cơ hội đối với những nhà lãnh đạo tài nãng luôn luôn tồn 
tạt ở phía trước. 


3413 


MỤC LỤC 


Trang 
Mở đầu 3 
Chương ï 
CÔNG NGHỆ LÀ GÌ 6 
I. Định nghĩa công nghệ 6 
HH. Quản lý công nghệ I8 
| Chương I 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 27 
I. Sự phát triển những hoạt động sản xuất: từ 
bánh xe bằng đá 27 
II. Những nền văn minh cổ đại trong đường xoắn 
ốc phát triển 29 
HI. Sự sản xuất của các thợ thủ công tại gia đình 36 


HỊ. Thời kỳ phục hưng . 40 


IV. Quá trình sản xuất cơ giới bóa tập trung 44 
V. Sản xuất trong chế độ tự bản kinh tế thị trường 40 


VI. Tự động hóa các máy móc sản xuất: cuộc 
cách mạng công nghiệp thứ hai 3 


VII. Các bộ phận có thể lắp lẫn nhau trong sản 
xuất hàng loạt Sh 


VIII. Sản xuất hàng loạt, tính kinh tế về quy mô 
và hiệu quả của đường cong kinh nghiệm ¬—. 


I[X. Mẫu sản xuất tiết kiệm - Hệ thống sản xuất 
đúng thời hạn "Kanban” của Toyota 65 


Chương III 


BÍ QUYẾT SẢN XUẤT ĐỘC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI: NGUỒN GỐC CỦA 


CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP KHOA HỌC T7 
L. Tại sao nước Mỹ lại là nơi xuất phát của cuộc 

cách mạng công nghiệp trong thế kỷ 20? 78 

II. Các bước để thai nghén một công nghệ mới 80 

II. Bảo vệ sự sở hữu trí tuệ cho công nghệ mới . 107 


315 


Chương IV 


PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ SỰ TIN CẬY CỦA 


KHÁCH HÀNG 122 
1. Sản phẩm mới và niềm tin của khách hàng 123 
II. Ma trận phát triển sản phẩm mới 135 
II. Quá trình phát triển sản phẩm mới 143 
1V. Vòng đời của sản phẩm 171 
V. Hôn hợp tiếp thị 178 
VI. Thiết kế xí nghiệp cho chiến lược phát triển 

sản phẩm 184 
VII. Sự thay đổi vai trò của khách hàng trên thị trường 188 
Chương V 

SẲN PHẨM, QUÁ TRÌNH SẲN XUẤT VÀ QUẢN LÝ - 

3 YẾU TỐ HỨA HẸN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 210 
I. Dùng chất lượng để cạnh tranh 210 
II. Thuộc tính của chất lượng sản phẩm 211 
II. Công cụ chất lượng và sự hoàn thiện liên tục 217 


316 


Chương VI 


VẤN ĐỀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG CÁC CÔNG TY 
CÔNG NGHỆ 


1. Mô hình giao tiếp đa bản sắc trong các công ty 
công nghệ 


II. Tác động của các công nghệ xử lý thông tin 
đến công ty công nghệ 


II. Sự nối kết trong các tập đoàn kinh doanh: 
những điều kiện cần thiết bổ sung cho các 
công nghệ máy tính nối mạng 


Chương VII 
AI LÀ NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 
I. Vấn đề con người trong quá trình giảm biên chế 
II. Tổ chức "thức thời" và những người đổi mới 
HI. Các tập thể đa nang 


IV. Sức mạnh của mọi người 


240 


24I 


243 


25I 


254 
255 
256 
271 
Tiộ 


X9Mi 


Chương VIII 
TẦM NHÌN VÀ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO 
I. Các giám đốc điều hành và sự ra đi của họ 
H. Công việc của các nhà quản lý sự vụ 


HỊ. Các nhà "quản lý sự vụ” đối lập với các nhà 
"lãnh đạo chuyển đổi" 


IV. Các mẫu người lãnh đạo 
V. Tầm nhìn chiến lược của nhà lãnh đạo 


VỊ. Nhu cầu về khả năng lãnh đạo trong giai 
đoạn hiện nay 


VI. Sự cạnh tranh cho tương lai 


318 


285 
285 
290 


294 
296 
300 
309 


310 


QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ TRONG 
NỀN KINH TẾ TRI THỨC 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - NĂM 2002 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN KHẮC OÁNH 


Biên tập: — HOÀI NAM 
Vẽ bìa: NGÔ TRỌNG HIẾN 
Sửa bản in: PHẠM QUỐC TUẤN 


